Phật lịch 2553 
Dương lịch 2009 - Việt lịch 4888 


THÍCH PHƯỚC THÁI 


KINH PHÁP CÚ 


SONG NGỮ CHÚ GIẢI 


TẬP 4 


NHÀ XUẤT BẢN QUANG MINH 


Published by: 

Quang Minh Temple 

18 Burke St. Braybrook,Victoria 3019 
AUSTRALIA 

Tel: ó1 3 9017 2999 

Fax: 61 3 9311 0278 


Email: thichphuocthai@)ømail.com 
Website: ht(p://www.quangminh.org.au 


National Library of Australia 
Cataloguing-rn Publication entry: 
ISBN 978-0-9803726-3-2 


KINH PHÁP CÚ SONG NGỮ CHÚ GIẢI 
Tập 4 


Ven.Thích Phước Thái (@ 2009 
First edition 2009 
1000 copies 


%*wwkw+wwwwtwtw*wwwxwkwwkwtwxwwtwwkwtwxwwkwwkww% 

Prooƒ Reader: Sư cô Phước Thanh, Diệu Lương 
Book Designer: Hồ Sĩ Trung 

Cover Designer : Thích Phước Quảng 


k*wwkw+wtw%w+*w%w%*w%www%ww*kwwwtwwkxtwxwwtkwwwwww*% 


Ơn chúng sanh hằng tâm ghỉ nhớ 
Ơn nước nhà cũng chớ có quên 
Ơn Thây, ơn Tổ, đáp đền 


Ơn cha, ơn mẹ, trọn nên thân người. 





Thành kính tri ân: 

Sách này được hình thành là nhờ công ơn của: 

- Các dịch giả của các dịch phẩm như đã nêu ra ở 
phần đầu sách. 

- Thượng Tọa Thích Phước Tắn đã tận tình hỗ trợ. 

- Quý học chúng Tăng, Ni tại Tổ Đình Phước Huệ. 

- Quý Đại Đức Thích Phước Viên, Thích Phước 
Quảng, Sư cô Thích Phước Thanh và các đạo hữu: 
Hồ Sĩ Trung, Minh Quang, Diệu Lương, Tâm 
Kiên, đã tận tình giúp cho phần đánh máy, kỹ 
thuật trình bày và sửa bản In. 

- Chư Tôn Đức Tăng NI, quý liên hữu của hai đạo 
tràng: Quang Minh và Phước Huệ cùng chư Phật 
tử xa gần đã phát tâm ủng hộ hý cúng tịnh tài ấn 
tống. 

Xin tất cả nhận nơi đây lòng tri ân chân thành của 

soạn giả. 


Nguyện đem công đức pháp thí nầy hồi hướng cho 
quý ân nhần cùng pháp giới chúng sanh đêu trọn 
thành Phật đạo. 


Thích Phước Thái. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 2 


Kinh Pháp Cú 
Song Ngữ Chú Giải 
Lời đầu sách 


Kinh Pháp Cú là những câu nói ngăn gọn do Đức Phật 
nói ra tủy theo từng trường hợp. Những lời dạy nây 
nhằm mục đích thức nhắc đương cơ lưu tâm để áp dụng 
tu hành cho có kết quả tốt đẹp. Những lời dạy này về 
sau đã được chư Tổ kết tập lại thành Kinh gọi là Kinh 
Pháp Cú. Mỗi lời dạy đều có ghi rõ lý do xuất xứ. 

Toản Kinh gồm có 26 phẩm và có tất cả là 423 câu. 
Kinh này nằm trong Tiểu bộ (Khuddaka - Nikaya) của 
tạng Kinh Pali và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng ở Á 
Châu và Âu Mỹ. Đại Đức Narada đã dịch ra bản chữ 
Anh, xuất bản tại Tích Lan. Một bản chữ Anh khác của 
giáo sư C.R Lanman, do Đại học đường Haward tại Mỹ 
quốc xuất bản; bản chữ Nhật của Phước đảo Trực Tứ 
Lang xuất bản tại Nhật và các bản Hán dịch rất cô với 
danh đề là Pháp Cú Kinh, Pháp tập yếu tụng v..v 


Kinh này rất được phố cập tại các nước Phật giáo 
Nguyên Thủy như Tích Lan, Miến Điện v..v.. Có thể 
nói Kinh nây như là một quyền Kinh nhật tụng của giới 
Tăng già và cư sĩ ở các quôc gia đó. Họ coi như là một 
quyên kinh gối đầu giường. Đại đa số đều nhớ nằm 
lòng. Họ thường xuyên đem ra áp dụng vào đời sông 
thực tế hăng ngày. Kết quả rất có lợi ích. 

Riêng những bản chữ Việt, chúng tôi thấy có một vải 
bản dịch ra Việt văn như sau: 





3 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


1. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu do 
nhà xuât bản Phú Lâu Na ân bản tại Hoa Kỳ 
Phật lịch 2546 - 2002. 


s Kinh Lời Vàng Dhammapada do Hòa Thượng 
Thích Minh Châu dịch từ nguyên bản Pali theo 
thể văn kệ. 

3... Bản dịch của các Ni sinh thuộc thiền viện Viên 
Chiếu dịch theo bản chữ Anh của học giả 
Eugène Valson Buxlingame. Nhà học giả này đã 
căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú sơ giải bằng 
tiếng Pali, do nhà xuất bản Thành phố Hỗ Chí 
Minh ẫn hành năm 1999. Đặc biệt bản dịch nầy, 
sau mỗi câu Kinh đều có nêu rõ điểm xuất xứ 
Phật dạy và có kèm theo sau đó là một mẫu 
chuyện, nêu rõ lý do chính yếu Phật nói ra câu 
Kinh đó. 


4. Bản dịch của luật sư Định Sĩ Trang dịch đề là 
Lời Phật Dạy ân hành tại Uc năm 1997. 


Ngoài ra, còn những quyên nào khác nữa, thì chúng tôi 
chưa được biết đên. 


Nay chúng tôi y cứ vào bản dịch Việt ngữ của Hòa 
Thượng Thích Thiện Siêu làm tài liệu chính để giảng 
giải cho Tăng, Ni và chúng tôi cũng có thêm phần kệ 
tụng do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Đồng 
thời, chúng tôi cũng có thêm phần đối chiếu Anh ngữ 
trong quyên DHAMMAPADA của dịch giả Àcharya 
Buddharakkhita. Tác phẩm đã ấn hành vào ngảy l6 
tháng 10 năm 1986. Sở dĩ chúng tôi cho thêm phần 
Anh ngữ này, với mục đích là muốn giúp cho quý 
Tăng, Ni sinh tại Tổ đình Phước Huệ tiện đối chiếu học 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 4 


hỏi. Đồng thời sau mỗi câu Kinh chúng tôi có thêm 
phân chú thích từ ngữ và lược giảng. 

Tài liệu biên soạn nầy, nhăm mục đích hướng dẫn, giúp 
thêm tài liệu cho quý Tăng Ni sinh tu học trong khóa 
an cư kiết đông tại Tổ đình Phước Huệ 2008. Việc biên 
soạn này, dù có cô găng đến đâu, chúng tôi cũng không 
tránh khỏi những thiếu sót sai lầm. Kính mong chư Tôn 
Đức cùng các bậc thức giả từ bi chỉ giáo, chúng tôi xin 
chân thành đa tạ. 

Tổ Đình Phước Huệ 

Ngày đầu an cư 08/06 /2009 

Nhằm ngày 16/04 âm lịch năm Kỷ Sửu. 

Thích Phước Thái 








5 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Tập 4 


XXII. Phẩm Voi 
(Nagavaøøo) 


320. Voi xuất trận nhẫn chịu cung tên như thế nào, 
ta đây thường nhân chịu mọi điêu phỉ báng như thê 
ây. Thật vậy, đời rât lắm người phá giới, (thường 
ghét kẻ tu hành). 

As an clephant In the baftlefield withstands arrows 
shot from bows all around, even so shall Ï endure 
abuse. There are many, indeed, who lack virtue. 


Kệ tụng 
Ta như voi giữa trận 
Hưng chịu cung tên bắn 
Nhận chịu mọi phí bảng 
Đời nhiều ké phá giới. 


321. Luyện được voi để đem dự hội, luyện được voi 
đê cho vua cối là giỏi, nhưng nêu luyện được lòng 
ân nhần trước sự chê bai, mới là người có tài điêu 
luyện hơn cả mọi người. 

A tamed elephant is led Imo a crowd, and the king 
mounfts a tamed clephamt. Best qmong men ¡is the 
subdued one who endures aDuse. 


Kệ tụng 
Voi luyện đi dự hội 
Voi luyện được vua cưỡi 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 6 


Kẻ luyện, người tỗi thượng 
Nhận chịu mọi phí bảng. 


322. Con la! thuần tánh là con vật lành tốt, con tuấn 
mã tín độ” là con vật lành tốt, con voi lớn Kiều la” 
cũng là con vật lành (ôt, nhưng kẻ đã tự điêu luyện 
được mình lại càng lành tôt hơn. 

Excellent are well trained mules, thoroughbred Sindhu 
horses and noble tusker elephamts. But better stHllÏ ¡s 
the man who has subdued himselƒ. 


Kệ tụng 
Tốt thay con la thuần 
Tốt thay loài ngựa sind 
Tốt thay đại trợng Kũnj 
Tự điều mới tối thượng. 


Lược giảng 
Ba pháp cú trên, đức Phật dạy vả thuật kể lại câu 
chuyện cho đại chúng nghe, khi Ngài đang ngự tại tinh 
xá Kỳ Viên. 


Theo truyện tích ghi lại, cô Magandiya (câu chuyện 
xảy ra và đã được đê cập đên ở Pháp Cú 179, tập 2 
trang 200) sau khi bị Phật từ chôi, nàng ta vô cùng thât 





'_ La: Do lừa và ngựa giao hợp với nhau sinh ra con gọi là La. 


? Tín độ: (Singha) là con sông Ấn Độ. Giống ngựa tuần (đẹp giỏi) sinh 
ra ở địa phương nây. 


3 Kiều la: (Kunjara) là tên con voi lớn. 





1 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


vọng và bị xúc phạm làm tồn thương lòng tự ái của cô 
ta rât nặng. Bấy giờ, nàng ta ôm ấp nuôi dưỡng mối 
hận thù thầm kín rất thâm trọng. Về sau, khi trở thành 
một vị hoàng hậu, nàng nhứt quyết phải trả cho được 
mối hận thù nây. Nàng dùng thủ đoạn độc ác là bỏ tiền 
ra thuê mướn một sô người nghèo khổ thất học, có tánh 
ngang ngược côn đồ để măng chửi hạ nhục Đức Phật. 


Nàng bảo, khi Sa môn Cô Đàm đến nơi nây khất thực, 
thì các ngươi hãy cùng nhau tụ tập bu chung quanh ông 
ta, rồi dùng những lời lẽ tục tăn, xấu ác thô bạo nhứt 
mà mắng chửi thóa mạ ông ta cho thật thậm tệ. Đồng 
thời, các ngươi hãy nên xua đuôi ông ta phải đi nơi 
khác. 


Bấy giờ, Đức Phật và Tôn giá A nan trên đường giáo 
hóa khất thực đến nơi nây, dân chúng trong thành gôm 
những người không tin Tam bảo và những tay côn đồ 
đã được thuê mướn liền theo sau mắng chửi mạt sát 
Đức Phật và ngài A nan rất nặng nề. Nghe bọn họ 
mắng chửi mạ nhục, Đức Phật vẫn điềm nhiên. Trong 
khi đó, ngài A Nan không thể chịu nồi, nên bạch Phật: 
- _ Bạch Thế Tôn, dân cư nơi nầy chửi mắng chúng 
ta, xin hãy đi nơi khác. 
- _ Phật hỏi: chúng ta đi đâu, A Nan? 
- _ Đi đến thành phố khác, bạch Thế Tôn. 
- Nếu như dân ở thành phố đó, họ cũng măng 
chửi chúng ta thì sao? 
- Thì chúng ta đi đến thành phố khác, bạch Thế 
Tôn. 
- _ Nếu như đến nơi đó cũng bị măng chửi? 
- _ Đi đến chỗ khác nữa, bạch Thế Tôn. 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 § 


-_ Nầy A Nan! Chúng ta không nên làm như thế. 
Bất cứ nơi nào có rắc rối, phiền não nổi lên, 
chúng ta nên ở lại đó cho đến khi chúng lắng dịu 
hăn, và chỉ khi đó chúng ta mới nên đi nơi khác. 
Nhưng ai đã chửi mắng chúng ta? 

- Bạch Thế Tôn, những kẻ hạ tiện, nô tỷ, tất cả 
đều chửi mắng. 

- Nầy A Nan! Ta như con voi đã ra trận. Và như 
con voi giữa trận hứng chịu tên bay từ bốn phía, 
bốn phận ta phải nhẫn nại nghe những lời ác độc 
thốt ra. 


Sau khi nghe Phật nói ba pháp cú trên, quần chúng ở 
hai bên đường, ở ngã ba, ngã tư, những kẻ ăn tiền chửi 
mướn đều chứng từ Sơ quả đến Tam quả. (Hết phần 
lược dẫn cốt chuyện). 


Người tu hành muốn thành tựu được đạo quả, tất phải 
có sức nhẫn nại chịu đựng dẻo dai trước mọi nghịch 
cảnh xảy đến. Phật dùng hình ảnh con voi khi lâm trận, 
phải hứng chịu nhiều lăn tên mũi đạn, từ tứ phía bắn 
tới, để thí dụ cho sức nhẫn nhục của người tu, mà Đức 
Phật là một minh chứng cụ thê điển hình. Dù voi đã bị 
không biết bao nhiêu mũi tên độc hại bắn vào, nhưng 
voi vẫn không hè tỏ ra một chút nao núng sợ hãi. Vì 
voi có đủ năng lực chịu đựng. Cũng thế, Đức Phật đã bị 
những kẻ ác tâm dùng mọi mưu chước thủ đoạn hãm 
hại, nhưng Đức Phật vẫn an nhiên nhẫn nhịn. Được thế 
do đâu? Do vì Đức Phật đã không còn những độc tố vô 
minh phiền não. Nhờ lòng từ bi, nên Ngài càng cảm 
thấy thương họ nhiều hơn. 





9 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Trên bước đường tu hành, dù xuất gia hay tại gia, tất 
nhiên, chúng ta sẽ không làm sao tránh khỏi những 
chướng duyên thử thách. Có thử thách, khảo đảo, mới 
biết được sức nhẫn nhục của sự tu hành. Cũng như 
muốn biết vàng thiệt hay giả, cần phải có thử lửa. 
Những ngọn lửa “bát phong” luôn luôn thối tới. Nếu 
chúng ta không biết cách dập tắt, chuyển hóa, thì ắt 
không thể nào tránh khỏi họa lửa cháy và tất nhiên, sẽ 
phải chuốc lẫy họa hại vào thân. Tu hành, tự bản chất 
của nó đã nói lên một sự tuyên chiến dũng mãnh trước 
ma lực. Một là thắng, hai là thua. Thắng là vượt qua tất 
cả. Thua là đầu hàng khổ nhục. Thắng thì lòng vẫn an 
nhiên nhẹ nhàng tươi mát. Muốn thế, thì chúng ta cần 
phải vận dụng công phu nỗ lực huân tu cho đạo lực của 
chúng ta ngày càng thêm già dặn, thâm hậu. Có thế, thì 
chúng ta mới có thể khắc phục chiến thắng vượt qua 
những ma chướng khảo nghiệm. Ngược lại, nếu sức 
huân tu của chúng ta còn quá thô thiên yếu kém, thì 
chúng ta sẽ không thể nào khắc phục vượt qua những 
thử thách khó khăn đó được. 


Chúng ta đừng quên rằng, hiện chúng ta đang sống 
trong thời pháp nhược ma cường. Đã thế, thì thử hỏi 
chúng ta làm sao có thể tránh khỏi những ma chướng 
nhiễu hại. Nội ma và ngoại ma chúng luôn luôn đe dọa 
khuấy nhiễu người tu hành. Ngoại ma, tuy là một 
chướng duyên rất lớn, nhưng nếu ta đã hàng phục được 
nội ma phiên não rồi, thì ngoại ma cũng không làm sao 
phá hại chúng ta được. Do đó, người tu không dẹp trừ 
được phiền não ma, thì không thể nào có được nhẫn lực 
thâm hậu. Đức Phật sở dĩ bị người ta mắng chửi thóa 
mạ hạ nhục như thế, mà Ngài vẫn an nhiên, không chút 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 10 


lộ vẻ bất bình khó chịu, là vì do Ngài đã diệt hết vô 
minh phiền não. Như con voi nhờ có sức mạnh vô song 
nên khi ra trận chiến đấu, vẫn xông pha hiên ngang 
mãnh liệt dũng tiễn giữa rừng gươm giáo mà không 
một chút lộ vẻ sợ hãi thối lui. Người tu hành phải trang 
bị cho mình có một nhẫn lực hùng dũng như voi khi 
lâm trận vậy. 


Người mắng chửi ta, mà ta không chút hờn giận họ, đó 
là ta đã vượt qua một cái ải ma chướng. Chăng những 
ta không chút buôn giận họ, mà ta còn tỏ ra cám ơn họ. 
Vì nhờ họ mà ta mới biết được sức nhẫn nại chịu đựng 
của ta. Chính họ là người giúp cho ta chóng đạt thành 
đạo quả. Nếu như họ mắng chửi mạ nhục ta, mà ta 
cũng phùng mang trợn mắt mắng chửi lại họ, thì ta và 
họ có khác gì nhau đâu. Có đôi khi ta còn thua sút hơn 
họ rất nhiều, vì họ là người không biết tu, mà ta là 
người đang tu. Nếu ta cũng quyết ăn thua đủ với họ, thì 
quả thật ta đâu phải là người tu. Ta và họ cũng đồng 
khổ như nhau. Muốn đánh giá được người có thật tu 
hay không, chính là lúc ta bị người măng chửi sỉ nhục 
thậm tệ, mà ta không một chút lộ vẻ bất bình tức giận 
họ. Đó là ta đã tiến rất xa trên đường tu giác ngộ giải 
thoát rồi. 


Nhẫn là một sức mạnh mà từ cổ chí kim, không một 
bậc Hiền Thánh nào không trải qua. Đức điềm đạm, đó 
là cái dũng của thánh nhơn. Người quân tử khác hơn kẻ 
tiêu nhơn là ở chỗ điềm đạm. Người quân tử lúc nảo 
cũng tỏ ra bình tĩnh sáng suốt. Dù gặp nghịch cảnh 
nguy nan, thiệt hại đến tánh mạng, nhưng các ngải 
cũng vẫn thản nhiên như hư không. Các ngài không 





11 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


còn là đối tượng tranh chấp. Từ đó, kẻ manh tâm ác ý 
muốn hãm hại các ngài, tất nhiên là không còn hiệu quả 
nữa. Vì một cú đấm mạnh vào hư không, chỉ là một cú 
đâm vô ích và đôi khi trở thành phản tác dụng có hại 
cho kẻ đấm. Sự tranh chấp hơn thua, bao giờ cũng phải 
có năng sở đối nghịch. Nhưng nếu chỉ có năng mà 
không có sở, nói một cách khác chỉ có chủ thể mà 
không có khách thê (đối tượng), thì chủ thể kia sẽ trở 
thành vô hiệu quả, vì không còn có sự tranh chấp hơn 
thua. 


Người chân tu hơn người đời là ở chỗ đó. Vì người 
chân tu là người không còn chấp nặng dính kẹt vào ngã 
tướng. Ngã không có thì làm gì có nhơn tướng. Nhơn 
tướng đã không, thì chúng sanh và thọ giả tướng cũng 
không. Đến đây, thì những danh từ đối đãi nhị nguyên: 
tranh chấp, phải quấy, hơn thua v.v... tất cả đều không 
còn tác dụng nữa. Đó là hình ảnh của một con người 
siêu thoát hùng tráng hiên ngang hành hóa giữa lòng 
cuộc đời. Họ là hạng người cư trần bất nhiễm trần, hay 
hoa sen nở trong lò lửa. Dù lửa có cháy đến đâu, thì 
hoa sen vẫn an nhiên tươi mát. Đến đây, mới thực sự 
tột cùng của sức nhẫn nhục, tức hành giả đã đạt được 
vô sanh pháp nhẫn rồi vậy. 


Pháp Cú 320, Phật nói kẻ phá giới bao giờ cũng tìm 
cách chỉ trích bươi móc nói xâu người giữ giới. Người 
giữ giới là người luôn sống trong đạo đức. Kẻ có đạo 
đức bao giờ cũng là đối tượng thù ghét của những con 
người vô đạo đức hãm hại. Điều này, ta thấy rất rõ 
trong trường đời cũng như trường đạo. Người tu hành 
muốn vượt thắng đạt đến sự an lạc giải thoát, tất nhiên, 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 12 


phải thật hành hạnh nhẫn nhục. Thiếu nhẫn nhục, thì 
không thê nào thành công được. 


Pháp Cú 321, Phật so sánh cho chúng ta thấy giữa sự 
điều luyện voi và ngựa giỏi của người huấn luyện, 
nhưng không băng sự điều luyện an nhẫn của người đã 
bị người ta chê bai kích bác nặng nhẹ nói xấu đủ điều. 
Đó là một sức mạnh vượt trội hơn mọi người. Về sự 
nhẫn nại (khanti) trong Kinh có nêu ra ba trường hợp: 


1. Nhẫn nại đối với cái khổ, là nguyên nhân do sanh 
tham. 

2. Nhẫn nại đối với cái khổ, là nguyên nhân do sanh 
sân. 

3. Nhẫn nại đối với cái khổ, là nguyên nhân do sanh si. 


Nhẫn nại trong điều thứ nhứt, Phật khuyên chúng ta 
phải nhẫn nhịn những điều do lòng dục vọng ham 
muốn thèm khát kích thích sai sử. Lắm người vì không 
ngăn chế được lòng tham muốn sai khiến, nên đã gây ra 
bao điều xấu xa tệ hại: trộm cắp, cướp giựt, giết người, 
hãm hiếp dâm ô đôi bại v. v... cuôi cùng, họ phải lãnh 
lây quả báo khô đau nặng nè. 

Nhẫn nại trong điều thứ hai, Phật khuyên chúng ta phải 
nhẫn nhịn những gì bất như ý, khi chúng ta bị kẻ khác 
gây xúc phạm làm tổn thương đến danh dự lòng tự ái 
của ta. Thường tình ở đời, ai cũng thích khen hơn là bị 
chê. Có lắm người, vì không nhịn nổi những lời chỉ 
trích nói xấu trước mặt hoặc sau lưng, nên họ đã gây ra 
bao thảm họa cho mình vả người phải chịu đựng khổ 
đau. Đó là vì họ không ngăn chặn được cơn giận tức, 





13 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


nên mới gây ra cớ sự như thê. Có khi họ phải chịu tù 
tội suôt cả cuộc đời. 


Nhẫn nại trong điều thứ ba, Phật khuyên chúng ta nên ý 
thức kiểm soát kỹ lưỡng trong tâm tưởng của mình. 
Đừng vì một phút si mê tăm tối mà chúng ta không 
kềm chế được rồi tạo ra lắm điều khổ lụy cho mình. Từ 
si mê dẫn đến lòng tham, tham không được thì nồi sân, 
đó là ba nguyên nhân gây ra cho ta và người biết bao 
khổ hận. Vì một phút si mê mà ta xuôi tay nghe theo 
lời xúi giục của con quỷ dục vọng, rồi tạo nên lăm điều 
khổ hại cho mình và người. Cuối cùng, đời ta phải chịu 
nhiều đau khổ, cũng chỉ vì thiếu ánh sáng trí huệ soi 
xét nên mới tạo ra nghiệp quả như thế. 


Pháp Cú 322, Phật nêu ra ba con vật: voi, ngựa, lừa đã 
được người chủ điều luyện tốt, nghĩa là người chủ bắt 
nó phải hành động theo ý muốn của họ. Quả là những 
con vật đã được huấn luyện thành những con vật thuần 
ngoan. Dù vậy, nhưng so với con người khi người đó 
đã tự điều luyện mình có những đức tánh như nhẫn 
nhục cao thượng, diệt trừ dục vọng, giới đức nghiêm 
minh, thì Phật nói làm sao có thể đem những con thú 
kia có thể so sánh với con người cho được. Dù rằng 
tánh hung hăng của chúng đã được khiển trừ, nhưng 
Phật nói chúng vẫn còn thua xa con người. Nhưng phải 
là con người có thực chất mang tính hiền hòa thuần 
thiện. Đó là hạng người đã được trau đồi giới đức, có 
đức nhẫn nại cao mới có thể điều phục chế ngự được 
cái tâm xấu ác của mình. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 14 


323. Chẳng phải nhờ xe hay ngựa mà đến được 
cảnh giới Niết bàn, chỉ có người đã điêu luyện lấy 
mình mới đên được Niêt bàn thôi. 

Not by these mounts, however, would one go to the 
Untrodden Land (Nibbanad), as one who ¡s selƒ-tamed 
goes by his own tamed and well- controlled mĩnd. 


Kệ tụng 
Chẳng phải nhờ xe nấy 
Đưa người đến Niết bàn 
Chỉ có người tự điều 
Đến đích, nhờ điều phục. 


Lược giảng 
Pháp cú nây, Phật dạy tại tình xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên một thây Tỳ kheo từng là quản tượng. 


Truyện tích kế lại: “Mô ngày nọ, một vị Tỳ kheo trước 
kia từng là quản tượng, đứng bên bờ sông Áciravafi 
thấy một người quản tượng đang cố gắng huấn huyện 
một con voi. Thấy người ấy không đạt kết quả, thầy 
muốn mách nước, bèn nói với các thầy Tỳ kheo đứng 
gần: 

- Nếu đánh con voi ở chỗ nây, chỗ nây... nó sẽ nghe lời 
ngay thôi. 

Người quản tượng nghe được, làm theo lời, và chẳng 
bao lâu con voi tuân theo ý Ông. 

Các vị Tỳ kheo bạch Phật câu chuyện. Phật cho gọi 
thây Tỳ kheo ấy lên hỏi: 

- Có phải thật ông nói như thể? 

- Bạch Thế Tôn, váng! 





15 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Phật quở: 

- Ngươi vô tích sự, ngươi thi thổ tài nghệ với người 
luyện voi, luyện thú để làm 8Ì? Không phải leo lên lưng 
những con thú đó là có thể đi đến nơi muốn đến mà 
chưa đến được. Chỉ có trong tự huấn luyện bản thân 
mới có thể đến được nơi khó đến. Từ đây ngươi hãy tự 
điều phục chính mình, đừng làm trò huấn luyện thú như 
thể nữa ” . (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú Tập 
II, Viên Chiếu, tr 191). 


Qua câu chuyện trích dẫn trên, Phật nhằm dạy cho 
chúng ta một bài học về việc tự điều phục khắc kỷ ở 
nơi mình, chớ không phải chế phục ở nơi ngoại cảnh. 
Người thực sự tu hành, là phải thường xuyên quán 
chiếu lại mình. Có quán chiếu nhìn kỹ lại mình, thì 
chúng ta mới thấy được những lỗi lầm của ta. 


Trong các hệ thống kinh điển, từ kinh điển thuộc hệ 
giáo lý Nguyên Thủy (Tiểu thừa) đến kinh điển thuộc 
hệ giáo lý Phát Triển (Đại thừa), Kinh điển nào Phật 
cũng đều dạy rõ: người tu muốn được giải thoát thì 
phải thu nhiếp ở nơi sáu căn. Chính sáu căn là nguyên 
động lực gây ra nhiều tội lỗi. Người tu mà buông lung 
ở nơi sáu căn, thì chăng khác nào tự mình rước giặc 
vào nhà. Cho nên, trong kinh thường gọi đó là lục tặc. 
Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy cho Ngài A Nan : “Luân 
hồi hay giải thoát cũng từ nơi sáu căn của ông mà ra”. 
Nếu hành giả khéo thu nhiếp sáu căn, thì sáu trần 
không thể nào khuấy phá được. Trong Tín Tâm Minh, 
Tổ Tăng Xán cũng có nói: 


Dục thu Nhứt thừa 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 l6 


Bát ô lục trần 
Lục trần bát ô 
Hoàn đồng chánh giác. 


Tạm dịch: 


Muốn đến Nhứt thừa 
Đừng ghét lục trần 
Lục trần chẳng ghét 
Hoàn đồng Chánh giác. 


Người tu muốn đạt đến quả vị Nhứt thừa hay còn gọi là 
Phật thừa, thì không nên oán ghét lục trần. Vì sao? Vì 
lục trần có lỗi gì đầu mà chúng ta phải ghét chúng. Nếu 
đối với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) mà 
tâm ta không dính mắc, đăm nhiễm, thì sáu trần kia sẽ 
trở thành là sáu cảnh. Và sáu căn ta sẽ trở thành là sáu 
thần thông. Nghĩa là sáu căn không có gì bị nhiễm 
trước ngăn ngại. Dụ như chúng ta mang máy quay 
phim hay máy chụp hình, mà ta không quay chụp, thì 
làm gì có hình ảnh trong phim. Mà không có hình ảnh 
trong phim, tất nhiên là chúng ta không có gì để rửa. 
Chư Phật, chư Tổ, các Ngài cũng mang máy quay phim 
hay máy nhiếp ảnh giống như chúng ta (nghĩa là các 
Ngài cũng có đầy đủ sáu căn như chúng ta), mà các 
Ngài không bao giờ quay chụp. Như thế, nên các Ngài 
luôn sống trong an lạc giải thoát. Ngược lại, hằng ngày 
sáu căn của chúng ta khi đối cảnh xúc duyên, dù duyên 
tốt hay duyên xấu, chúng ta cũng đều thu nhiếp hết, 
như vậy bảo sao chúng ta không khổ cho được? Thế 
thì, có phải tự chúng ta trói buộc lấy chúng ta không? 


Xưa kia, Ngài Phú Lâu Na muốn tu nhanh chóng đề đạt 
thành thánh quả, Ngài liền đến bạch Phật nhờ Phật chỉ 
dạy một pháp môn tối thiết yếu, thật ngắn gọn, dễ nhớ 
và dễ thật hành. Phật dạy: “Ông chỉ cần thu nhiếp sáu 
căn, đừng cho sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) của 
Ông dinh mắc đắm nhiễm vào sảu trần, thì ngang đó 
tức Ông sẽ được giải thoát”. Ngài Phú Lâu Na nghe 
theo lời Phật dạy, Ngài đi sâu vào trong rừng để quán 
chiếu hành thiền. Quả thật, không bao lâu Ngài đã đạt 
thành sở nguyện, tức chứng quả A la hán. 


Trong Kinh Lăng Nghiêm ở đoạn Phật bảo hai mươi 
lăm vị Thánh trình bày lại chỗ sở tu, sở chứng của 
mình. Trong số những vị Thánh đó, có Ngài Đại Thế 
Chí. Ngài trình bày về pháp tu của Ngài không có chi 
lạ, chỉ là chuyên niệm Phật để thu nhiếp sáu căn mà 
thôi. Nhờ Ngài khéo thu nhiếp sáu căn mà tịnh niệm 
được nối luôn, nên Ngài được chánh định (tam ma địa) 
hiện tiên. 

Người tu thời nay, thường mắc phải cái chứng bệnh 
hay đồ thừa cho ngoại cảnh mà không tự xét lại mình. 
Tu không được, liền đồ lỗi tại, bị, cho cái này, cái kia. 
Tại, bị ngũ dục lục trần khuấy nhiễu làm tôi tu không 
được. Tôi muốn tu, nhưng tại vì hoàn cảnh khó khăn 
gia đình, nên chưa tu được. Còn biết bao nhiêu cái đồ 
thừa cho hoàn cảnh khác. Đó là cái bệnh nặng mà hiện 
chúng ta đều mắc phải. Nếu chúng ta tu mà hay đồ thừa 
như thế, thì quả thật chúng ta chưa hiểu rõ nghĩa của 
chữ tu. Nghĩa của chữ tu là sửa đối. Sửa quây thành 
phải, sửa dở thành hay, sửa tà thành chánh, sửa xấu 
thành tốt v.v... Hiểu nghĩa của chữ tu như thế, thì thử 
hỏi có cảnh nào mà chúng ta không tu được? Chỉ cần 








17 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 18 


chúng ta chịu khó hãy nhìn kỹ lại mình. Có nhìn kỹ 
quán chiếu lại mình, thì mình mới sửa đổi chuyển hóa 
những phiền não lỗi lầm sai trái. Cứ lo dọn quét nhà 
mình cho sạch sẻ đi, đừng bao giờ để ý lo quét dọn nhà 
của thiên hạ. Nhưng khổ nỗi, cái bệnh của chúng ta 
thời nay, thì thích cầm chối quét nhà thiên hạ hơn là 
quét nhà mình, dù vẫn biết nhả mình đây. ngập rác rên. 
Ít có ai thấy lỗi mình nhiều hơn thấy lỗi người. Nếu 
chúng ta chịu khó thường xuyên nhìn lại lỗi mình để lo 
sửa đổi chuyên hóa, thì chắc chăn đời tu của chúng ta 
sẽ tiến bộ rất xa trên đường giác ngộ giải thoát. 


Nếu tu khá hơn nữa, thì Phật Tổ thường dạy, khi đối 
cảnh xúc duyên, chúng ta nên vô tâm đối với vạn vật. 
Sơ Tổ Trúc Lâm có nói: “Đối cảnh vô tâm mạc vấn 
thiên”. Nghĩa là, khi đối cảnh xúc duyên, mà tâm ta 
không chạy theo ngoại cảnh để phân biệt tốt xấu, hay 
đở... Không phân biệt, thì niệm thương ghét không 
phát sanh. Ngay đó là giải thoát, là Niết bản an lạc. 
Được vậy, thì còn hỏi thiền chi nữa. Vì thiền là tỉnh 
giác, là an lạc giải thoát, như vậy, cảng hỏi, thì chỉ càng 
chuốc thêm lỗi lầm mà thôi. Như thê, thì ngay nơi Ta 
bà này là Cực lạc rồi. Trong cảnh ràng buộc mà được 
giải thoát, trong sanh tử mà đạt được Niết bàn. 


Ngày xưa, khi vua Trần Thái Tông còn ngồi trên ngôi 
vua cai trị, hằng ngày có biết bao nhiêu công việc triệu 
chánh để giải quyết. Thế mà, Ngài vẫn tu được và vẫn 
đạt ngộ lý thiền, giải thoát. Người tu không phải chạy 
trốn sáu trần, mà làm sao trỗn thoát được. Không trồn 
thì phải đối diện. Đối diện nhưng không bị dính mắc, 
đó là giải thoát. Ngược lại, đối với sáu trần mà tâm ta 





19 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


còn dính mắc nhiễm trước, chính cái dính mắc nhiễm 
trước đó mới gọi là trần. Còn đối với những ai khi đối 
với sáu trần mà không có nhiễm trước, thì phải gọi nó 
là sáu cảnh, chớ không thể gọi là trần được. Cũng thí 
như cây cần sa có hại là đối với những người bị bịnh 
ghiền. Ngược lại, đối với những người không ghiên, thì 
nó lại là vị thuốc hay để chữa bịnh. Cùng một cảnh, đối 
với người mê thì khô, nhưng đối với người tỉnh ngộ, thì 
lại an vui, đó là Niết bàn. Như vậy, tìm Niết bàn không 
phải ở ngoại cảnh, mà chính ở nơi tâm ta. 


Bởi thế, pháp cú trên Phật nói rất rõ: “Không phải nhờ 
xe hay ngựa mà đến được cảnh giới Niết bàn, chỉ có 
người khéo điều luyện lấy mình mới đến được Niết bàn 
mà thôi ”. 


324. Con voi tên Tài hộ (Dhamapala: hộ vệ tài sản) 
nhưng đến kỳ phát dục” thì hung hăng khó trị, khó 
buộc trói, lại ăn nhiêu và tâm thường nhớ mẹ ở 
rừng sâu". 

Musty during rut, the tusker named Dhanapalaka 1s 
unconirollable. Held In capfivity, the tusker does nof 
touch a morsel, but only longingly calls to mìnd the 
elephant ƒorest. 


Kệ tụng 





* Phát dục: Voi đến kỳ phát dục thường tiết ra một thứ nước thối tha và 
tính tình hung hăng khó trị. 


Š Voi nhớ mẹ rừng sâu: Mượn hình ảnh con voi để Phật nhằm khuyến 
nhắc con người phải nên hiệu thảo với ông bà cha mẹ. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 20 


Con voi tên Tài Hộ 
Phát dục, khó điều chế 
Trói buộc, không ăn uỗng 
Nhớ rừng sâu, voi mẹ. 


Lược giảng 
Pháp cú trên Phật dạy khi Ngài ở Xá Vệ, Ngài nói với 
một Bà la môn già bị các người con hât hủi. 


Theo truyện tích, một Bà la môn già có bốn người con 
trai, khi bốn người con trai lớn lên ông lần lượt cưới vợ 
cho chúng. Đông thời, ông phân chia tiền bạc cho mỗi 
đứa con đồng đều. Ông có gia tài được tám trăm ngàn 
đồng tiền vàng. Ông phân phát cho mỗi đứa con một 
trăm ngàn đồng. Sau khi vợ ông chết, các người COn SỢ 
ông có người khác mà không được hưởng trọn số tiền 
còn lại, nên họ bàn tán với nhau, bằng cách là cùng 
nhau săn sóc người cha để hưởng trọn gia tải. 


Thế là, cả bốn người hợp nhau lo cho ông rất chu đáo, 
từ cái ăn, cái mặc v.v... mọi việc không thiếu thốn thứ 
gì. Cuối cùng, bọn chúng yêu cầu ông cho chúng luôn 
số tiền còn lại. Ông chiều theo và cho luôn, tức mỗi 
đứa có thêm một trăm ngàn đồng nữa. Bấy giờ ông đã 
trăng tay. Từ đó, mây người con dâu đối xử với ông rất 
là tệ bạc. Ông đến nhà đứa con nào cũng bị chúng nó 
hất hủi đuổi ông ra khỏi cửa. Trước tình cảnh ngược 
đãi đó, buồn quá, ông phải đi lang thang rày đây mai đó 
để xin ăn. 


Ngày kia, ông trực nhớ đến Đức Phật. Ông liền đi đến 
gặp Phật. Sau khi trình bày vê nôi khô đau của ông bị 


các đứa dâu con hất hủi, ông liền được Đức Phật an ủi 
và Phật nói cho ông nghe bài kệ: 


Chúng là những đứa con khi sanh ra tôi vui mừng, 


mong mỏi. 
Vậy mà chúng nghe lời vợ xúi giục, đuổi tôi như xua 
chó. 
Chúng gọi tôi “Cha thân yêu... ” thật ác độc và rỗng 
tuếch. 


Quỷ đội lỗt con trai, chúng bỏ rơi tôi khi tuổi già, như 
bỏ đói con ngựa già vô dụng. 
Làm cha một lũ ngu, phải xin ăn lang thang từng nhà. 
Một cây gậy còn tốt hơn lũ con bất hiểu. 
Gậy còn đuổi được bò rừng chó đữ. 
Gậy dẫn đường trong đêm tối, đỡ chân qua vũng nước 
bùn lây. 
(Bản dịch trong Tích Truyện Pháp Cú tập III của Viên 
Chiếu, tr 195) 


Phật bảo ông nhớ học thuộc lòng bài kệ. Trong một 
buổi họp mặt đông đủ dòng Bả la môn và có những đứa 
con trai của ông tham dự, ông liền đọc bài kệ đó cho 
mọi người nghe. Các đứa con của ông nghe qua đều hốt 
hoảng kinh sợ, vì theo luật pháp thời bấy giờ đã ấn 
định: “Nếu người nảo hưởng gia tài của cha mẹ mà 
không nuôi dưỡng cha mẹ, thì sẽ bị tội tử hình”. Nghe 
thế, các người con của ông khẩn cầu van xin ông tha tội 
chết. Với tắm lòng rộng lượng của người cha nên ông 
đã tha thứ cho các con. Từ đó, chúng hết lòng săn sóc 
hầu hạ ông như xưa và không dám đối xử tệ bạc với 
ông nữa. Và cũng từ đó, ông và các đứa con của ông 
thường hay phát tâm cúng dường thức ăn cho Đức 








21 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 22 


Phật. Bọn chúng quỳ lạy và hứa trước Đức Phật, kế từ 
nay trở đi, chúng con phải chăm sóc lo cho cha chu 
đáo, không dám lơ là. Phật khen và dạy cho họ hãy noi 
gương con voi Tài Hộ mà đối xử tốt với người cha. Sau 
khi nghe Phật dạy, ông và các con dâu của ông đều 
chứng Sơ quả. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện). 


Sống trong cuộc đời tương đối, cái gì nó cũng có hai 
mặt: lợi và hại. Tiền bạc của cải ... cũng thế. Đứng về 
mặt lợi của tiền bạc, thì sông trên đời này, hầu hết nhơn 
loại ai cũng phải cần đến nó. Vì nó là huyết mạch luân 
lưu của sự sông. Đời sông vật chất không có thứ gì mà 
không cần đến tiền. Người ta chế tạo ra đồng tiền là để 
giao dịch mua bán đôi chác cho tiện lợi trên thương 
trường. Người ta thường nói, có tiền là có tất cả. Nói 
một cách khăng quyết mạnh mẽ hơn: “ch cần có tiên 
là người ta mua Tiên cũng được”. Nói thễ, để thấy sức 
mạnh vạn năng của đồng tiền. Dù nó chỉ là một tờ giấy 
mỏng vánh, nhưng nó lại có một sức mạnh vạn năng 
phi thường. Nó chi phối tất cả mọi việc trên đời. Bởi 
thế ca dao Việt Nam có câu: 


Đồng tiên là chúa cải khôn ngoan 
Đủ mặt vuông tròn với thê gian. 


Hay: 
Vai mang túi bạc kè kè 
Nói bậy nói bạ thiên hạ nghe râm rám. 


Lời nói của người xưa là cả một kinh nghiệm sông. Cứ 
nhìn vảo cuộc sông thực tê, ta thây rât rõ điêu đó. Bạn 
chỉ cân có nhiêu tiên lăm của, thì bạn có thê giải quyêt 





23 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


suông sẻ hết mọi vẫn đề. Kể cả những vẫn đề nan giải 
rắc rối nhứt trong cuộc đời bạn. Ngoại trừ cái chết của 
bạn. Có tiền, trắng người ta cũng có thê đổi thành đen. 
Họa cũng có thể chuyên thành phước. Kẻ có tội cũng 
trở thành vô tội. Ngược lại cũng thế. Người có tiền, lời 
nói đùa giỡn mua vui của họ, người ta cũng thấy nó có 
giá trị vô song. Ngược lại, kẻ rách rưới đói khát không 
tiền, dù có làm hay, nói giỏi người ta cũng khinh khi 
chê dở. Như vậy, đứng về mặt lợi của đồng tiên, thì nó 
ứng phó đủ muôn mặt, diễn ra thiên hình vạn trạng, nói 
không thê hết. 


Ngược lại, đứng về mặt hại của nó, thì họa hại của nó 
cũng không lường. Nó có thể gây ra cho người ta điên 
đầu mất ăn mắt ngủ. Chính vì nó có một sức mạnh vạn 
năng tiện lợi lớn lao như thế, nên ai cũng muốn chiếm 
hữu tranh giành. Do lòng tham lam của con người quá 
độ, nên ai cũng muốn chiếm đoạt tiền bạc tài sản cho 
nhiều về mình. Đó là mối họa hại rất lớn. Họ tranh 
giành chiếm đoạt bất chấp mọi thủ đoạn gian ác. Thậm 
chí ngay trong tình thân nhân ruột thịt máu mủ trong 
gia đình, người ta cũng có thể ra tay tàn sát lẫn nhau 
một cách không biết gớm tay. Chính cái lòng dục vọng 
si mê quá độ đó, nó che khuất làm mờ ám lương tâm, 
lương tri của con người. Quả đúng như một thi nhân 
nào đó đã nói: 

“Tiên với bạc là nhân nạn khổ 

Tiên xô người vào chỗ u mình 

Tiên tài thay đổi tánh tình 
Tiên gây nên cảnh đệ huynh tương tàn ” 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 24 


Xét cho cùng, thì đồng tiền tự nó cũng không lợi mà 
cũng không hại. Lợi hay hại là do người ta sử dụng. 
Người ta làm ra tiền, nhưng phải khéo biết sử dụng nó. 
Xem nó như là một phương tiện giao dịch trong cuộc 
sông tạm bợ. Chúng ta quyết không làm nô lệ cho nó 
sai khiến. Đừng để nó sai khiến chúng ta làm những 
điều tội lỗi sai trái bất chánh. Có nhiều người họ khéo 
biết lợi dụng đồng tiền để làm những điều phước đức. 
Họ làm nhiều việc từ thiện bố thí thi ân giúp cho những 
người bất hạnh như: tàn tật, đau ốm, nghèo khổ v.v.. 
Họ là người xem trọng đạo đức thương người nặng hơn 
đồng tiên. Đó là những con người thật đáng cho chúng 
ta noi gương và kính phục. 


Qua câu chuyện lược dẫn trên, đủ chứng minh cho ta 
thấy rõ điều đó. Các người con chỉ vì lòng tham lam, 
muốn lấy hết tiền bạc của người cha, nên họ đã dùng 
mưu chước thủ đoạn độc ác. Bề ngoài tưởng là họ có 
hiểu lắm, nhưng kỳ thật trong lòng thì họ muốn lấy hết 
tài sản của người cha. Đến các người con dâu cũng thế. 
Họ cùng toa rập đồng lỏa với nhau. Mục đích của họ là 
phải vơ vét cho sạch túi ông già. 


Sau khi vét sạch túi rồi, họ trở mặt hất hủi bỏ bê người 
cha. Họ đối xử tệ bạc với người cha còn thua người 
dưng nước lã. Thế là, ông già chỉ còn có nước phải ôm 
hận nuốt tủi gạt lệ khóc thầm mà bỏ nhà ra đi. Ông đi 
lang thang rày đây mai đó để xin ăn. Tất nhiên là ô ông 
phải ngủ nơi đầu đường xó chợ, lây đất làm chiếu, lấy 
sương làm mèn. Ngắm kỹ lại, con ruột của mình mang 
nặng đẻ đau nuôi dưỡng không biết bao công lao mồ 
hôi khó nhọc, mà nó còn đối xử tệ bạc với mình như 





25 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


thế, trách gì là dâu rễ. Nói thế, chúng ta cũng không 
nên quơ đũa cả năm. Xét ra, ở đời, cũng có người vậy 
người khác.Vì tập khí nghiệp tánh sâu cạn của môi 
người có sai biệt. Có những người dâu, rễ họ rất kính 
nề biết điều. Họ đối xử rất tốt với cha mẹ vợ hoặc 
chồng, có đôi khi còn hơn con ruột của mình nữa. Họ là 
người biết tôn trọng lễ giáo. Họ luôn tỏ ra lòng kính 
trọng biết ân đối với các đắng sanh thành giáo dưỡng. 
Tuy nhiên, hạng người nây, phải thành thật mà nói rẤt 
là hiếm có trên đời. Nếu không muốn nói là lác đác 
thưa thớt như lá mùa thu. Chính vì cái hiễm có đó, nên 
các bậc làm cha mẹ mới yêu thương quý mến họ rất 
mực. 


Ông già tuy bị dâu con hất hủi, nhưng ông cũng còn có 
phước duyên đến gặp Phật. Ông đã được Đức Phật chỉ 
bày phương cách đề thuyết phục các con. Mục đích là 
để cho chúng nó biết lỗi mà hồi tâm phục thiện. Cuối 
cùng, ông cũng đã được các người con đem về nuôi 
dưỡng chăm sóc tử tế đàng hoàng. Điều quan yếu hơn 
nữa, là ông và các người con đều phát tâm cúng dường 
phâm vật cho Phật và chúng Tăng. Đồng thời nghe 
Phật giảng dạy khuyên bảo nên cả nhà đều được chứng 
Sơ quả Tu đà hoàn. 


Pháp cú trên, Phật nói con voi Tài Hộ (Dhamapalako), 
nghĩa là bảo hộ tải sản. Con voi này tuy đến kỳ phát 
dục thì nó hung hăng khó trị, khó buộc trói, lại bỏ ăn 
mà tâm thường chỉ tưởng nhớ rừng sâu. Nhớ rừng sâu 
là nhớ nơi nguồn gốc trú ân an toàn của nó. Dù là hung 
hăng dữ tợn, nhưng voi vẫn nhớ đến cội nguồn. Nói lên 
điều nầy, Đức Phật nhằm thức nhắc con người dù có 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 26 


hung ác đến đâu, cũng phải nhớ đến cội nguồn. Cội 
nguồn đó chính là tổ tiên ông bả cha mẹ. Nói rõ ra là 
các đắng sanh thành dưỡng dục. Rộng hơn là quê 
hương đất nước nơi mà mình đã sanh ra vả trưởng 
thành. Là con người, tất nhiên chúng ta phải có lòng tri 
ân và báo ân đối với các bậc tôn trưởng. Nhất là đôi với 
bốn ân sâu nặng lớn: “Cha mẹ, thầy tổ, đàn na thí chủ 
và quốc gia thủy thổ”. Nêu con người quên mất cội 
nguồn nây, thì Phật nói, không bằng con vol, tức thua 
loài thú vật vậy. 


325. Như heo kia ưa ngủ lại tham ăn, kẻ phàm ngu 
vì tham ăn ưa ngủ, nên phải bị tiêp tục sanh mãi 
trong vòng luân hôi. 

When a man ¡s sluggish and gÌuftonous, sleeping and 
roling around In bed like a ƒat domestic pig, that 
slugeard undergoes rebirth agaim and aga1. 


Kệ tụng 
Người wa ngủ, tham ăn 
Lăn lóc nằm qua lại 
Chẳng khác heo no bụng 
Tục sanh mãi luân hôi 


Lược giảng: 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên vua Ba tư nặc. 


Truyện tích kể lại: “Có một lúc, vua Ba tư nặc thường 
ăn rất nhiều cơm nấu với càri, nước sốt gia VỊ. Ngày 
kia, sau bữa điểm tâm dôi dào quả độ, cơ thể và tâm tr 





27 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


ngây ngật, nhà vua đến chỗ Phật, đi tới đi lui trước mặt 
Ngài với vẻ thật mệt mỏi. Nhà vua chỉ muốn nằm lăn ra 
ngủ mà không được nên đến ngồi xuống một bên Phật. 
Đức phật thấy thể bèn hỏi: 

- Đại vương, trước khi đến đây Ngài chưa được ngủ 
nghỉ chăng? 

- Bạch Thể Tôn, không phải. Con luôn khó chịu sau khi 
ăn no. 

- Nây Đại vương! Ăn uống vô độ thường đưa đến sự 
mệt mi. 

Nhân đó, Phật nói Pháp cú trên. Muốn giúp nhà vua 
Phật dạy thêm: 

Người khôn ăn uống vừa chừng 

Thân tâm nhẹ nhóm, lâu già, sống Vui. 

Phật bảo hoàng tử UHara (Uất đà): 

- Con hãy học thuộc bài kệ nấy, và mỗi khi nhà vua 
ngự yến, con đọc lên theo cách sau và nhà vua sẽ tự 
ngừng. 

Xong, Phật dạy cho hoàng tử cách làm. Hoàng tử tuân 
theo lời Phật dạy. Và sau một thời gian nhà vua ăn 
uống nhỏ nhẹ, giảm bót trọng lượng và trở nên dễ chịu. 
Nhà vua thường xuyên đến thăm Phật, tổ chức lễ hội 
dâng cúng phẩm vật tối thắng trong bảy ngày. Khi Đức 
Thể Tôn nói lên lời hồi hướng, cả hội chúng triểu đình 
đêu được ích lợi lớn”. (Trích nguyên văn Tích Truyện 
Pháp Cú Tập III, Viên Chiếu, tr 198) 


Ăn uống tuy là để nuôi sống giúp cho người ta có thêm 
sức khỏe cường tráng để hoạt động, làm công kia việc 
nọ. Nhưng nếu người ta không khéo biết điều chế ăn 
uống, thì nó cũng trở thành một họa hại rất lớn. Bởi thế 
nên người xưa nói: “họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 28 


khẩu nhập ”. Câu nói nầy như là một định lý bất di bất 
dịch. Ở đời có lắm kẻ chết vì cái lỗ miệng và cũng có 
nhiều người chết vì ăn uống. Nhất là ở các xứ văn minh 
tân tiến, vật chất đồi dào, thực phẩm thừa thải. Là con 
người ai lại không thích ăn uống. Ăn uống cũng là một 
cách hưởng thụ khoái lạc của con người. Vì nó là một 
trong “tứ khoái”. Hơn nữa, nó lại là một trong năm 
món dục lạc: “tải, sắc, danh, thực, thùy”. 


Đối với thực phẩm ngày nay, có chứa quá nhiều độc tố. 
Bởi do ảnh hưởng nhiều thứ hóa chất đều do con người 
tạo ra. Thậm chí, những thức ăn thiên nhiên, không còn 
tinh khiết như ngày xưa nữa. Khắp mặt đất, thậm chí 
dưới sông, dưới biển, nơi nào cũng có chất độc. Thử 
hỏi những chất độc này do đâu mà ra? Một câu trả lời 
ngắn gọn: xin thưa: “tất cả đều do loài người tạo ra”. 
Chính con người giết chết con người chớ không ai 
khác. 


Người ta vì lòng tham vọng quá lớn lao, ai cũng muốn 
làm bá chủ hoàn cầu, nên họ thi đua với nhau tạo ra đủ 
loại vũ khí hạt nhân nguyên tử. Đề biết sự tác hại của 
nó tới đâu, người ta không ngần ngại mang nó ra đem 
thử dưới lòng biến, hoặc trên đất liền. Như thế, thì thử 
hỏi làm sao nhơn loại có được một môi trường sống an 
lành trong sạch cho được? Ngoải ra, hằng ngày họ còn 
cho thải ra không biết bao nhiêu lượng khí độc làm ô 
nhiễm bầu khí quyền. Con người sông cũng phải nhờ 
vào sự hít thở không khí của trời đất ban cho mà sống. 
Nhưng không khí hiện nay đã bị ô nhiễm đến mức độ 
phải báo động trầm trọng. Các nhà bảo vệ môi sinh 
phải la làng kêu gọi cầu cứu. Kêu gọi mọi người hãy ý 





20 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


thức cùng nhau bảo vệ môi sinh. Nếu không, thì họa 
hại không thê lường được. 


Thế thì, thử hỏi làm sao con người không sanh ra nhiều 
thứ chứng bệnh nan y cho được? Con người đâu phải 
chỉ có ăn và uống không mà có thê sinh tồn, tất nhiên, 
còn phải nhờ vào những thứ khác nữa, mà cái quan 
trọng nhứt giúp cho người ta sống được đó là nhờ hít 
thở không khí. Một mặt, các nhà khoa học, ngày đêm 
miệt mải cặm cụi nghiên cứu tìm đủ mọi phương cách 
để chữa trị nhiều chứng bệnh nan y cho con người. 
Mục đích là để cứu văn duy trì mạng sống, vì mạng 
sống của con người rất quý giá. Mặt khác, người ta lại 
vì túi tham không đáy, muôn giảu có, quyên uy thế lực 
cao tột nhút thiên hạ, nên họ bất chấp những hậu quả 
tai hại của chất độc, họ sống vô ý thức cứ tiếp tục gây 
ra, ai chết mặc ai. Nhưng họ lại quên rằng, trong đó có 
họ, thân bằng quyến thuộc và đồng loại của họ. Đó là 
một hậu quả tai hại rất lớn, chính do lòng tham dục cao 
độ của con người gây ra. 


Ngày xưa, người ta sông ít bệnh đau, là nhờ ăn uống có 
điều độ và thức ăn thiên nhiên tuy đơn sơ, nhưng có 
nhiều sinh tố thanh khiết, như các loại ngũ cốc hoa quả 
v.v... Nhờ ăn uống đơn giản đạm bạc mà đời sống tinh 
thần của họ cũng được thoải mái. Người ta ít có lo âu, 
sầu muộn, tính toán, dự án, mưu mô, thủ đoạn gian xảo 
v.v... nhiều như thời đại khoa học điện tử máy móc 
hiện nay. 


Ngày nay thì có khác. Người ta bị nhiều chứng bệnh 
nan y phân lớn là do ăn uông mà ra. Theo thông kê cho 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 30 


biết, mỗi năm ở Mỹ, có hơn 500.000 người chết vì 
bệnh ung thư. Trong số đó 1/3 những cái chết liên quan 
đến việc ăn uống và thiếu vận động. Nhất là đối với 
người trọng tuôi, thiếu vận động thể dục, thể thao, nên 
rất dễ gây ra bệnh hoạn. Một câu hỏi được đặt ra là: 
muốn ngừa bệnh ung thư phải ăn uống như thế nào? 
Vấn đề này đã có nhiều sách vở hướng dẫn của các bác 
sĩ. Theo bác sĩ Nguyễn văn Đức, trong bài viết: “Sống 
sao để tránh ung thư” đăng trong quyền Y Học và Đời 
Sống, xuất bản năm 2003, có đoạn ông viết: “Hiện tại, 
người ta chưa thực hiểu rõ vai trò của thực phẩm đổi 
với ung thư, nhưng, các điều tra dân số cho thấy trong 
nhóm những người ăn nhiễu rau trải, ít thịt, ít mỡ động 
vật, số người bị các loại ung thư thường xảy ra giảm 
thiểu hơn những người trong nhóm thích ăn thịt, mở 
động vật, ít dùng rau trái `. 


Nhìn lại, thời xưa, đời sống của Đức Phật và các thánh 
chúng, phần nhiều các Ngài ít có bệnh đau. Lý do tại 
sao? Vì các Ngài khéo biết điều hòa sự ăn uống và ngủ 
nghỉ. Đời sông của các Ngài thật đơn giản. Các Ngài 
chú trọng đến đời sống tỉnh thần nhiều hơn. Phân lớn 
các Ngài chuyên tâm thiền định. Đạo lực của các Ngài 
rất thâm hậu. Tâm có an thì thân mới lạc. Các Ngài một 
ngảy ăn chỉ một bữa. Và nhất là các Ngài thường xuyên 
đi bộ. Không phải như ngày nay, hễ chúng ta bước 
chân ra khỏi nhà là leo lên xe. Chúng ta không có thói 
quen đi bộ. Có nhiều người rất lười đi bộ. Dù biết rằng, 
đi bộ là cách vận động tốt nhứt cho thân thẻ. Nhưng vì 
thói quen đi xe, nên dù khoảng cách rất gần nhà cũng 
phải lái xe đi. Các bác sĩ thường khuyên mọi người nên 
năng vận động bằng cách đi bộ. Đi bộ không tốn tiền 





31 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


mà lại vô cùng hữu ích cho cơ thể. Nhất là đối với 
người trọng tuôi, bác sĩ khuyên. mỗi ngày đi bộ ít nhất 
là hai lần: buổi sáng và buổi chiều. Đi bộ vào buổi sáng 
khi mặt trời lên khoảng từ § đến 9 giờ, thì tốt nhất. 


Đến vẫn đề ăn uống cũng thế. Nhiều người lười nấu 
nướng hay đi ăn ở nhà hàng cho tiện. Thức ăn ở nhà 
hàng rất béo bổ ngon miệng. Càng béo bố ngon miệng, 
càng giết chết con người. Lúc ăn uống thưởng thức 
món ngon vật lạ, có mây ai nghĩ đến cái hậu quả của 
nó. Có người còn nói, sông mà không ăn uống hưởng 
thụ đủ hết mọi thứ mùi vị trên đời, nữa chết thành con 
ma đói khát thèm thuồng. Vì nghĩ thế, nên họ tha hồ 
thụ hưởng, tới đầu hay đó. 


Có người lại thích ăn vặt, đồ ăn vặt thì chứa cất đầy tủ. 
Buôn miệng thì cứ lây ra mà ăn. Thật là quá tiện lợi. 
Cứ tập thói quen ăn như thế, bảo sao không mập phì 
cho được. Càng mập phì lên cân chừng nào, thì người 
ta càng sanh ra nhiều thứ bệnh chừng nây. Nhất là bệnh 
tim mạch và các thứ bệnh khác. Sống, thì muốn sống 
lâu, nhưng ăn thì lại không chịu kiêng cử. Ngẫm lại, 
đời sống con người sao mà có quá nhiều mâu thuẫn?! 


Nghĩ lại, ngày nay, chúng ta ăn uống thì nhiều, một 
ngảy ba bữa ăn, mà sự vận động thì ít. Chính vì thiếu 
sự vận động đi bộ, thể dục, thể thao, nên cơ thể của 
chúng ta không được mạnh khỏe vả hay sanh ra nhiều 
thứ bệnh hoạn. 


Câu chuyện dẫn chứng trên là một minh chứng cụ thể. 
Vua Ba tư nặc, Ông có thói quen ăn nhiêu quá mà 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 32 


không vận động thể dục, thể thao, nên cơ thể của ông 
càng lúc càng phát phì. Vua thì ăn toàn đồ bố dưỡng, 
các loại trân tu sơn hào hải vị, thử hỏi làm sao mà 
không phát phì cho được. Nhất là ăn vào thì lại buồn 
ngủ. Ngồi đâu thì muốn ngủ đó. Đây là bệnh trạng của 
người già. Thấy thế, Phật khuyên ông nên ăn ít lại và 
bảo đầu bếp phải chọn lựa nấu thức ăn thích hợp cho 
ông. Nhờ thế, mà nhả vua giảm cân, bớt béo phì. 
Những người béo phì, thì khó mà sông lâu được. Tất cả 
cũng đều do ăn uống mà ra. Thiết nghĩ, chúng ta nên 
lây đó làm một bài học và nghe theo lời Phật dạy mà 
điều chế sự ăn uống đề có được sức khỏe sống lâu. 


Pháp cú trên, Đức Phật cảnh giác thức nhắc chúng ta, 
không nên tham ăn mê ngủ giông như con heo, ăn rồi 
lăn ra nằm. Đời sống chỉ biết có ăn và ngủ, thì thật là 
đời sông, vô vị, thừa thải. Nếu con người sông chỉ biết 
có ngần ấy, thì thật là uống phí cho kiếp làm người! 


326. Trong những thời quá khứ, ta cũng từng thả 
tâm theo dục lạc, tham ái và nhàn du, nhưng nay ta 
đã điêu phục được tâm ta như con voi đã bị điêu 
phục dưới tay người quản tượng tài giỏi. 

Formerly this mìnd wondered about as tt liked, where 
I† wished and according to 11s pleasure, but now Ï shall 
thoroughly master If with wisdom as a mahouf 
confrols with his ankus an elephqnf† In ruit. 


Kệ tụng 
Trước tâm này buông lóng 
Chạy theo đi, dục, lạc 





33 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Nay tâm Ta điều phục 
Như quản tượng điêu voi. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đến chú tiểu Sànu. 


Theo truyện tích, chú tiểu Sànu là con nhà mộ đạo. Sau 
khi được nhận vào Tăng đoàn, chú rất nhiệt tâm tu 
hành và có đạo hạnh. Chú làm tròn bốn phận đối với 
các bậc tôn túc. Chú có giọng tụng kinh rât hay. Các 
thầy Tỳ kheo khác thấy chú siêng năng cần mẫn chịu 
khó học tập, thường hay khuyến tấn và thích nghe 
giọng tụng kinh của chú. Khi các ngài yêu cầu tụng 
đọc, thì chú không bao giờ từ chối. 


Khi trưởng thành tâm tánh của chú có đổi khác. Chú 
hay lười biếng và sống không có oai nghi đạo hạnh như 
xưa. Chú có ý muốn trở về nhà sông với cha mẹ. Bà mẹ 
của chú thấy chú về nhà một mình không có các thầy 
Tỳ kheo khác đi theo chú, mới hỏi lý do, chú bày tỏ là 
vì chú bất mãn, không muốn tiếp tục sống trong Tăng 
đoản nữa. Nghe thế, bà mẹ hết lời khuyên bảo chú và 
tìm đủ mọi phương cách để thức nhắc ngăn cản chú. 
Bấy giờ có con quỷ Dạ xoa (bả mẹ tiền thân của chú) 
nhập vào xác của chú làm cho chú cả mình mẫy run lên 
giãy giụa bất tỉnh. Quý Dạ xoa không có ác ý muốn hại 
chú, mà chỉ là muốn thức tỉnh chú thôi. Thấy thế, bà 
mẹ ruột của chú ôm chú vảo lòng và mọi người chạy 
đến cấp cứu cho chú tỉnh lại. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 34 


Sau khi đối đáp qua lại bằng những bài kệ giữa người 
mẹ ruột và quỷ Dạ xoa, cả hai đều ngầm ý khuyên chú 
nên tiếp tục tu hành. Chú không nên hoản tục mà phải 
chịu nhiều đau khổ. Bằng những lời lẽ khuyên bảo thiết 
tha chân tình của hai người, cuối cùng, chú Sànu quyết 
từ bỏ ý định hoàn tục. 


Sau đó, chú đã được bà mẹ dâng bình bát và đủ ba y 
cúng dường để cho chú thọ Tỳ kheo giới. Thế là, chú 
đã được Phật cho vào Tăng đoàn và Phật dạy: “Nếu 
một người để tư tưởng mình rong ruối xa xôi, lâu dài, 
suy nghĩ đủ mọi chuyện mà không cô găng kiểm soát, 


người ấy không thể đạt được giải thoát. Vì thế, phải nỗ 
z ÿ S 8 p 


lực kiêm soát tw tưởng, như người nải voi kiêm thúc 
con voi trong thời phát dục băng móc sất ”. 


Sau khi nghe Phật dạy, cả thính chúng và Sảnu đều 
chứng được pháp nhãn. Về sau thầy Sànu trở thành một 
vị giảng sư tài giỏi thông suốt Tam tạng, sống 120 tuôi. 
(Hết phân lược dẫn cốt chuyện). 


Đọc qua pháp cú trên, ta thấy Đức Phật lấy kinh 
nghiệm bản thân của Ngài trong quá khứ mà thức nhắc 
chúng ta không nên buông lung tâm ý. Vì đời sống 
buông lung phóng túng, là đời sống của con người sa 
đọa trụy lạc. Nhất là buông lung ở nơi tâm ý. Như 
nhiều lần Đức Phật đã từng dạy và nhấn mạnh đến 
hành động phóng dật của ba nghiệp: thân, ngữ, ý. Đời 
sông của người có đạo hạnh là nhờ họ khéo biết điều 
phục được tâm. Vì tâm là chủ động tạo tác. Lời nói và 
hành động của thân, đều do tâm sai sử. 


Tâm là biết, là hiện tượng suy tính. Đã là hiện tượng, 
tất nhiên nó là bóng mờ giả dối không thật. Nó từ bản 
thể khởi lên và không rời bản thể. Cũng như sóng từ 
nước dây lên và sóng không bao giờ tách biệt khỏi 
nước. Làm sao sóng và nước có thê tách biệt ly khai 
thành hai phạm trù đối nghịch nhau cho được? Như 
vậy, điều phục tâm ý là Phật dạy chúng ta phải tu ở nơi 
cái gốc. Cái gốc vọng tưởng đã dừng, thì cái ngọn ở nơi 
lời nói và hành động cũng theo đó mà không còn tạo 
nghiệp. Nghiệp có ra là từ tâm vọng dấy khởi. Tức từ 
suy nghĩ tính toán của con người làm chủ động. Ở bình 
diện tương đối, thì Phật dạy người Phật tử phải nên suy 
nghĩ điều lành. Tâm nghĩ lành, miệng nói lành, thân 
làm lành, đó là con đường hành thiện để tiến dần đến 
Diệu Quả Bồ Đề. Tu ở nơi ba nghiệp, đó là người Phật 
tử tự khéo biết xây dựng đời mình trên căn bản của đạo 
lý giác ngộ giải thoát. Khi ba nghiệp được thanh tịnh, 
thì người Phật tử đã giải thoát ngay trong cuộc đời nây 
rồi. Đó là con đường ngắn nhứt dẫn người Phật tử 
chóng đạt được quả vị Niết bàn an lạc. 


Cuộc đời nầy sở dĩ dẫy đầy những nỗi thống khổ đau 
thương, là vì nhơn loại không biết kềm chế ở nơi ba 
nghiệp. Cam phận làm nô lệ cho lòng dục vọng sai 
khiến. Tâm muốn điều gì thì chúng ta lại chiều theo 
điều ấy. Dù biết rằng, điều ấy sẽ đưa đến hậu quả rất 
xấu xa và tai hại. Biết thế mà vẫn làm, không tỉnh thức 
ngăn ngừa. Người ta cứ sống thả trôi theo dòng nước 
tâm ý xấu xa, mả không phút giây ngăn chận. Từ đó, 
gây ra muôn ngàn nổi khổ đau cho nhau. Đức Phật 
khuyên bảo chúng ta, khoan vội tu ở đầu xa, mà chỉ tu 








35 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 36 


ở nơi ba nghiệp. Đó là phương cách tu hành gọn nhứt 
và đạt được hiệu quả tôt đẹp rât cao. 


Hòa bình, hạnh phúc, thật sự lòng người ai cũng mong 
muốn, chỉ trừ những kẻ mất hết tính người. Vì tham 
vọng của họ quá lớn, nên họ mới chủ trương chiến 
tranh mà thôi. Chiến tranh là mối thảm họa lớn nhứt 
của nhơn loại. Là con người đúng nghĩa thực chất của 
nó, thiết nghĩ không ai lại không chán ghét chiến tranh. 
Ước vọng chung của con người là muốn sống chung 
hòa bình. Nhưng xét kỹ lại, quả đó chỉ là ảo tưởng. 
Thực tế, thì thật khó mà có được. Vì con người còn quá 
nhiều tham vọng, mê chấp, bản ngã, ai cũng thấy mình 
là trung tâm của vũ trụ. Đã thế, thì làm sao mưu cầu 
Hiph phúc sống chung hòa bình cho được? Cho nên câu 

“tâm bình thể giới bình”, đó chẳng qua chỉ là một 
ước 'x:0h8 xa vời. Dù rằng, thực nghĩa của nó là như 
thế. Đức Phật thức nhắc mọi người, muôn có cuộc sống 
tương đối an vui hạnh phúc, thì mỗi người hãy tự điều 
chế tu ở nơi ba nghiệp, giống như người quản tượng 
điều phục được con voi hung hăng. Được thế, thì đó 
mới thật là người quản tượng g!ỏ1. 


Qua câu chuyện lược dẫn trên, cho ta một bài học về 
tâm buông lung của chú Sa di Sànu. Đó là cái bệnh 
chung của người tu. Lúc đâu thì chú rất siêng năng tỉnh 
tấn tu hành, nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Sau 
đó, thì cái tâm ban đầu tinh tấn kia của chú cảng ngày 
càng lui sụt. Tâm Bồ đề càng lúc càng thối thất. Người 
mới tu giống như giây đờn căng thăng. Tu được một 
thời gian, thì giây đờn càng lúc càng chùng xuống dần. 
Ban đầu thì âm thanh của giây đờn khảy nghe rất trong 


thanh lánh lót êm tai, nhưng được một chập, thì âm 
thanh kia không còn nghe được nữa. Chú Sa di Sảnu 
lúc đầu thì tính tấn, ai thấy cũng thầm khen ngợi, 
nhưng càng lớn lên, thì tâm tu hành của chú càng lười 
biếng chếnh mãng. Cuối cùng, thì chú thối tâm muốn 
bỏ cuộc. Cũng may, nhờ có bà mẹ của chú là người rất 
mực yêu thương chú và bà đã đánh thức chú bằng mọi 
cách, đề cho chú tiếp tục tu hành. Rồi chú nhờ Phật chỉ 
điểm khuyến giáo, nên kết quả chú đã đạt thành sở 
nguyện. Chú đã trở thành một bậc Sa môn gương mẫu 
và thông suốt tam tạng ( Kinh, Luật, Luận ). Quả đó là 
một bài học gương mẫu cảnh tỉnh thức nhắc chúng ta. 


327. Hãy vui vẻ siêng năng, gìn giữ tự tâm để tự cứu 
mình ra khỏi Wguy nan, như voi gắng sức để vượt 
khỏi chốn sa lầy. 

Delight In heedfulness! Guard well your thoughis! 
Draw yourself out oƒ this bog öƒ eVil, eVen as an 
elephant draws hữmselƒ out oƒ the mud. 


Kệ tụng 
Hãy vui không phóng dật 
Khéo nhiếp phục ý tâm 
Kéo mình khỏi ác đạo 
Như voi bị sa lây. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên con voi tên là Pàveyyaka. 








37 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 38 


Theo tuyện tích, “Wua Ba t nặc có một con voi tên 

Pàveyyaka. Khi còn nhỏ nó rất mạnh, nhưng trở về già 

sức lực yếu đi. Một ngày nọ, nó lội ngang các hồ lớn, 

bị lún chân xuống bùn không bước được. Dân chúng 

khảo nhau: 

- Xem kìa! Con voi hồi nhỏ mạnh như thế, bây giờ yếu 

nhà thế. 

Nhà vua nghe tin, lập tức ra lệnh cho người quản 

tượng: 

- Hãy kéo con voi ra khỏi đảm bùn. 

Người quản tượng đi đến bờ hồ, giả cách để cho voi 

thấy như mình sắp ra trận, đầu đội mũ sắt, trống đánh 

vang lừng. 

Kiêu khí của con voi trồi dậy. Nó đứng lên mau mắn, 

và rút chân ra khỏi sình, bước liền lên đất khô. Các vị 

T) kheo chứng kiến sự việc, về bạch Phật, Phật dạy: 

- Nây các Tỳ kheo, con voi đã tự kéo mình ra khỏi sinh 

lây. Nhưng các ông bị đắm nhiễm trong bãi lây dục 

KiểG hãy cô gắng với tất cả sức lực của mình để thoát 
”, (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú Tập II, 

Viên Chiếu, tr 206). 


Pháp cú nây, Phật mượn hình ảnh con voi mạnh, yếu, 
sa lầy, rút chân ra khỏi sình lầy để so sánh với người tu 
hành. Voi lúc còn nhỏ thì mạnh, khi trở về già thì yếu. 
Điều này Phật muốn ám chỉ, người ta lúc mới tu, tức 
mới bước chân vào đạo, xem có vẻ tỉnh tấn lắm, như 
voi đang lúc mạnh khỏe, nhưng dần dân vẻ sau thì lại 
lười mỏi không chịu tu học như trước, giống như con 
voi già yêu suy nhược. 





30 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Phật dạy, người tu hãy vui vẻ siêng năng, giữ gìn tự 
tâm để tự cứu mình ra khỏi nguy nan, như voi găng sức 
để vượt khỏi chốn sa lầy. Lời dạy nây, Phật nhằm cảnh 
giác chúng ta mỗi người phải tự nỗ lực tu hành, không 
nên ở lại vào tha nhân. Tu hành mà còn ỷ lại tin cậy 
vào những hiện tượng bên ngoài, thì đó chưa phải là 
người tu học theo đạo lý giác ngộ. Bởi vì đạo Phật là 
đạo giác ngộ, tỉnh thức. Từ ngữ Buddha, có nghĩa là 
con người tỉnh thức. Phải hăng tỉnh thức ở nơi tự tâm. 
Phật bảo: “giữ gìn fự tâm để cứu mình ra khỏi nguy 
nan ”. Muỗn ra khỏi nguy nan, nghĩa là những nỗi khổ 
đau trong đường dài sanh tử, thì chỉ có chính mình tự 
cứu lấy mình mà thôi. 


Những lời Phật dạy, chỉ có tác dụng giống như ngón 
tay chỉ mặt trăng. Người tu học là phải nương theo 
ngón tay Phật chỉ để nhìn thấy mặt trăng. Ngón tay 
chưa phải là mặt trăng. Kinh điển chưa phải là giác 
ngộ. Nhưng khi chưa nhìn thấy mặt trăng, thì chúng ta 
chớ nên vội xa lìa ngón tay. Chưa đạt ngộ chân lý, chớ 
nên rời lìa kinh điển. Kinh điển là dụ như ngón tay để 
chúng ta nương vào đó mà tu học, vì đó thuộc về văn tự 
Bát nhã. Một khi đã đạt ngộ chân lý rồi, tức chứng 
được Thật tướng Bát nhã, thì không cần phải nương 
vào văn tự bát nhã nữa. Vô lý, đã thấy mặt trăng rồi mà 
còn chấp chặt vào ngón tay. Đó là thái độ của kẻ khùng 
điện. 


Đạo Phật dạy chúng ta phải tự mình mạnh dạn đứng lên 
để tự cứu lây đời mình. Đời mình vui hay khổ là chính 
do mình định đoạt lấy. Không có một bàn tay thần 
thánh nào cứu giúp cho mình thoát khổ. Đời mình mở 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 40 


ra hay buộc vào cũng chính do mình tự tạo. Mình tự 
trói buộc mình vào ngũ dục, lục trần, thì cũng chính do 
mình hãy tự tháo gỡ nó ra. Hiểu như thế, là hiểu đúng 
theo tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Con voi kia, sở dĩ 
nó bị lún sâu vảo sình lầy, là tại vì, một phần nó bị yếu 
đuối và một phần tự nó bước xuống bùn lầy. Không 
một ai bắt nó phải xuống đó để chiêu họa vào thân. 
Muốn cho nó rút chân ra khỏi sình lầy, thì chỉ có người 
quản tượng hiểu được nó. Và chính người quản tượng 
kia cũng không dùng tay của mình mà kéo dắt nó lên. 
Mà ông chỉ khéo léo dùng phương chước như một kẻ 
sắp ra trận, đánh trống la ó cô võ làm cho voi hưng chí 
mà tự mình phân đấu vượt thoát. Đó là cái khôn khéo 
dùng phương tiện của người quản tượng. Vì chỉ có 
chính ông mới hiểu ý con voi mà thôi. 


Cũng thế, không ai bắt ta phải chui vào địa ngục thọ 
khổ, mà chính do ta tạo ra. Đức Phật dụ như người 
quản tượng, còn chúng sanh dụ như con voi kia. Chỉ có 
Đức Phật mới thấu hiểu hết căn bệnh tham ái của 
chúng sanh, nên Ngài dùng mọi phương chước, đánh 
trống pháp lớn, thôi pháp loa lớn, dùng mọi phương 
tiện pháp môn, để khéo dẫn dụ giảng dạy cho chúng 
sanh hiểu rõ để tự họ tu hành thoát khô. Đó là tỉnh thần 
từ bi cứu khổ của đạo Phật. Còn chạy theo nương cậy 
vào bên ngoài, mà không tự xoay về mình để quán 
chiếu tỉnh thức, thì đó không phải là người tu theo đạo 
Phật. Đạo Phật không chấp nhận vào sự ỷ lại tin cậy 
như thế. Bản thân Đức Phật là một chứng minh cụ thể. 
Chính Ngài tự cứu lẫy đời Ngài. Ngài không bao giờ 
tin cậy vào bất cứ thần lực nào ngoài Ngài. Không ai có 
đủ quyền năng thưởng phạt cho mình. Thưởng hay 





41 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


phạt, Niết bàn hay địa ngục... tất cả đều do chính mình 
tự tạo lây mà thôi. 


328. Nếu gặp bạn đồng hành hiền lương, giàu trí 
lực, hàng phục được gian nguy, thì hãy vui mừng 
mà đi cùng họ. 
V for company you find a wise and prudent ƒriend who 
leads a good le, you should, overcoming qll 
Impediments, Kkee)ọ his company  Joyously and 
mindfully. 
Kệ tụng 
Nếu được bạn hiền trí 
Đáng sống chung, khéo xử 
Hãy chung sống hoan hỷ 
Chánh niệm, diệt hiểm ngu). 


329. Nếu không gặp được bạn đồng hành hiền 
lương, giàu trí lự, thì hãy như vua tránh nước loạn, 
như voi bỏ về rừng. 

VỨ for company you cannot find a wise and prudenf 
friend who leads a good lỰe, then, like a king who 
leaves behind a conqguered kingdom, or like a lone 
elephant In the elephant ƒorest, you should go your 
way qlone. 


Kệ tụng 
Không gặp bạn hiền trí 
Đáng sống chung, khéo xử 
Như vua bỏ nước bại 
Hãy sống riêng cô độc 
Như voi sống rừng sâu. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 42 


330. Thà ở riêng một mình hơn cùng người ngu kết 
bạn. ỞƠ một mình còn rảnh rang khỏi điêu ác dục 
như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu. 

Better II is fo live qlone; there is no ƒellowship with a 
ƒool. Live alone and do no evil; be carefree like an 
elephant In the elephaml ƒorest. 


Kệ tụng 
Tốt hơn sống một mình 
Không người ngu kết bạn 
Độc thân, không ác hạnh 
Vô lựụ, như voi rừng. 


Lược giảng Ộ 
Ba pháp cú nây, Phật dạy cho các thây Tỳ kheo, khi 
Phật ở trong một khu rừng với con voi chúa Pàveyyaka. 


Theo truyện tích, khi Phật ở Kosambi, các thầy Tỳ 
kheo thường hay xảy ra bất hòa tranh cãi với nhau. Đức 
Phật giải hòa nhưng không ai chịu nghe theo. Sau đó, 
Đức Phật bỏ đi vào rừng sâu một mình và Ngài làm 
bạn với con voi chúa tên là Pàveyyaka. Con voi chúa 
nây hầu hạ Ngài rất chu đáo. Trong lúc đó, thì các hàng 
đệ tử xuất gia và tại gia, họ đều tỏ ra rất lo lăng cho 
Ngài. Mọi người yêu cầu Tôn giả A Nan cho họ gặp 
Đức Phật đề nghe Phật thuyết pháp. Trước tình thế đó, 
Ngài A Nan không thể từ chối và rồi Ngài hướng dẫn 
năm trăm Tỳ kheo đi vào rừng gặp Phật. Khi đến gần 
khu rừng, ngài A Nan tự nghĩ, giữa lúc này mà ta dẫn 
năm trăm Tỳ kheo đến, không biết có thích hợp và Phật 





43 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


có chấp nhận cho gặp Ngài hay không. Tốt hơn hết là 
ta nên đi một mình vào gặp Phật trước. Con voi chúa 
thấy tôn giả A Nan đến, liền tỏ ra không hài lòng và nó 
có ý tung vòi tiến tới để quấn lấy tôn giả A Nan, khi ấy 
Đức Phật bảo: 


- Hãy lui, Pàveyyaka, đừng xua đuôi người ấy. Đó là 
thị giả của Như Lai. 


Voi chúa liền cuốn vòi lại và biểu lộ thái độ lễ phép với 
ngài A Nan. Sau khi đảnh lễ Phật, ngài A nan liền bạch 
với Đức Phật rằng, ngài có hướng dẫn năm trăm Tỳ 
kheo đến để ra mắt Phật, nhưng hiện giờ họ còn chờ 
đợi ở ngoài rừng. Đức Phật cho phép họ vào. Sau khi 
đảnh lễ Phật, họ đều bày tỏ nỗi lòng lo lắng trong thời 
gian Phật sống một mình không có ai chăm sóc cho 
Phật. Hiểu ý, Phật nói: 


- Nây các Tỳ kheo, voi chúa Pàveyyaka đã làm giúp ta 
tất cả mọi việc. Đươc một người bạn như thể, sống độc 
cư cũng tốt. Và nếu không có bạn như thế, tốt hơn là 
nên sống một mình. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện). 


Nội dung ba pháp cú trên, Đức Phật nhằm nói lên việc 
kết bạn vả sống chung trong tỉnh thần hòa hợp hỗ trợ 
cho nhau. Sống ở đời, dù người có khó tánh đến đâu, ít 
ra cũng phải có đôi bạn để tâm giao. Bạn hiền trí là 
người có thể giúp đỡ ta qua nhiều phương diện. Khi ta 
gặp cảnh ngộ hoạn nạn khó khăn hay những lúc ta bị bế 
tắc đau khổ về tinh thân, thì chính những người bạn 
hiền tốt sẽ giúp ta thoát qua cơn nguy nan đó. Muốn 
thế, thì Đức Phật khuyên chúng ta nên giao du và chọn 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 44 


bạn hiển. Nhưng phải là bạn đồng hành hiền trí. Bạn 
đồng hành có thể là cùng một nghề nghiệp hay cùng 
một lý tưởng. Như thế, thì tình giao kết giữa ta và bạn 
sẽ dễ cảm thông nhau hơn. 


Pháp cú 328, Phật đã khuyên chúng ta như thế. Khi kết 
bạn để giao du, ta cần phải có sự chọn lựa kỹ cảng. Ta 
nên phân biệt cho rõ qua những người bạn mà ta kết 
giao. Đối với những người bạn mà ta không coi trọng 
họ ở một vải phương diện cá tính nào đó, thì ta không 
nên lân la gần gũi thân cận với họ nhiều. Vì như thế, sẽ 
không có lợi ích gì cho ta cả. Còn đối với những người 
bạn mà ta thấy họ đối xử với ta một cách chân tình, 
không giả dối bề ngoài, không có ý đô lợi dụng, không 
tìm cách bôi nhọ nói xấu nhau, đó là những người bạn 
hiền lương chân thật mà ta nên kết thân. Nhưng dù bạn 
chí thân đến đâu, ta cũng nên tiếp xử với bạn có giới 
hạn chừng mực và phải có lòng tôn kính bạn. Sự tôn 
trọng với nhau, đó là điều ta không nên coi thường, nếu 
như ta muốn tình bạn qua lại lâu dài. Đừng vì quá thân 
thiện mả ta không đề ý đến lời nói và hành động của ta. 
Bởi tất cả đều còn lả con người trần tục như nhau. 
Những thất tình, "lục dục hỷ nộ ái ô v.v.. . vẫn còn mạnh 
bạo vả nó hiện ấn tàng trong mỗi con người. Chính vì 
còn quá nhiều tham, sân, sỉ phiền não, nên khi giao 
tiếp với nhau, ta cần phải cần trọng. Không nên xem 
thường quá suông sã mà sẽ có ngày xa nhau ân hận. Từ 
bạn chí thân trở thành thù địch, đó là chuyện thường 
tình ở thế gian. Ta phải cân trọng để ý điều này. Phật 
nói đối với những người bạn tốt, bạn hiền, biết cách cư 
xử, nghĩa là biết người, biết ta, cần giúp đỡ cho nhau, 





45 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


khi bạn bị hoạn nạn. Với hạng người như thế, thì Phật 
khuyên chúng ta nên hãy vui mừng mà đi cùng họ. 


Pháp cú 329, Đức Phật nhắc nhở chúng ta: “ếu không 
gặp được bạn đồng hành hiển lương, giàu trí lự, thì 
hãy như vua tránh nước loạn, như voi bỏ về rừng”. 
Bạn đồng hành mà phải hiền lương, hiền lương không 
chưa đủ mà cần phải có trí tuệ. Người có trí tuệ là 
người phán đoán nhận xét mọi việc rất sâu sắc. Họ 
không phải là hạng người bốc đồng nông nồi, nghe đâu 
theo đó, vui đâu chúc đấy. Đó là hạng người thuộc 
dạng “ba phải”, ta không nên giao du với họ. Đối với 
người bạn theo tiêu chuẩn mà Phật nói ở đây, trong xã 
hội ngày nay cũng không phải dễ kiếm. Ba yếu tổ thiết 
yếu: đồng hành: cùng có chung một lý tưởng phục vụ. 
Hiển lương: tánh tình chân thật đạo đức, hòa ái, trung 
hậu. Giàu ứrí lự: phải có lý trí, khéo biết dung hòa giữa 
tình và lý trong tương quan nhận thức. Đó là ba yếu tố 
thiết yếu Phật dạy, khi chọn bạn kết thân, ta cần phải để 
ý. 


Pháp cú 330, Đức Phật nhắc nhở chúng ta không nên 
kết bạn với những hạng người ngu dốt. Trong phẩm 
Hiền Trí, Đức Phật cũng đã từng dạy chúng ta không 
nên kết bạn với người kém hèn, mà phải kết bạn với 
những người lành, có chí khí cao thượng. Đọc lời Phật 
dạy đây, qua kinh nghiệm bản thân cũng như đối với 
bạn bè, ta thấy rất rõ khi giao tiếp hay sông chung với 
những người bạn kém học thức, thiểu suy nghĩ, họ làm 
cho ta thật nhức đầu bực mình về những ngôn từ và 
hành động của họ. Gặp phải những hạng người nây, thì 
như lời Phật dạy, thà ở một mình còn khỏe trí hơn khi 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 46 


gần gũi tiếp xúc với họ. Như thế, là ta mới thật sự sáng 
suôt khi chọn bạn đê giao du kêt thân. 


Qua những pháp cú trên, chúng ta chỉ tìm hiểu sơ qua 
về những việc cư xử giao tiếp qua lại thường tình của 
con người. Nhưng, thật ra, thâm nghĩa Phật dạy không 
hắn chỉ có ngần ấy. Nó còn chứa đựng những ý nghĩa 
thâm trầm hơn. Tìm được một người bạn đồng hành, 
theo nghĩa lý sâu xa, cũng không phải là chuyện dễ 
dàng. Một người bạn, hơn nữa là một người thầy giác 
ngộ tỉnh thức chân lý, giữa thế gian nầy đâu phải dễ 
tìm. Một người bạn vượt thoát những ước lệ phàm tục, 
những giáo điều trói buộc, những tập quán thường tình, 
những tôn giáo nhãn hiệu, những quyền lực cai trị, nói 
chung, là những pháp thế gian hữu vi sinh diệt, còn 
nằm trong phạm trù nhị nguyên đối đãi. Có được người 
bạn như thế, thì chính đó mới thật sự là người bạn mà 
Phật dạy ta nên kết giao. Còn bằng không, thì chỉ còn 
có cách là phải đơn thân độc hành sống một mình trong 
cô đơn. Cô đơn không nằm trong ý nghĩa thường tình 
mà phải vượt lên trên vô thức. Làm một con người trần 
trụi buông thỏng hai tay giữa thế giới cuồng nhiệt tranh 
chấp hỗn loạn của cõi đời nây. 


Câu chuyện lược dẫn trên, cho ta thấy, Tăng đoàn thời 
Phật không phải tất cả đều giữ hòa khí hết. Đối với 
người lậu hoặc phiền não không còn, thì đương nhiên 
những việc tranh cãi hơn thua bất hòa không có. Nhưng 
những vị mới tu, phiền não chưa sạch, tất nhiên không 
sao tránh khỏi những sự bất đồng. Dù đã được phước 
duyên lớn sống gần Phật, nhưng không phải việc gì các 
ngài cũng nghe theo lời Phật dạy hết. Điều nây cho ta 





47 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


một bài học về giá trị của Lục Hòa. Sở dĩ có chuyện 
tranh cãi hơn thua, là vì các ngài không nghiêm chỉnh 
thật hành sáu phép hòa kính. Nếu trong một tăng thân, 
ai ai cũng tôn trọng giữ gìn Lục Hòa một cách nghiêm 
túc, thì chắc chắn đảm bảo sẽ không có chuyện tranh 
cãi phải trái hơn thua xảy ra. 


Đó là bài học lớn mà chúng ta cần phải quan tâm thật 
hành. Nhất là, hiện ta đang sống trong đoản thể tu 
hành. Nói rộng ra, là trong gia đình, xã hội, quốc gia 
cũng thế. Khi không dàn xếp được sự tình, Phật liền bỏ 
đi vào rừng. Sự bỏ đi của Phật không có nghĩa là Phật 
buôn giận (làm gì có chuyện đó). Nhưng thâm ý của 
Phật là nhằm thức tỉnh các vị Tỳ kheo tranh cãi nầy. Đó 
cũng là một phương cách giáo hóa của Phật. Thật vậy, 
khi vắng Phật, mọi người xôn xao bàn tán và muốn đi 
tìm gặp Phật. Những vị đó thỉnh cầu tôn giả A Nan 
giúp hộ. 


Dù là một bậc Thầy đáng kính, nhưng khi có mặt 
thường xuyên răn nhắc dạy dỗ, thì lại bị người ta coi 
thường. Chính cái niệm coi thường đó, nên gây ra 
nhiều việc bất ổn không hay. Ở đây, ta thấy sự văng 
mặt của Phật thời gian tuy ngăn, nhưng đã gây cho mọi 
người sanh lòng hối tiếc. Đó cũng là một sự cảnh giác 
thức nhắc của Phật. Như thế, mới thấy sự hiện diện của 
Phật thật là vô cùng quý giá. Ngày nay, chúng ta thấy, 
có nhiều bậc Thầy đáng kính, thỉnh thoảng cũng văng 
bóng lánh mặt ở trong chúng một thời gian, vì lý do 
nảo đó xét thấy cần răn nhắc khuyến cáo trong chúng, 
phải chăng các vị đó cũng học theo phương cách giáo 
dục của Phật ở đây! 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 48 


Khi các vị đó gặp Phật, Phật đem con voi chúa 
Pàveyyaka ra để chứng minh. Chính con voi này đã 
giúp hầu Phật đủ mọi thứ. Nhân đó, Phật dạy, sống 
chung mà không hiểu, thương, cảm thông, giúp đỡ lẫn 
nhau, thì tốt hơn hết là nên sông một mình. 


331. Gặp bạn xa lâu ngày là vui, sung túc phải lúc là 
vui, mệnh chung có được thiện nghiệp là vui, lìa hêt 
thông khô là vui. 

Good are ƒriends when need drises good 1S 
confentment with Just what one has; g@ood ¡1s mer 
when Hƒe 1s at an end, and good ¡s the abandoning oƒ 
all suffering (through Arahatship). 


Kệ tụng 
Vui thay gặp bạn cũ! 
Vui thay sống biết đủ! 
Vui thay chết có đức! 
Vui thay thông khổ diệt! 


332. Được kính dưỡng mẹ hiền là vui, kính dưỡng 
thân phụ là vui, kính dưỡng Sa môn là vui, kính 
dưỡng thánh nhơn là vui. 

In this world, good t† 1s fo serve one`s mother, good I† 
IS fO serve one”s ƒather, good I† is to serve the monks, 
and good tt is to serve the holy men. 


Kệ tụng 
Vui thay kính dưỡng mẹ! 
Vui thay kính dưỡng cha! 





40 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Vui thay kính Sa môn! 
Vui thay kính hiên thánh! 


333. Già vẫn giữ giới là vui, thành tựu chánh tín là 
vui, đây đủ trí tuệ là vui, không làm điêu ác là vui. 
Good 1s virtue unHÌ ljƒe`s end, good is ƒaith that is 
steadƒfast, good is the qcquisiHon oƒ wisdom, and good 
s the avotdance oƒ evil. 


Kệ tụng 
Già có giới là vui 
Tin chắc thật là vui 
Đủ trí tuệ là vui 
Ác không làm là vui. 


Lược giảng - 
Ba pháp cú nây, Phật dạy cho các ma vương khi Ngài 
ân tu trong núi Tuyết thuộc vùng Hy mã lạp sơn. 


Truyện tích kế lại: “Khi đức Bồ tắt còn ở trong thời kỳ 
tu ân dật ở trong H) núi Tì uyết (Himalaya), chế độ cai 
trị của các quốc vương khắc nghiệt. Và đức Thế Tôn 
trông thấy dân chúng bị nhiều hình phạt độc ác, Ngài 
động lòng thương xót. Ngài tự nhủ: “Tại sao không 
thực hành một chế độ công bình, chính trực, không có 
giết chóc, chỉnh phạt ãau khổ `. 


Khi ấy ma vương bắt gặp tư tưởng trên thoảng qua 
trong đâu đức Phát, hăn nghĩ: “Sa môn Cô đàm vừa 
nghĩ đên việc cai trị. Có lẽ bây giờ ông ây muốn làm 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 50 


vua, đó là một dịp cho ông ấy tản tâm. Nếu ông ấy ra 
năm quyền Cai frỊ, fa có thẻ cám dỗ Ông ấy. Ta sẽ đến 
để gợi lòng tham ông ấy. ” 


Ma vương đến chỗ Phật và bảo: 

-Thưa Ngài, hãy để đức Thể Tôn cai trị, hãy để bậc Tối 
Thắng cai trị, sẽ không có giết chóc, chỉnh phạt và khổ 
đau, mà chỉ có công bằng và chánh trực. 

- Nây Ma vương! Ông thấy ta thể nào mà nói như vậy? 
- Thưa Ngài, một vị Phật có thể thi triển bốn phép mẫu. 
Chỉ cân Ngài ra lệnh: Ngọn múi Himalaya hãy biến 
thành vàng, lập tức nó sẽ biến thành vàng. Tôi cũng sẽ 
lấy tài lực nầy để thực hiện tất cả những việc có thể 
thực hiện bằng tài lực. Như thế, Ngài sẽ cai trị công 
bằng chánh trực. Phật bảo: 


Lòng tham người không thỏa 
Dù có núi tứ kùn 
Biết vậy, người khôn tìm 
Đường thẳng ngay tiễn bước. 
Người đã sớm về trước 
Người nhân của khô đau 
Đâu có thể nào giao 
Đời mình cho lạc thủ? 
Hãy để người đã thấu 
Nhân sanh tử luân hồi 
Tự tu tập điễu phục 
“Lưới ái” buộc bao đời. 
Phật cảnh cáo Ma vương: 
- Nây Ma vương, ta khuyên ô ông một lần nữa, Ta không 
giống ông. Đó là điều Ta muốn nói”. (Trích nguyên 
văn Tích Truyện Pháp Cú Tập II, Viên Chiếu, tr 210) 





51 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Qua ba pháp cú Phật dạy trên, pháp cú 33 1, ta thấy Đức 
Phật nêu ra có 4 điêu vui: 


1.Gặp bạn xa lâu ngày là vui. Đây là tâm lý rất 
thường tình. Nếu là người bạn chí thân của ta, tức là 
bạn đồng hành, đã từng vảo sanh ra tử với ta, khi xa 
văng nhau lâu ngày, nay tình cờ bỗng gặp lại nhau, thì 
quả thật cả hai đều vui mừng không thể nào tả xiết. 
Điều này là một chứng nghiệm thực tế. 


Đó là luận theo nghĩa thường tình trong cách đối nhân 
xử thế. Nếu luận về nghĩa lý thâm sâu hơn, thì chữ bạn 
mà Phật nói ở đây, đó là người bạn không tên tuổi, 
người “Bạn” mà không làm bạn với muôn pháp. Đây 
là người bạn mà ông Bàng Long Uẫn đã hỏi đức Mã 
Tổ: “Người không cùng với muôn pháp làm bạn là 
người gì?” Đức Mã Tổ bảo: “khi nào ông uống một 
hớp mà hết nước sông Giang Tây, thì ta sẽ nói cho ông 
nghe”. Người mà ông Bảng đã hỏi, không nằm trong 
bình diện là người thường nữa. Mà là một Người không 
tên tuôi họ hàng, siêu xuất thế gian, nhưng thực tế cũng 
không có gì là siêu xuất cả. Đôi với người Bạn nây, ta 
đã cách biệt quá lâu đời, từ vô lượng kiếp đến nay. 
Hôm nay, bỗng dưng gặp lại (tức nhận ra tánh giác hay 
bản tâm của mình) thì thử hỏi còn niềm vui nào có thê 
so sánh đây?! Đó mới thật là niềm vui tuyệt vời không 
lời diễn tả. 


2. Sung túc phải lúc là vui. Sung túc là dồi dào đầy 
đủ. Sung túc phải lúc là như thê nào? Sung túc có hai 
nghĩa: vật chât và tinh thân. Sung túc vê vật chât, nêu 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 52 


sự sung túc đó chính do bản tay ta tạo dựng nên, bằng 
tất cả tâm huyết mô hôi nước mắt, tạo dựng sự nghiệp 
chánh đáng lương thiện, thì Phật nói đó là sung túc phải 
lúc. Ngược lại, xây dựng sự giàu sang bằng cách vơ vét 
bóc lột xương máu của kẻ khác, thì đó không phải là 
sung túc phải lúc. Mà sự sung túc đó là bất nhân, bất 
nghĩa, phi pháp. Vơ vét của người làm của mình, đó là 
kẻ chuyên hút máu người để sống. Sống như thế, thật 
không hơn gì loài muỗi. 


Sung túc về tinh thần, đây mới là sự sung túc đáng kể. 
Vì sung túc phần vật chất, chỉ là tạm bợ, vô thường, 
nay có, mai không, thay đổi bất thường. Còn sung túc 
phân tinh thần, tức là đồi dào phần giới hạnh đạo đức. 
Sung túc tinh thần, là do người ta khéo biết xây dựng 
đời mình trên căn bản đạo đức thanh cao. Nhờ có đạo 
đức tình người thanh cao sung mãn đó, nên tâm hồn 
của họ lúc nào cũng an vui, thanh thoát nhẹ nhàng thoải 
mái, không có gì ràng buộc họ. Đó là tỉnh thần giải 
thoát. Thứ sung túc đạo đức chân thật nây, mới thật sự 
là bền bỉ lâu dải, xài hoải không hết. Đây mới thật sự là 
chơn hạnh phúc vậy. 


3. Mệnh chung có được thiện nghiệp là vui. Thiện 
nghiệp là nghiệp lành. Có hai thứ nghiệp căn bản mà ta 
cân chú ý: thiện nghiệp và ác nghiệp. Nhờ tích lũy 
nghiệp lành trong đời sống hằng ngảy, nên khi mạng 
chung, ta không còn lo âu sợ hãi. Vì ta biết chắc là ta sẽ 
đi theo thói quen lành mà ta đã gây tạo. Khi nhắm mắt 
đi theo hướng lành để thọ quả báo vui. Nếu khi sắp 
chết, ta có được một trợ duyên tốt, có bạn hiền nhắc 
nhở trợ niệm, khi đó, ta khởi niệm lành trong lúc tắt 





53 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


thở, thì chắc chắn là ta thác sanh vào cảnh giới an lành. 
Đó là cận tử nghiệp, tức thói quen niệm lành lúc gân 
chêt. Ngược lại, thì là nghiệp báo khô. 


4. Lìa hết thống khổ là vui. Điều vui này rất là cụ thể 
TÕ ràng. Không cần phải lý luận dài dòng. Hết khổ là 
vui, đó là điều thực tế nhứt. Nhưng Phật nói hết khổ ở 
đây, ta phải hiểu rõ nguồn ĐÔc của nó. Cái gì gây ra 
cho ta phải chịu khổ? Khổ tuy rất nhiều, nói không thể 
hết, nhưng tóm lại, Phật nói chỉ có ba khổ vả tám khổ. 
Ba khổ gồm có: Khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Tám 
khổ gôm có: sanh, già, bệnh, chết, thương yêu nhau mà 
phải xa lìa, mong cầu mà không được toại ý, oán ghét 
gặp nhau, năm ấm sung mãn lừng lẫy. Đó là tám nỗi 
thông khổ lớn của con người. Sở dĩ có những nỗi thống 
khổ lớn này, tất cả đều do vô minh phiền não gây ra. 
Muốn dứt khổ, thì phải diệt trừ hết vô minh phiền não. 
Khi tập nhân phiền não không còn, thì mọi quả khổ đau 
ngang đó chấm dứt. Đó là Niết bàn an lạc. Đây mới là 
cái vui cùng tột vậy. Nhưng điều quan trọng là làm sao 
mới diệt hết vô minh phiền não? Đây là cả một vấn đề 
khó khăn, mà bắt cứ hành giả nào cũng phải nhắm tới. 


Đến pháp cú 332, Phật cũng nêu ra 4 điều vui: 


1. Ở đời được kính dưỡng mẹ hiền là vui. Đây là 
niềm vui lớn nhứt trong cuộc đời của những ai còn mẹ 
để phụng dưỡng. Vì mẹ lả cả một bầu trời dịu ngọt 
thương yêu. Công lao của mẹ thật không sao kể xiết. 
Tình thương của mẹ đã dành hết cho con. Con là núm 
ruột của mẹ. Người ta thường nói còn mẹ là còn tất cả, 
mất mẹ là mất tất cả. Thế mà, ở đời có những người 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 54 


con, khi mẹ còn sông lại đối xử với mẹ mình một cách 
tàn nhẫn tệ bạc. Họ tính với mẹ từng đồng từng cắc, 
không mẻ một đồng xu. Trong khi đó, họ quên công ơn 
sanh thành giáo dưỡng của mẹ như trời cao bể rộng. 
Đúng là tình mẹ bao la như bể đại dương. Chính vì sự 
tính toán đó, nên ca dao Việt Nam mới có câu: 


Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng 
Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày. 


Khi mẹ còn thì đối xử tệ bạc như thế, đến khi mẹ mất, 
thì họ lại ăn năn hối tiếc. Sự ăn năn hối tiếc đã quá 
muộn màng. Chi bằng khi mẹ còn sống ta hết lòng 
chăm nom phụng dưỡng. Được thé, thì dẫu cho sau này 
mẹ có mất đi, thì ta cũng đã mãn nguyện, không có gì 
phải hối tiếc khó chịu trong lòng. 


2. Kính dưỡng thân phụ là vui. Đây là niềm vui khi 
được phụng dưỡng người cha. Cha với mẹ cả hai đều 
có công lao giáo dưỡng con cái rất lớn. Vậy bổn phận 
làm con, chúng ta phải lo đền đáp báo ân cho cha mẹ. 
Lòng tri ân và báo ân là nghĩa cử cao đẹp tôi cần thiết 
của đạo làm người. Mất đi yếu tính này, thì đạo làm 
người đã mất. Nói cách khác, là ta không còn ý nghĩa 
của một con người nữa. Ta nên lưu ý điều nây, khi 
chăm sóc lo lắng phụng dưỡng cho cha mẹ, ta cần phải 
biểu lộ có thái độ cung kính. Nếu thiếu sự cung kính, 
thì dù cho ta có dâng lên bao thứ vật phẩm có giá trị 
cao, cũng không thể nào làm cho cha mẹ vui lòng 
được. Cho nên, sự phụng dưỡng không phải chỉ biểu lộ 
băng vật chất không thôi, mà cân phải biểu lộ bằng tinh 
thần. Tinh thần, đó lả sự cung kính băng tất cả tắm 


lòng. Khi cha mẹ vui, thì chính ta mới có được niềm 
vul rât lớn. Nên Phật nói: kính dưỡng thân phụ là vui. 


3. Kính dưỡng Sa môn là vui. Sa môn là những vị 
xuất gia đã thọ đại giới (giới luật của Tỳ kheo 250 
giớ1). Những vị chân chánh tu hành có giới đức cao, ta 
phải hết lòng kính trọng. Được duyên lành cúng dường 
cho các ngài, đó là điều diễm phúc rất lớn. Sự cúng 
dường nây, ta phải biểu lộ bằng tất cả tâm thành. Ta 
nên nhớ, cúng dường phải được biểu lộ cả hai: vật chất 
và tinh thần. Vật chất là tùy khả năng chúng ta có, 
nhiều ít không thành vẫn đề. Nhưng điều quan trọng là 
biểu lộ lòng thành cung kính. Chính sự cung kính nây, 
mới là căn bản của sự cúng dường. Vì có cung kính, thì 
cả hai: người nhận và người cúng thí mới được lợi lạc. 
Lợi lạc là chúng ta được tăng trưởng phước đức. Nếu 
cúng dường bằng thái độ thiếu cung kính, thì chăng 
những ta không được phước đức mà còn mang thêm cái 
trọng tội là công cao ngã, mạn khinh người. Như vậy, 
thì làm sao ta có được niềm vui. Muốn có được niềm 
vui trọn vẹn, thì ta nên vâng theo lời Phật dạy, phải 
thành tâm cung kính cúng dưòng các bậc Sa môn chân 
chánh tu hành. 


4. Kính dưỡng Thánh nhơn là vui. Thánh nhơn là 
những vị tu hành đã dứt hết cội gốc phiền não. Thánh 
nhơn cũng có nhiều bậc cao thấp khác nhau. Như Phật 
là bậc Thánh nhơn cao tột trong các bậc Thánh. Thấp 
hơn là các vị Bồ tát hoặc A la hán trở xuống. Trong tứ 
quả Thanh Văn của hàng tiêu thừa, đều gọi chung là 
Thánh nhơn. Tức từ quả vị Tu đà hoàn trở lên. Trong 
hàng Bồ tát, cũng có nhiều cấp bậc khác nhau. Sự khác 








55 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 56 


biệt nây là căn cứ trên vẫn đề diệt trừ phiền não, lậu 
hoặc, vô minh, nhiều ít. Kinh nói, hành giả diệt một 
phân vô minh là chứng được một phần pháp thân. Đối 
với các bậc này, mà ta thành tâm cúng dường, tất nhiên 
chúng ta sẽ được phước báo rất lớn. Cho nên, Phật nói: 
“kính dưỡng Thánh nhơn là vui”. 


Pháp cú 333, Phật cũng nêu ra bốn điều vui: 


1. Già vẫn giữ giới là vui. Người già thường là kém 
minh mẫn, trí nhớ lâm câm, hay lẫn lộn. Nhưng đối với 
những giới luật đã thọ, mà vân nhớ gìn giữ đúng pháp, 
thì quả đó là niềm vui. Niềm vui là vì mình vẫn còn 
tâm trí sáng suốt, khéo biết phân biệt tà giới và chánh 
giới. Có nhiều người, khi còn trẻ mạnh khỏe, thì giữ 
giới rất nghiêm minh, nhưng đến khi già, thì lại hay 
sanh tật phá trai phạm giới. Có đôi khi lại còn trở đũa 
ngã mặn. Cho rằng, vì giả yêu cần phải bố dưỡng. 


Xưa kia, ăn trường chay, nay lại ăn chay kỳ, thậm chí 
có người không còn giữ ăn chay ngày nảo nữa cả. Họ 
còn lý luận ngụy biện là xưa kia, Phật có ăn chay lạt 
ngày nào đâu mà Ngài vẫn thành Phật. Thật là tội lỗi ! 
Họ quên rằng, Phật thì không còn vô minh phiền não. 
Ngài ăn không có phân biệt ngon dở, ăn chỉ cốt để có 
sức khỏe mà làm lợi ích cho chúng sinh. Ngược lại, 
chúng ta còn là phàm phu vô minh phiền não dẫy đây, 
ăn thì còn chê khen ngon dở, rồi sanh tâm đắm nhiễm, 
khởi phiền não ghét thương, để rồi tạo nghiệp thọ khổ. 
Thế mà dám so sánh ngang hàng với Phật được ư? Quả 
thật, họ là hạng người điếc không sợ súng, không sợ 
đọa địa ngục. Đó là gì? Là do họ quá coi trọng xác thân 





5 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


mà phải phá trai phạm giới đã thọ. Đó là một sự thật, 
không thể biện minh chối cãi. Có thể họ vui với vật 
chất, vui trong đau khổ, chớ không phải cái vui của 
người tu hành lạc đạo, pháp hỷ sung mãn ở nơi tâm 
hôn. 


2. Thành tựu chánh tín là vui. Chánh tín là ngược lại 
với tả tín. Tà tín thì không tin Tam bảo, nhân quả 
nghiệp báo. Đã thế, tất nhiên, là họ dễ sa đọa. Ngược 
lại, người có lòng tin chân chánh đúng hướng nhân 
quả, thì họ không gây tạo ác nghiệp. Không gây tạo ác 
nghiệp, thì họ không sa đọa vào tam đồ ác đạo. Nghĩa 
là họ không đi vào con đường đau khổ. Chăng những 
họ không gây tạo ác nghiệp, mà họ còn biết gây tạo 
nghiệp lành. Khi tạo nghiệp lành ở nơi ba nghiệp, tất 
nhiên là hiện đời họ không gặp quả khổ, mà tương lai 
họ cũng được hưởng những quả lành. Thế thì, có niềm 
VUI nảo bằng! Sở đĩ họ được an hưởng niềm vui đó, là 
do họ có niềm tin chân chánh vào Tam bảo và lý nhân 
quả. Tất nhiên, họ đã thành tựu trọn vẹn được niềm tin 
chân chánh vậy. 


3. Đầy đủ trí tuệ là vui. Người tu học Phật, nếu thiếu 
trí tuệ, thì khó có thể thành công trong sự tu hành. Trí 
tuệ là sự nghiệp quan trọng vĩ đại của người tu. Nhờ có 
trí tuệ, mới phân biệt được lẽ chánh tà chân ngụy. Nếu 
không có trí tuệ, thì sự tu hành giống như kẻ mù lòa đi 
trong đêm tối. Đã thé, tất nhiên khó tránh khỏi rơi hằm 
sụp hồ. Hầm và hồ sâu tội lỗi đang chờ đón họ. Người 
có trí tuệ giống như kẻ có con mắt tinh sáng. Nhìn xa 
thấy rộng và tránh khỏi nạn té hầm sụp hố. Tức tránh 
được những tội lỗi sai lầm. Do nhờ trí tuệ mà đưa hành 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 58 


giả mau đến bến bờ giải thoát an vui. Như thế, thì thử 
hỏi có niêm vui nào băng. Nên Phật nói: “đây đủ trí tuệ 
là vui”. 


4. Không làm điều ác là vui. Người nảo đã gây tạo 
nghiệp ác, chắc chắn lòng họ khó có được giây phút an 
vui. Vì sao? Vì khi gây điều ác, lòng họ luôn bồn chồn 
bứt rứt không an. Họ luôn lo sợ đủ thứ. Thí như kẻ đã 
ra tay giết người, thử hỏi lòng họ sẽ như thế nào? Có 
thê họ sẽ thỏa mãn lòng sân hận nhứt thời trong khi họ 
ra tay hành hung hạ sát đối phương, nhưng sau đó, họ 
phải lãnh lấy cái quả báo thật thê thảm. Cõi lòng họ ảm 
đạm như bãi tha ma. Họ không có được giây phút nào 
an ôn. Pháp luật sẽ không dung tha họ. Phải trừng trị 
thích đáng cái nhân ác mà họ đã gây. Và hình ảnh giết 
người kia, nó luôn luôn ám ảnh bám sát theo họ. Hình 
ảnh đó nó đã ăn sâu vào tâm thức của họ. Thế là, họ sẽ 
đối diện trong nỗi khổ đau cô đơn tuyệt vọng, với bốn 
bức tường đen tối mà họ đã bị giam cầm. Đó là một 
ngục tù hành hạ họ cả thể xác lẫn tinh thần. Một sự đau 
khổ cùng cực, ăn ngủ không yên. Nhất là, mỗi khi họ 
nhớ lại hình ảnh hung bạo giết chết mạng người rùng 
rợn khiếp đảm đó. Đó là chưa nói đến sự báo oán trả 
thù sau nầy. Cho nên, người nào muốn được hiện đời 
và đời sau an vui, thì Phật dạy, không nên gây tạo điều 
ác. 


Qua câu chuyện trích dân trên, có một vài đặc điêm mà 
chúng ta cân chú ý: 


Điểm thứ nhứt, khi Đức Phật khởi nghĩ, ma vương thấy 
rõ điêu Phật suy nghĩ. Đôi với các loại quỷ thân, chúng 





50 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


nhìn thấy rõ tư tưởng của ta. Khi chúng ta nghĩ điều 
lành, điều dữ, điều xấu, điều tốt, chúng nhìn thấy một 
cách rõ ràng. Vì thế, nên người đời thường nói, không 
thể qua mắt quỷ thần là vậy. Mình có thê che giấu việc 
làm tội lỗi phi pháp của mình với người đời, nhưng làm 
sao có thê che giấu với quỷ thần. Quỷ thần còn không 
che giấu được, nói chi đến Phật, Bồ tát. Tại sao chúng 
thấy rõ như vậy? là vì khi chúng ta dây niệm khởi nghĩ 
là nó có hình bóng của cái khởi nghĩ. Như chúng ta 
khởi nghĩ cái nhà, thì hình ảnh cái nhà liền in trên tâm 
thức ta. Còn nếu ta không khởi nghĩ bất cứ cái gì hết, 
thì quỷ thần không tài nào thấy được. Đó là đến chỗ bặt 
hết dấu vết. Người tu hành mà tâm được an định như 
thế, thì chắc chăn sẽ được giải thoát. 


Điểm thứ hai, ma vương cám dỗ khuyến dụ khi chúng 
ta khởi nghĩ điều ác. Đó là cơ hội tốt nhứt để ma vương 
dẫn dắt xúi giục chúng ta hành động sai trái. Do đó, tốt 
nhứt là khi khởi nghĩ, chúng ta không nên nghĩ điều 
xâu ác. Mà có lỡ khởi nghĩ, thì chúng ta phải cắt đứt 
ngay, đừng để kẻ hở cho ma vương lợi dụng xúi giục. 
Khi chúng ta đã nghe theo mệnh lệnh của chúng xúi 
ĐIỤC Sa1 khiến rồi, liền đó chúng ta thể hiện ra hành 
động ở nơi ba nghiệp sai lầm, thì đó là một tai hại rất 
lớn. Thế nên, chúng ta cần phải cân trọng dè dặt đề 
phòng. 


Điểm thứ ba, chúng ta hằng phải có chánh kiến, chánh 
niệm. Có chánh niệm, tất nhiên chúng ta sẽ nhận rõ 
những ý niệm sái quấy, tội lỗi. Nhất là ý niệm tham 
lam theo danh lợi. Mà đầu mối của nó là vô minh. 
Chúng ta cương quyết không làm nô lệ cho vô minh 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 60 


lộng hành sai sử. Muốn thế, thì chúng ta cần phải có trí 
huệ. Có trí huệ mới có thể chiếu phá vô minh được. Vô 
minh phiền não không dấy khởi, thì ngay đó là chúng 
ta sẽ được giải thoát mọi khổ đau trói buộc vậy. 


XXIV Phẩm Ái Dục 
(Tanhavagøo) 


334. Nếu buông lung thì tham ái tăng lên hoài như 
giống cỏ Tỳ la na mọc tràn lan, từ đời này tiếp đến 
đời nọ như vượn chuyền cây tìm trái. 
The craving of one given to heedless living grows like 
a creeper. Like the monkey seeking ƒruits In the ƒoresi, 
he leaps ƒrom He 1o Hƒe (tasting the ƒruit oƒ his 
kamma). 
Kệ tụng 
Người sống mặc buông lung 
Ái tăng như dây rừng 
Sống đời này đời khác 
Như vượn tham quả rừng 


335. Nếu ở thế gian này, mà bị ái dục buộc ràng, thì 
những điêu sâu khô càng tăng mãi như loài có Tỳ la 
gặp mưa. 

Whoever Is overcome by this wretched and sticky 
cravimg, his sorrows grow like grass qƒfter the rains. 


Kệ tụng 
Ai sông trong đời này 
Bị ái dục buộc ràng 





61 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Sâu khổ sẽ tăng trưởng 
Như có Bì gặp mưa. 


336. Nếu ở thế gian này, mà hàng phục được những 
ái dục khó hàng phục, thì sâu khô tự nhiên rụng tàn 
như nước giọt lá sen. 

But whoever overcomes this wretched craving, so 
dưƒicult to overcome, ƒrom him sorrows ƒall away like 
wafer from q lotus leqƒ: 


Kệ tụng 
Ai sống trong đời này 
Ái dục được hàng phục 
Sâu khổ tự tiêu dân 
Như nước giọt lá sen. 


337. Đây là sự lành mà Ta bảo với các ngươi: các 
ngươi hãy dôn sức vào đê nhô sạch gôc ái dục, như 
người muốn trừ sạch giống cỏ Tỳ la phải nhỗ hết 
gôc nó. Các ngươi chớ lại để bị ma làm hại như loài 
cỏ lau gặp cơn hồng thủy! 

This Ï say tfo you: ŒGood lụck to all assembled here! 
Dịg up the root öƒ craving, like one In search oƒ the 
ƒragrant rootfs oƒ birana grass. Let not Mara crush you 
agam and agam, as a flood crushes a reed. 


Kệ tụng 
Đáy sự lành Ta dạy 
Các ngươi tụ họp đây 
Hãy nhổ tận gôc ái 
Như nhỗ gốc có Bi 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 62 


Chớ để ma quân hại 
Như nước tràn có lau. 


Lược giảng: 
Bôn pháp cú trên Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên 
quan đên câu chuyện con cá vàng Kapllamaccha. 


Theo truyện tích, thuở xưa, thời đức Phật Ca Diếp, có 
hai anh em sanh trưởng trong một gia đình quý tộc, lớn 
lên xuất gia làm Sa môn. Người anh tên Sodhana và 
ngưòi em tên Kapila. Người mẹ Sàdhimi và cô em gái 
Tàpanà cũng xuất gia làm Tỳ kheo ni. Sau khi xuất gia, 
hai anh em đều làm tròn bổn phận của một vị Sa môn. 
Một hôm, họ hỏi thầy Giáo thọ một người xuất gia có 
bao nhiêu bốn phận chánh yếu? Thầy Giáo thọ trả lời: 
có hai bổn phận chánh yếu: học và thiên định. 


Nghe thế, người anh quyết tâm tu tập thiền quán và kết 
quả chứng A la hán. Ngược lại, người em thì chuyên 
tâm học hỏi thông suốt Tam tạng, không tu thiền định, 
bị con ma tham danh lợi quyền rũ, lại tự cao tự phụ, 
cậy mình học giỏi, khinh miệt các bậc tôn túc giới đức, 
kết bè Jập phái, bất chấp lời khuyên giải của người anh, 
một bề hống hách, cuối cùng, thầy Kapila bị đọa vào 
địa ngục A tỳ. 


Thời ấy, có năm trăm tên cướp, bị luật pháp truy tầm, 
nên cả thảy chạy vảo rừng sâu ân náu. Bấy giờ, bọn họ 
gặp một vị ấn sĩ và xin vị đó cho họ nương tựa. VỊ ấn sĩ 
bảo họ: không có nơi nương tựa nào an ồn bằng nương 
tựa vào đạo đức. Vậy, các anh có thể giữ năm giới 
được không? Tất cả đều đồng ý. Vị ân sĩ lại khuyên họ, 





63 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


các anh đã nguyện giữ năm giới cắm, từ nay về sau gặp 
phải bất cứ nghịch cảnh khó khăn nảo, dù nguy hại đến 
tánh mạng, các anh cũng không được phạm giới. Họ 
nguyện quyết tâm vâng giữ. 


Không bao lâu, dân làng biết được chỗ ân náu của họ, 
nên bọn họ đều bị dân làng giết sạch. Nhờ giữ giới luật 
trong sạch, nên tất cả đều được sanh lên cõi trời. Trải 
qua nhiều kiếp tái sanh đều được hưởng phước báo ở 
CÕI trỜI. 


Khi hưởng hết phước báo ở thượng thiên, cả bọn họ 
đều tái sanh ở nhân gian. Họ cùng tái sanh trong một 
ngày, vào thời của đức Phật Thích Ca còn tại thế. 
Riêng Kaplla, sau khi mãn kiếp địa ngục, do dư báo 
của nghiệp ác, nên thầy tái sinh làm con cá nơi dòng 
sông Acrravati. Minh cá thì vàng óng nhưng hơi thở thì 
hôi thúi vô cùng. 


Cá vàng lọt vào lưới của bọn trai dân chày trong làng. 
Biết được loại cá quý, bọn họ mang cá lên yết kiến nhà 
vua. Nhà vua nhìn thấy. lây làm lạ mới đem trình lên 
Phật và hỏi nguyên do về con cá vàng đó. Phật kế lại tự 
sự về tiền kiếp của Kapila trong thời Phật Ca Diếp. Tuy 
mang nghiệp ác mắng nhiếc các bậc Sa môn chân 
chánh tu hành, nhưng nhờ tụng đọc kinh điển, giảng 
pháp tán Phật, nên kết quả thân cá mới có được màu 
vàng đó. 


Sau khi nghe Phật kế xong tiền kiếp của Kapila và 
những người thân trong gia đình, bà mẹ và người em 
gái cũng bị đọa địa ngục, vì tội phỉ báng Sa môn, chỉ có 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 64 


người anh là Sodhana nhờ tu thiền định mà được giải 
thoát. Nghe xong, tất cả thính chúng đều xúc động, 
lông tóc dựng ngược cả lên. Nhân đó, đức Phật nói bài 
kệ: 
Hãng sống trong chánh kiến, 
Hãng tụ hạnh thanh tịnh, 
Đấy hạt ngọc sang đẹp, 
Quý hơn trong tất cả. 
(Hết phần lược dẫn cốt chuyện) 


Ái dục nguyên tiếng Phạn là Tanhà, nó có nghĩa là 
luyên ái, khát khao, bám víu. Có ba loại ái dục: 


1. Dục ái: lòng ham muôn đam mê đăm nhiễm không 
rời ngũ dục, lục trân. 


2. Hữu ái: thích thụ hưởng những thứ khoái lạc vật 
chất làm thỏa mãn ở nơi thân thể. Trong lúc thụ hưởng 
dục lạc, nghĩ rằng, sau khi chết không còn gì cả, đây là 
chủ trương thỏa mãn dục tính của phái Đoạn Kiến. 
Không sợ tội lỗi luân hồi nghiệp báo. 


3. Vô hữu ái: Trong khi đam mê thụ hưởng khoái lạc 
vật chất, nghĩ rằng, đời đời sanh ra sẽ tiếp tục thụ 
hưởng, đây là thuộc về phái Thường Kiến hữu ái 
(Bhavatanha). Họ cho rằng, việc thụ hưởng khoái cảm 
vật chất nây sẽ vĩnh cửu trường tồn bất diệt. 


Bhavatanha (hữu ái) có khi được giải thích là sự đam 
mê luyên ái bám víu theo sắc giới và Vibhavatanha (hy 
hữu á1) là sự luyên ái đeo níu theo vô sắc giới. 





65 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Ái và dục là căn nguyên của sanh tử luân hồi. Trong 
Kinh Đại Bảo Tích ở phẩm Nhựt Mật Bỏ Tát, Phật dạy: 
“ái là căn bản trong tất cả phiên não ”.Từ ái sanh dục, 
từ dục sanh ưu, từ ưu sanh khổ não. Đó là một vòng 
tròn lần quần khổ đau mà hết thảy chúng sanh đều bị 
vướng mặc. Trong mười hai nhân duyên “Ái” và “Thủ” 
là đầu mối hay nguyên nhân gây ra quả khổ đau trong 
hiện tại. Luận cho cùng, ái và dục cũng phát sanh từ 
tâm vọng khởi. Vậy tâm mới thật sự là cội gốc. Nếu 
chúng ta muốn thoát khỏi gốc rễ luân hồi thọ khổ, thì 
không còn cách nào hơn là phải đoạn trừ ái dục. Đây là 
nói đối với những hành giả tu theo hạnh xuất thế. Tức 
tu theo hàng Nhị thừa, hay Bồ tát thừa hoặc là Phật 
thừa. Ngược lại, nêu chúng ta tu theo Nhân và Thiên 
thừa, tất nhiên, không thê nào đoạn hết ái dục được. Vì 
ái dục nó có dục thiện và dục ác. Người tu theo hai 
thừa căn bản này, thì cần phải khử trừ dục ác mà giữ lại 
dục thiện. Vì nhờ có dục thiện, nên người ta mới tạo 
nhiều việc phúc thiện và làm lợi ích cho mọi người. 
Kinh nói: “tu hành vô dục, đạo quả nan thành”. Dục 
thiện là ước muốn hướng thượng cao đẹp, nhằm xây 
dựng bản thân, gia đình và xã hội có đời sống thánh 
thiện an vui hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tu 
hạnh xuất thế, quyết vượt thoát khỏi vòng sống chết 
khổ đau, thì bạn phải hoản toàn đoạn dục khử ái. Vì 
chính nó luôn làm cho bạn bất an. Nó khuấy động dẫn 
dắt bạn chạy theo nó không phút giây dừng nghỉ. Thất 
tình, lục dục là những thứ luôn làm cho mọi người phải 
bị điên đầu, điêu đứng vì nó. 


Pháp cú 334, Phật dạy nếu buông lung thì tham ái tăng 
lên hoài. Thật vậy, lòng tham muôn khát vọng của con 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 66 


người, thật không bao giờ biết đủ dừng lại. Biển sâu 
đến đâu, người ta cũng còn có thể dò được, còn biển 
lòng của con người có đáy đâu mà đo! Quả đúng với 
câu nói của người xưa: “túi tham không đáy, đựng hoài 
không. đây, muốn mãi không thôi”. Nhưng người ta 
quên răng càng tham muôn nhiều chừng nảo, thì tất khổ 
lụy nhiều chừng nấy. Đời sống của những người không 
biết đủ, chắc chắn đời họ sẽ không bao giờ có hạnh 
phúc an vui. Bạn có thể cho rằng, những nhà tỷ phú, 
giàu có nhứt thế giới, đời sống của họ chắc là hạnh 
phúc lăm phải không? Nghĩ thế, bạn sẽ lầm to. Bè 
ngoài, tưởng là họ có nhiều tiền của hắn là hạnh phúc 
lắm, nhưng kỳ thật, lòng họ không lúc nảo an ồn. Họ là 
người luôn sống trong cô đơn và buôn chán. Đời họ 
chưa bao giờ có được hạnh phúc. Họ là người tính toán 
khổ tâm nhiều nhứt. Đầu óc của họ khó có được những 
giây phút an lạc thánh thơi. 


Ngược lại, đối với những người nghèo khổ, bạn cho 
rằng, đời họ sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Sự đoán 
định đó của bạn, theo tôi, cũng chưa hoàn toản đúng 
hắn. Ở đời, có lắm người nghèo khổ, nhưng lòng họ 
cảm thấy rất hạnh phúc, vì họ khéo biết đủ. Lòng họ 
lúc nảo cũng tươi mát. Họ không tranh giành bon chen 
với đời. Họ là hạng người: “khéo ăn thì no, khéo co thì 
âm”. Chỉ cần, khéo biết an phận tùy thời, thì đời họ sẽ 
có rất nhiều an lạc hạnh phúc. Tuy hai chữ hạnh phúc 
rất khó định nghĩa cho chuẩn xác, nhưng, theo tôi, thì 
lúc nào tâm bạn thật sự bình an, không làm nô lệ cho 
dục vọng sai khiến, dẫn dắt, thì chính ngay giây phút 
đó là bạn mới thật sự là người có hạnh phúc nhất trên 
trần gian này. 





67 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Đối với người không biết đủ để hạn chế bớt lòng tham 
dục, thì Phật nói, giống như loại cỏ Tỳ la na la mọc tràn 
lan từ đời nầy đến đời nọ và như vượn chuyên cây tìm 
trái. Phật nêu ra thí dụ cụ thể để so sánh tâm buông 
lung ham muốn vô độ của con người. Hình ảnh con 
vượn chuyên cây tìm trái, thật quá rõ ràng. Tâm chúng 
ta giống như con vượn chuyển nhảy phan duyên không 
lúc nào yên. Nó chuyên nhảy để tìm trái, đó là trái ngũ 
dục, lục trần. Khi nảo vượn không còn chuyên nhảy tìm 
trái nữa, thì khi ấy, vượn mới thật sự có hạnh phúc. 
Cũng thế, chỉ có khi nào tâm ta chịu dừng lại, không 
còn săn đuổi đắm nhiễm theo sáu trần, thì khi ấy đời ta 
mới thật sự có hạnh phúc an lạc. 


Pháp cú 335, Phật dạy, nếu ở thế gian nầy mà bị ái dục 
buộc rảng, thì những điều sầu khổ càng tăng trưởng 
mãi như loải cỏ Tỳ la gặp mưa. Ai cũng biết, ái dục từ 
tư tưởng sanh, nếu tư tưởng không sanh khởi thì làm gì 
có ái dục? Loài cỏ Tỳ la bản chất của nó là mọc lan 
tràn, đã thế, mà còn gặp mưa nữa, thì nó lại cảng tăng 
trưởng tốt tươi mạnh mẽ hơn. Cũng vậy, lòng người 
vốn là ham muốn không dừng, nay lại gặp những thứ 
vật chất, toàn là những thứ đầy sức quyến rũ hấp dẫn, 
thử hỏi làm sao tâm người ta không buông lung tham 
đăm cho được? Khi khởi một niệm tham muốn thèm 
khát một đối tượng nào đó, là ta đã bị cái đối tượng đó 
nó ràng buộc siết chặt ta rồi. Siết chặt như niềng kim cô 
trên đầu Tôn Hành Giả. Mỗi lần bị siết chặt đau đớn 
khó chịu như thế, ta thấy thật là tội nghiệp cho Tôn 
Hành Giả quá! Ngẫm kỹ lại, ta đã bị những niệm tham 
dục thèm khát, chúng siết chặt ta đau đớn sâu khổ 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 68 


không khác gì thân phận của Tôn Hành Giả. Muốn 
tránh nỗi khổ đau đó, chỉ có cách là ta phải gập rút 
chuyền hóa những hạt giống thèm khát tham muốn của 
ta. Có thế, thì đời ta mới thật sự an vui hạnh phúc vậy. 


Pháp cú 336, Phật dạy: “nếu ở thế gian nầy mà hảng 
phục những ái dục khó hàng phục, thì sầu khổ tự nhiên 
rụng tản như nước giọt lá sen”. Lời Phật dạy tuy nhiều, 
nhưng ta có thể tóm gọn trong bốn chữ: “Giác ngộ giải 
thoát”. Các ngộ là nhận diện trực giác cái hiện hữu 
đang xảy ra. Giải thoát là mở trói tháo gỡ những buộc 
ràng. Sự tháo gỡ không phải từ bên ngoài, mà chính 
trong tâm thức của mỗi người. Vì trong tâm thức của 
mỗi người có quá nhiều phiền não rối rằm, nội kết. Gốc 
của “nội kết” làm ta đau khổ là ái dục. Đó là thứ nội kết 
lớn. Thứ nội kết này không phải dễ hàng phục chế ngự. 
Nếu người nào hàng phục và chế ngự được nó, thì hắn 
nhiên người đó sẽ là kẻ chiến thắng. Một sự chiến 
thắng hùng dũng oanh liệt nhứt. Đó mới thật sự giải 
thoát. Đã thế, thì mọi ưu tư sâu khổ, sợ hãi sẽ không 
còn nữa. Nên Phật nói: “như nước giọt lá sen”. Nước 
và lá sen không hề dính dáng gì nhau. Nghĩa là tâm và 
cảnh không còn liên quan dính mắc nữa. Tâm là tâm, 
cảnh là cảnh. Đến đây, mới thật sự như Ông Bảng 
Long Uấn đã nói: 


Tạm cảnh như như chỉ giá thị, 
Hà lự Bồ đề đạo bất thành. 
Nghĩa là: 
Tâm cảnh như như chỉ thể ấy 
Lo gì đạo giác ngộ không thành. 





69 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Pháp cú 337, Phật bảo chúng ta phải nhố sạch gốc ái 
dục, giống như nhồ cỏ phải nhỗ cho hết gốc rễ của nó. 
Phật còn thức nhắc chúng ta thêm rằng: “các ngươi chớ 
để bị ma làm hại như loài cỏ lau gặp cơn hông thủy ”. 
Ái dục có gốc rễ rất sâu dày. Muốn nhồ tận gốc rễ của 
nó, thật không phải là chuyện đễ dàng. Người tu, nếu 
không có ý chí kiên quyết mãnh liệt và thanh kiếm trí 
tuệ sắc bén, thì khó có thê đoạn trừ ái đục lắm. Thường 
chúng ta rất yếu đuối, luôn bị nó khống chế sai sử. Nó 
sai sử chúng ta không phải trong hiện đời nầy thôi, mà 
còn trải qua vô lượng đời trong quá khứ. Do đó, nên 
Phật nói gốc rễ của nó rất sâu dảy. Khi nó không hoạt 
động, ta cứ ngỡ là nó không có, nhưng sự thật, đó là lúc 
nó đang phục kích tiềm ấn. Bởi bản chất của nó lả tập 
khí. Bình thường ta không thấy hơi hám của nó ở đâu, 
nhưng khi đôi cảnh xúc duyên, thuận hoặc nghịch cảnh, 
thì chừng đó ta mới thấy nó xuất đầu lộ điện. Nếu là 
thuận cảnh thì nó hiện tướng khoái cảm thích thú. Nếu 
là nghịch cảnh không vừa ý, thì nó hiện tướng hung 
hăng dữ tợn, thật đáng ghê sợ. Muốn mà không đáp 
ứng đúng theo nhu cầu thỏa mãn, thì nó có thể phá tung 
cả thế giới. Bao cuộc chiến tranh, tàn sát đầm máu, đại 
loạn, đó là hậu quả của lòng tham sân mà ra. 


Đức Phật đã từng trải nghiệm và nhận diện rất rõ loại 
ma ái dục này. Nó luôn luôn khát vọng đòi hỏi mọi thứ 
nhu cầu thỏa mãn. Phải thỏa mãn qua ba nhu cầu thiết 
yếu: vật lý, sinh lý và tâm lý. Nhưng làm sao thỏa mãn 
cho lòng ham muốn? Biết sao cho vừa túi tham. Nhưng 
chúng ta đừng quên rằng: “Nhơn tham tài tắc tử, điều 
tham thực tắc vong”. Nghĩa là: “con người vì ham tiên 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 70 


bạc của cải mà chết, chim vì tham ăn mà mất mạng  . 
Đó là câu nói đầy kinh nghiệm của người xưa. Con 
người vì tham tiền bạc giàu có mà chết. Có biết bao 
người bị treo cô hoặc tử hình, nhẹ hơn thì bị tủ tội giam 
cầm ngắn hạn, hoặc là ở tù chung thân cho đến khi 
chết, cũng chỉ vì nghe theo lời xúi giục của con ma 
tham mà buôn lậu nha phiến, hay tích trử cần sa. Còn 
biết bao thực trạng đau khổ ngút ngàn khác, chung quy 
cũng chỉ vì không thăng nổi bọn ma ái dục này. Phật 
nói: “giống như loài có lau gặp cơn hông thủy ”. Đó là 
một họa hại không thê lường được. 


Qua câu chuyện lược dẫn trên, có hai đặc điểm đáng đề 
cho chúng ta lưu ý ghi nhớ lây đó làm bài học: 


Thứ nhứt, mặc dù hai anh em đều xuất gia tu hành, 
nhưng người anh nhờ chuyên tu thiền quán, nên kết quả 
được giải thoát. Ngược lại, người em, thì lại chuyên 
tâm học hỏi, không lo tu hành thiền định, lại dựa vào sở 
học của mình mà khinh chê coi thường các bậc chân 
chánh tu hành, nên kết quả bị sa đọa. Như vậy, người 
tu mà chỉ một bề nghiên cứu nặng phân triết lý, chỉ 
ham đa văn lý thuyết suông, không chịu thật hành, kết 
quả không được lợi lạc trong sự nghiệp giải thoát. 


Thứ hai, là chuyện của bọn giặc cướp. Bọn họ tuy làm 
ác, nhưng sau khi thức tỉnh hồi đầu, gặp được bậc thiện 
tri thức khai thị chỉ giáo, nên bọn họ quyết tâm nguyện 
vâng giữ năm giới cắm căn bản đạo đức của con người. 
Dù tất cả đều bị dân làng đuôi giết, nhưng đồng bọn thà 
chết, chớ không phá giới. Nhờ đó mà họ được sanh lên 
cõi trời hưởng nhiều phước báo. Ngược lại, thầy Kapila 





71 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


vì tạo nhân ác nên phải chiêu cảm đọa vào địa ngục A 
tỳ. Mãn kiếp địa ngục liền tái sanh làm con cá vàng 
mình mây hôi thúi. Đồng thời, bà mẹ và cô em gái, vì 
nghe theo lời xúi giục của Kapila kết bè lập phái tạo 
nhiều nghiệp ác, nên cả hai cũng đều bị đọa vào địa 
ngục thọ khổ. Đây là bài học cho chúng ta thấy rõ định 
luật nhân quả không bao giờ sai lệch. Từ đó, ta nên 
tránh những điều ác mà cô gắng làm những điều lành 
và luôn giữ tâm ý mình cho trong sạch. Được thế, thì 
chắc chắn chúng ta sẽ hưởng được những quả báo tốt 
đẹp trong hiện tại và tương lai. Ngược lại, thì rất là đau 
khô. 


338. Đồn cây mà chưa đào lấy gốc rễ thì tược vẫn ra 
hoài, đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn gôc thì khô 
não vần sanh trở lại mãi. 

Jusf as a free, though cut down, SDFOMfS ID aga1n Iƒ I1S 
rOOfS remain uncut and flrm, even so, um11l the craVing 
that lies dormanf is rooted out, SHÍƒf€TIng SPFInBS HP 
agam and aga1. 


Kệ tụng 
Đốn cây chưa sạch gốc 
Rễ bén vẫn sanh hoài 
Ái dục chưa sạch gốc 
Khổ não vẫn sanh hoài. 


339. Những người có đủ 36 giòng ái dục, họ mạnh 
mẽ dong ruỗi theo dục cảnh chẳng chút ngại ngùng, 
bởi vậy, người đã có tâm tà kiến, hằng bị những tư 
tưởng ái dục làm trôi giạt hoài. 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 72 


The misgulded man In whom the thirfy-SIX CurrenfS ðƒ 
craving sirongly rush tfoward pleasurable obJecfs, ¡s 
swept away by the Jlood öƒ his passionate thoughfs. 


Kệ tụng 
Ba mươi sảu dòng ái 
Đầy ngươi theo dục cảnh 
Người có tâm ái dục 
Bị dòng ái cuỗn băng. 


340. Lòng ái dục tuôn chảy khắp nơi như giống cỗ 
Man la mọc tràn lan mặt đât. Ngươi hãy xem giông 
có đó đê dùng tuệ kiêm đoạn hệt căn gôc ái dục đi. 
kverywhere these currenfs ƒlow, and the creeper (oƒ 
craving) sprouts and grows. Seeing that the creeper 
has sprung up, Cuf öƒƒ 11s roots with wisdom. 


Kệ tụng 
Dòng ái dục chảy khắp 
Như giáy leo mọc tràn 
Thấy giây leo vừa sanh 
Dùng kiếm tuệ đoạn gốc. 


341. Người đời thường ưa thích theo ái dục, ưa dong 
ruôi lục trần, tuy họ có hướng câu an lạc mà vẫn bị 
quanh quân trong chôn trầm luân. 

Flowing In (from all obJects) and watered by craving, 
ƒeelings oƒ pleasure arise In beings. Ben† on pÏeqsures 
and seeking enJoymemt, these men ƒall prey to bìnth 
and đecay. 





13 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kệ tụng 
Người đời thích ái dục 
Ua dong ruổi lục trần 
Tuy mong cầu hạnh phúc 
Nhưng vẫn phải sanh già. 


342. Những người trì trục theo ái dục khác nào thỏ 
bị sa lưới, càng buộc ràng với phiên não, càng trở 
lại chịu khô lâu dài. 

Beset by craving, people run about like an enfrapped 
hare. Held ƒast by mental ƒefters, they come 1o 
sufJfering agamn and again and agam ƒor a long time. 


Kệ tụng 
Người bị ràng ái dục 
Sợ nh thỏ sa lưới 
Càng buộc ràng phiền não 
Càng chịu khổ lâu dài. 


343. Những người trì trục theo ái dục, khác nào thỏ 
bị sa lưới. Hàng Tỳ kheo vì cầu vô dục nên phải tự 
găng lìa dục. 

Beset by craving, people run about like an enfrapped 
hare. Therefore, one who yearns to be passion-ƒree 
should destroy his Oown craving. 


Kệ tụng 
Người bị ràng ái dục 
Sợ nh thỏ sa lưới 
Nên tự gắng lìa dục 
Tỳ kheo dục vô cầu. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 74 


Lược giảng 
Sáu pháp cú trên Phật dạy tại tinh xá Trúc Lâm, có liên 
quan đên côt chuyện con heo nái tơ. 


Chuyện kể rằng, một hôm Đức Thế Tôn vào thảnh 
Vương xá khất thực gặp một con heo nái tơ. Con heo 
nái này thường sống lăn lóc trong đống phân. Thấy thế, 
Đức Phật mỉm cười và hào quang phát sáng từ răng của 
Ngài. Tôn giả A Nan liền thưa hỏi lý do, vì sao Phật lại 
cười? Nhân câu hỏi này, Đức Phật liền kể lại câu 
chuyện tiền kiếp của con heo nái tơ cho Tôn giả A Nan 
nghe. 


Phật nói vào thời Đức Phật Kakusandha, con heo nái tơ 
nầy là một chị gà ở gần Thiền đường nọ. Nhờ chăm 
chú nghe âm thanh của một thầy Tỳ kheo khi niệm đề 
mục thiền quán, mà chị gà thoát kiếp sanh vảo cung 
vua làm công chúa Ubbar. 


Trong lúc đi cầu, cô chăm chú quan sát những con dòi 
lúc nhúc trong đồng phân, tâm liền định tĩnh, vào được 
Sơ thiền. Mãn kiếp công chúa, cô tái sanh vào dòng dõi 
Bà la môn. Từ đó, cô lại tạo nhiều nghiệp ác, nên kết 
quả phải tái sanh làm con heo nái tơ này. Phật nói tiếp, 
vì biết rõ cảnh huống ấy nên Ta cười. 


Trong khi đó, các vị Tỳ kheo khác đi phía sau tôn giả A 
Nan, nghe Phật nói thế, các vị rất chạnh lòng xúc cảm. 
Sau khi tác động tâm tư họ, Đức Phật liền giảng giải sự 
ngu sỉ của tham ái, và rồi Phật nói những pháp cú trên. 





15 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Con heo nái tơ về sau trải qua mười ba kiếp tái sinh, 
khi thì bị đọa làm súc sinh, khi thì được làm người giàu 
có sang trọng v.v... Có một kiếp cô làm vợ của một vị 
tế tướng và khi ấy có vị trưởng lão Anula đi ngang qua 
nhà trông thấy cô bèn bảo các vị Tỳ kheo: 

- Nây chư huynh, con heo nái tơ đã trở thành phu nhân 
ngài Lakuntaka Atimbara, Tế tướng của đức vua, thật 
lý thú biết bao! 


Nghe những lời nói ấy, bỗng nàng nhớ lại hết những 
tiền kiếp của mình và chứng được Túc mạng thông. 
Sau đó, nàng bỏ tục xuất gia làm Tỳ kheo nỉ 
Pancabalaca và không bao lâu chứng quả A la hán. Bấy 
ĐIỜ, CÔ kế lại đầu đuôi tự sự câu chuyện đã trải qua 
nhiều kiếp luân hồi của mình cho mọi người nghe. Kê 
xong, cô khuyên các vị: Xin chư vị mỗi người hãy tự 
mình chánh niệm tỉnh tân đến giải thoát. 


Nghe qua câu chuyện và lời khuyên của cô làm tứ 
chúng vô cùng xúc động. Sau đó, cô nhập Niệt bản. 
(Hêt phân lược dân côt chuyện) 


Pháp cú 338, Phật so sánh sự đoạn trừ ái dục giống 
như người đốn cây. Muốn cho cây không còn đâm chỗi 
nây tược nữa, thì chúng ta phải đào bứng lây cho hết 
Độc rễ của nó. Nếu còn gÓc rễ, thì cây sẽ còn đâm chồi 
nây tược hoài. Đoạn trừ ái dục cũng thế. Phải bứng tận 
gôc rễ của nó, mới mong không còn tái sanh. Nếu còn 
ái dục dù là một niệm ham muôn nhỏ nhiệm, vẫn còn 
phải tái sanh trong vòng sanh tử luân hồi. Thế nên, Phật 
dạy, muốn không còn tái sanh thọ khổ, thì hành giả 
phải đoạn trừ tận gốc rễ ái dục. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 76 


Pháp cú 339, Phật nói mỗi người chúng ta đều bị ba 
mươi sáu dòng thác đồ ái dục đang tuôn chảy mạnh mẽ 
xô đầy chúng ta đi vào những con đường bắt thiện. Con 
số ba mươi sáu Phật nói ở đây, là để tiêu biểu cho số 
nhiều, đó chỉ là một ân dụ. Kinh điển thường nêu ra 
gôm có 18 thứ: “sáu căn, su trần và su thức”. GỌI 
chung là thập bát giới. Thế nhưng ở đây, Phật nêu ra 
con số ba mươi sáu là nói ái dục chỉ có liên quan đến 
căn và trần. Sáu căn và sáu trần cộng lại là mười hai TỒi 
đem nhân với ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai, thành 
ra con số ba mươi sáu. Nếu nói rộng ra, khi căn, trần và 
thức chúng duyên kết lại với nhau, sẽ tạo thành một 
năng lượng phân biệt kích thích cho sự thèm khát ham 
muôn. 


Đời sống hiện hữu của chúng ta, luôn bị những dòng 
thác ái dục này chi phối tất cả. Chúng lôi kéo chúng ta 
chạy qua nhiều phương hướng khác nhau. Khi mắt 
chạm xúc với sắc trần, liền khởi phân biệt tốt xấu. Tốt 
thì ham thích, xấu thì ghét chê. Cả hai đều gây ra cho ta 
bất an đau khổ. Chính cái sắc trần tốt đẹp vừa ý đó, nó 
có một sức thu hút mãnh liệt lôi cuôn chúng ta phải 
chạy theo nó. Có biết bao người chết vì đam mê sắc 
dục. Sắc nói ở đây gọi chung là vật chất, trong đó dĩ 
nhiên là có nhan sắc duyên dáng của con người. Có biết 
bao cặp tình nhân nam nữ ngày nay đã tự tử, chỉ vì 
không thỏa mãn được lòng khát vọng cao độ của tình 
yêu. Một khi lòng dục vọng thèm khát lên đến mức cao 
độ như dòng thác chảy rồi, thì không có một mãnh lực 
nảo có thể ngăn cản nó được. Ngăn cản là có sự kháng 
cự chống đôi mãnh liệt. Đó là hậu quả của biết bao gia 





T1 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


đình tan nát con cái ly tán, chỉ vì không đáp ứng đúng 
theo nhu câu đòi hỏi sở thích của sắc dục. 


Đến như thính dục hậu quả tai hại của chúng cũng 
không lường. Thinh là nói về các thứ âm thanh của các 
loại âm nhạc. Có biết bao người say mê theo âm nhạc 
mà quên ăn bỏ ngủ, tán thân mất mạng. Có những 
người nghe tiếng sáo thổi lảnh lót du dương của một 
khúc nhạc trằm buồn tâm sự nào đó, mà người fa rụng 
rời cả tay chân và rồi sanh bịnh tương tư ngày đêm 
nhung nhớ. Trường hợp như câu chuyện giữa chàng 
Trương Chi và nàng My Nương chắng hạn. Thuở xưa, 
có năm trăm vị Tiên nhơn tu luyện ở trong núi Tuyết, 
chỉ vì nghe tiếng ca của nàng Chân đà la mà mất Thiền 
định, tâm say mê đắm đuối cuồng loạn. 


Chúng ta thử kiểm nghiệm qua năm loại dục: tài, sắc, 
danh, thực, thùy, hay sắc, thinh, hương, vị, xúc, thì đủ 
biết tai hại của chúng đến mức độ nảo. Luận cho cùng, 
thì căn và trần, thật ra chúng không có lỗi chi cả, mà lỗi 
là do ở nơi ý thức tác ý phân biệt. Do thức phân biệt tốt 
xâu... nên mới sanh tâm thương và ghét. Đó là đầu mối 
của nr tạo nghiệp và ràng buộc trong vòng sanh tử khổ 
đau. 


Pháp cú 340, Phật nhắn mạnh rõ thêm về tai hại của 
lòng khao khát ham muốn. Vì lòng ham muốn của con 
người không có giới hạn, giống như cỏ man la mọc tràn 
lan mặt đất. Lòng ham muôn của con người chỉ muốn 
thêm, không bao giờ muốn bớt. Dù là kẻ giàu có nhứt 
xứ, nhưng lòng họ cũng không bao giờ biết đủ. Kẻ ăn 
xin nghèo khó khao khát giàu có đã đành, nhưng bạn 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 78 


thử nghĩ các ông hoàng để thì sao? Các ông này còn 
khao khát tham vọng của họ đến mức độ nào. Bản chất 
khao khát ước vọng của hai người chẳng khác gì nhau. 
Chỉ khác nhau trên hình thức bên ngoài mà thôi. Một 
kẻ ăn xin nghèo và một kẻ ăn xin giàu. Khi hy vọng 
mong câu điều gì đó, người ta lại quên rằng, trong cái 
hy vọng đó đã ngầm chứa cái thất vọng. Có thất vọng 
là có buồn khổ. Người nào mong cầu nhiều, đhì người 
đó đau khô nhiều. Trong kinh thường gọi là cầu bất đắc 
khổ, một trong tám nỗi thống khổ lớn của con người. 
Muốn giảm bớt khổ đau, Phật dạy người Phật tử nên 
hạn chế bớt lòng ham muốn. Cao hơn là phải đoạn trừ 
tận gốc rễ của chúng. Có thế, thì mới thực sự được an 
lạc giải thoát vậy. 


Pháp cú 341, Phật nói rõ tai hại của người nặng lòng ái 
dục. Người nặng lòng ái dục thường bám víu chạy theo 
những ham thích ở nơi sáu trần, dù có tâm hướng cầu 
an lạc, nhưng rốt lại, họ vẫn bị quanh quần trong chốn 
trầm luân. Qua lời Phật dạy, ngâm kỹ, trong đời sông 
của chúng ta sao có quá nhiều mâu thuẫn. Một mặt, khi 
gặp nghịch cảnh khổ đau tràn ngập, thì lúc đó ta không 
còn tha thiết gì đến việc hưởng thụ những dục lạc ở 
đời. Chỉ một bề mong sao thoát khỏi cảnh khổ đau đó 
càng sớm càng tốt. Nhưng khi qua cơn đau khổ ngặt 
nghèo rôi, thì ta lại quên đi ý niệm mong được thoát ly. 
Bấy giờ cái tâm tha thiết giải thoát kia, như không còn 
có mặt với ta nữa. Ta trở lại nguyên hình với cái tâm 
tham cầu đắm nhiễm đam mê ở nơi dục lạc. 


Nghe nói đến Niết bản an lạc hạnh phúc, dập tắt mọi 
khô đau thì ta cũng thích. Nhưng sự hưởng thụ những 


dục lạc ở thế gian thì ta cũng ham. Đó là tâm trạng của 
con chó chết giữa dòng sông. Người kia nuôi một con 
chó. Một hôm, ông cùng với nó đi đạo ở bờ sông. Bỗng 
nó nghe bên kia bờ sông có mùi thịt nướng thơm phút, 
nó liền bỏ chủ cắm đâu bơi lội xuống sông định sang 
bên kia bờ. Nhưng khi nó bơi lội ra giữa dòng sông, thì 
nó nghe tiếng kêu gọi của ông chủ, nó liền quay đầu 
lại, định bơi trở về, vì nó không đành bỏ chủ. Vừa quay 
đầu lại, mùi thơm bên kia lại phất qua nữa, nó lại quay 
đầu hướng về mùi thơm, định bơi qua bên kia bờ. Cứ 
như thế, nó quay tới, quay lui, cuối cùng, đuối sức quá 
nó đành phải chết đuối giữa dòng sông. Tiếng kêu gọi 
của chủ là dụ cho ân nghĩa đạo đức. Còn mùi thơm là 
dụ cho ngũ dục lạc và sáu trần. Rốt lại, đạo đức cũng 
không thành, mà dục lạc cũng không hưởng được. Tâm 
trạng của chúng ta cũng mâu thuẫn tương tợ như thế. 
Cuối cùng, chúng ta cũng chết đuối giữa dòng sông 
sanh tử, giống như con chó kia chết đuối giữa dòng 
sông vật lý không khác. 


Pháp cú 342, Phật nêu ra hình ảnh con thỏ bị sa vào 
lưới, để dụ cho những ai đam mê theo ái dục, cũng 
giống như thế. Con thỏ một khi đã bị sa vào lưới rồi, 
thì dù cho nó có muốn vùng vẫy để thoát ra, nhưng 
không phải thoát được dễ dàng. Chắc chắn là thỏ sẽ bị 
chết trong tay của người thợ săn. Cũng thế, Phật dạy, 
hàng Tỳ kheo vì cầu vô dục, nên phải gắng sức xa lìa ái 
dục. Nếu không, thì cũng chết như thân phận của con 
thỏ kia không khác. Lửa ái dục một khi đã bốc cháy 
cao ngọn, thì nó có thể thiêu hủy tất cả. Trước hết là tự 
thiêu mình trước, rồi sau đó, nó đốt cháy lan lây đến 








70 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 §0 


những người khác. Thật là đáng khiếp sợ cho lòng ái 
dục! 


Cứ nhìn vào hiện trạng xã hội hiện tại, ta thấy có biết 
bao người đã và đang bị sa vào lưới dục vọng ái tình. 
Nói rộng ra là lưới ngũ dục lục trần. Sự hưởng thụ 
khoái lạc của xác thân, có lắm người cho rằng, đó là 
nguồn vui sướng khoái cảm nhất trên đời. Quan niệm 
nây thật là sai lâm. Nặng lời hơn, theo như ông OSHO 
(tác giả bộ sách “Con Đường Của Phật” do Thích Nữ 
Trí Hải tuyển dịch), thì cho là quá ngu xuân. Chúng ta 
thử sát nghiệm có đúng như thê không? Hay đó chỉ là 
một sự trá hình mà chúng ta bị nó lường gạt thật vô 
cùng đau khổ. Vì lạc thú của thân xác thật là mong 
manh, vui đó rồi khổ đó. Có biết bao người bị thân tàn 
ma đại, cũng chỉ vì ham mê mua vul trong chốc lát, mà 
phải chịu khổ hận suốt cả cuộc đời. Chẳng những khô 
mình mà còn làm khổ lây đến những người thân khác. 


Sự đam mê chạy theo dục lạc, khác nào như người bị 
bịnh cùi ngứa ngáy, thích nướng mình trên lò than lửa 
cháy đỏ rực. Tuy có đã ngứa thật trong chốc lát, nhưng 
chứng bịnh cùi kia cũng vẫn còn nguyên vẹn, và mỗi 
ngày căn bịnh lại càng tăng thêm. Nếu không chữa trị 
tận gốc rễ kịp thời, thì người bịnh khó thoát khỏi lưỡi 
hái của tử thần. Cũng thế, nếu không đoạn trừ được cái 
gốc ái dục, thì chúng ta sẽ mãi mãi trầm luân trong biển 
sanh tử khổ đau. 


Pháp cú 343, Phật lặp lại và nhân mạnh thêm một lần 
nữa, người nảo muôn xa lìa khô đau, thì phải mau trừ 
ái dục. Đặc biệt, Phật dạy người xuât gia, hơn ai hết, 





S1 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


cần phải đoạn trừ ái dục. Nếu không thì cũng giống 
như con thỏ bị sa lưới. Đó là lưới phiền não buộc ràng. 
Người tu, dù xuất gia hay tại gia, mà không dứt trừ 
phiền não, thì chắc chăn sẽ không thể nào thoát khỏi 
nghiệp quả khổ đau. Phật khuyên bảo người xuất gia 
phải luôn ý thức đến sự sanh tử khổ đau, mà gấp mau 
nô lực đoạn trừ ái dục. 


Qua câu chuyện lược dẫn trên, cho chúng ta một bài 
học về hiệu năng lực dụng của thiền quán. Con heo nái 
tơ, trong lúc đọa làm kiếp gà, chỉ chăm chú nghe một 
thầy Tỳ kheo niệm đề mục thiền quán, mà kết quả gà 
được tái sinh vào cung vua và làm công chúa. Nhờ 
chăm chú quan sát đám dòi, tâm công chúa được định 
tỉnh và chứng được Sơ thiền. Sau khi chết, công chúa 
được sanh vảo dòng Bà la môn. Nhưng tất tiếc, do tạo 
nghiệp ác, nên phải thọ sanh làm con heo nái tơ. Như 
vậy, dù tu chứng Sơ thiền, nhưng cũng không lấy gì 
làm đảm bảo. Một khi tạo nghiệp ác, thì cũng vẫn bị sa 
đọa như thường. Đó là luật nhân quả rất công bằng. 
Làm lành được hưởng phước, làm ác bị đọa lạc. Gieo 
hạt giống nào, thì lên hạt giống nấy, không bao giờ lộn 
lạo. Không thê gieo hạt ớt mà lên cây cam được. 


Trải qua nhiều kiếp tái sanh khổ vui đều có, nhưng 
cũng nhờ có chút ít phước lành, nên con heo nái tơ có 
một kiếp tái sanh làm phu nhân của một vị Tế tướng. 
Tuy sống trong cảnh giàu sang nhung lụa, quyền uy thế 
lực, nhưng khi nghe được chuyện tiền kiếp lăn lộn khổ 
đau của mình, do một vị Trưởng lão tu chứng kể lại, cô 
liền thức tỉnh bỏ tục xuất gia. Tu hành không bao lâu, 
cô chứng được quả A la hán. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 §2 


344. Người đã lìa dục xuất gia, vui ở chốn sơn lâm, 
rồi trở về nhà lại; ngươi hãy xem hạng người đó, kẻ 
đã được mở ra rồi lại tự trói vào. 

There ¡s one who, furning away from desire (ƒor 
household le) takes to the He oƒ the ƒorest (I.e. oƒ a 
monR). But qfter being ƒfreed [from the household, he 
runs back to 1t. Behold that man! Though ƒfreed, he 
runs back to that very bondage! 


Kệ tụng 
Người lìa dục xuất gia 
Sống vui trong rừng thắm 
Nay chạy ngược về nhà 
Nên xem người như vậy 
Được thoái, lại tự ràng. 


Lược giảng 
Pháp cú nây, Phật dạy tại tính xá Trúc Lâm, có liên 
quan đên một thây Tỳ kheo hoàn tục. 


Theo truyện tích, có một thầy Tỳ kheo vốn là đồ đệ của 
Trưởng lão Đại ca diếp. Nhờ tỉnh tấn tu tập, nên thầy 
đã đạt được Tứ thiền. Một hôm, thây đến nhà của ông 
chú chơi, ông nây hành nghề thợ bạc. Do trông thấy 
nhiều đồ trang sức quý giá, thầy động lòng tham luyến, 
nên từ bỏ tu hạnh xuất gia. 





83 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Sau khi hoàn tục về nhà, thầy ăn không ngồi rồi, nên bị 
đuôi ra khỏi nhà. Từ đó, thầy giao du với những bạn 
xâu ác chuyên hành nghề cướp bóc. Thây bị bắt và bị 
tra tân hành hình rất đau khổ. Thây bị trói chặt và dẫn 
đi hành quyết. Bất thần, thầy gặp lại sư phụ. Sư phụ 
liền dùng thần lực làm cho dây trói lỏng đi và bảo thây: 
- Ông hãy quán tưởng lại đề mục thiền định như đã 
từng làm. 

Vâng lời Sư phụ dạy, thầy liền nhập định Tứ thiền. Dù 
thầy đã bị bọn lính hành hạ đủ mọi cách hung bạo, 
nhưng thây không chút tỏ ra run sợ. Thây rất bình tĩnh 
trước mọi áp lực. Thấy thế, bọn lính rất kinh ngạc, thán 
phục và rồi bọn chúng tâu lên vua. Sau khi nghe thuật 
lại mọi việc, nhà vua ra lệnh thả thầy tự do. 


Thấy việc xảy ra lạ lùng, bọn chúng kéo nhau đến bạch 
trình với đức Phật. Đức phật phóng quang và phân thân 
đến pháp trường nói kệ. Nhân nghe pháp âm Phật nói, 
thầy liền khởi quán tưởng đề mục sanh tử, thấu rõ ngã 
không và đắc quả Dự lưu. Và sau cùng thầy chứng quả 
A la hán. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện). 


Pháp cú trên, nhân chuyện xảy ra của một thầy Tỳ kheo 
hoàn tục, nên Phật dạy chung cho tất cả những vị xuất 
gia. Tuy đã xuất gia, nhưng tâm tham dục luyến ái vẫn 
còn, nên khi thấy những món đồ trang sức chưng bày ở 
nhà của người chú làm thợ bạc, thì lửa tham dục của 
thầy bốc cháy lên dữ dội. Do không chế ngự được lòng 
ham muốn, nên thầy từ bỏ đời sông cao đẹp phạm hạnh 
xuất thế. Thầy trở về với đời sông của người thế tục. 
Tuy tu hành chứng được Tứ thiên, (loại thiền của phảm 
phu, vẫn còn trong vòng sanh tử tam giới), nhưng 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 §4 


không lây gì làm đảm bảo. Sau khi trở về nhà, thầy lại 
bị cuỗn hút vào con đường tội lỗi, trở thành một kẻ đạo 
tặc hành nghề cướp bóc. Thầy sống trên sự đau khô 
nước mắt của người khác. Nhân nào quả nấy, cuối 
cùng, thây bị sa vào lưới pháp luật. Dù vậy, nhưng thầy 
nhờ có một vị Sư phụ, đạo lực cao thâm, biết rõ căn 
cảnh của thầy, nên cứu thoát được thầy thoát khỏi ngục 
hình tử tội. 


Nhờ tập quán công năng của thiền định; nhờ sự thức 
nhắc của một bậc Đại thiện tri thức, người mà xưa kia 
thầy đã hết lòng tin tưởng, nên thầy an trụ vào Tứ 
thiền, quên hết mọi cảnh vật chung quanh, lúc đó, dù 
thầy đã bị bọn lính hành hạ đủ mọi cách hung bạo, 
nhưng thầy hoàn toàn không lộ ra một chút lo âu sợ 
hãi. Thế mới biết, sức mạnh của thiền định như thế nào. 
Đó chỉ là cái định của phàm phu thôi, mà còn có hiệu 
quả mạnh mẽ như thế. Nói chi đến những loại thiền 
định của các bậc A la hán, Bồ tát hay Phật. 


Qua đó, chúng ta thấy tập khí của ái dục rất sâu nặng. 

Đối với TEười xuất gia chúng ta, cần phải nỗ lực để 
phòng cần trọng những thứ tập khí trong tâm ta. Đối 
với người tu, dù xuất gia hay tại gia, Phật dạy, chúng ta 
đều phải luôn luôn tỉnh thức. Có tỉnh thức, chánh niệm, 
chánh quán, chúng ta mới có thê làm chủ được mình 
phân nào. Nếu không, thì chúng ta là những kẻ hoàn 
toàn làm nô lệ cho những thứ dục vọng phiền não sai 
sử. Đã thế, thì không sao tránh khỏi sự sa đọa khổ đau. 


345. Đối với người trí, sự trói buộc bằng dây gai, 
băng cây, băng sắt chưa phải kiên cô, chỉ có lòng 





§5 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


luyến ái vợ con, tài sản mới thật là sự trói buộc chắc 
bèn. 
345-346 That is not a strong ƒetter, the wise say, which 
is made öoƒ iron, wood or hemp. But the Inƒatuation and 
longing ƒor Jewels and ornamemts, children and wives 
— that, they say, 1s a ƒar stronger ƒetter, which pulls 
one downward and, though seemingly loose, is hard to 
remove. This, too, the wise cuf oƒƒ. Œiving up sensual 
pleasure, and without any longing, they renounce the 
world. 
Kệ tụng 
Sắt, dây gai trói buộc. 
Người trí xem chưa chắc 
Tham châu báu vợ con 
Trói buộc mới thật bên. 


346. Những kẻ dắt người vào sa đọa, là như sự trói 
buộc chắc bền, nó hình như khoan dung hòa huởn 
mà thật khó lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ đừng dính 
mắc, lìa dục mà xuất gia. 


Kệ tụng 
Người có trí nói rằng: 
“Trói buộc này rất chắc” 
Rì kéo xuống, mềm móng 
Nhưng thật sự khó thoát 
Người trí cắt trừ nó 
Bó dục lạc, không màng. 


Lược giảng 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 §6 


Hai pháp cú trên, Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên 
quan đên ngôi nhà tù. 


Một hôm, các tội phạm bị dẫn đến trước vua Ba tư nặc. 
Bọn họ phạm nhiều trọng tội như: trộm cướp, giết 
người, hiếp dâm v.v... Những tội nhân nây đều bị trói 
chặt. Các thầy Tỳ kheo nhân trông thấy bọn tội phạm bị 
hành hạ tra tấn trong nhà tù, các thây liền kéo nhau đến 
bạch trình thưa hỏi đức Phật. 


Sau khi trình bày qua sự chứng kiến tận mắt về những 
tội nhân bị trói bằng gông, dây thừng, dây xích, thật là 
đau khổ, các ngài. thắc mắc hỏi đức Phật, không biết có 
thứ gì trói buộc bên chắc hơn nữa không? Nhân câu hỏi 
này, Phật cho biết, những loại dây đó không có gì bền 
chắc, chỉ có những dây tham ái, si mê, mới là những 
thứ dây gông cùm trói buộc siết chặt chúng sanh chịu 
đau khô lắm tang thương hệ lụy trải qua nhiều đời. Phật 
lại nói tiếp, tuy những sợi dây đó, nó có sức mạnh trói 
buộc gâầp trăm ngàn lần hơn những thứ dây mà các ông 
thấy, nhưng đối với những bậc hiền trí, người ta cũng 
có thê cởi bỏ nó được dễ dàng. 


Đức Phật kế chuyện quá khứ của Ngải. Thuở xưa, khi 
vua Brahmadatta trị vì ở Ba la nại, Ngài là một con trai 
của một gia đình nghèo khổ. Lớn lên, cha chết, Ngải 
phải đi làm thuê nuôi mẹ. Sau khi lập gia đình, mẹ mất, 
vợ chàng mang thai đứa con đầu lòng, nhưng chàng 
không hề hay biết. Một hôm, chàng nói với vợ là chàng 
muốn đi tu. Người vợ mới nói thật là mình đã có thai 
và xin chàng ở lại. Sau khi sanh con, chàng thực hiện ý 
định cũng không muộn. Sau khi sanh, chàng nói với 





§7 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


vợ, bây giờ hãy để cho anh đi. Nhưng người vợ lại xin 
chàng ở nán lại chờ khi con dứt sữa hãy đi. Trong thời 
gian chờ đợi, người vợ lại có thai đứa con thứ hai. 


Bấy giờ, chàng tự nghĩ, nếu tình trạng kéo dải như thế 
này, thì biết bao giờ chàng mới thực hiện được ý định. 
Chỉ còn có cách là phải bỏ trốn đi thôi. Thế là, chàng 
bỏ nhà trốn đi vào giữa đêm, không một lời từ giã. Dù 
bị lính gác bắt giữ, nhưng sau cùng chàng cũng được 
toại nguyện. 


Chàng lên núi Hy mã lạp sơn sống đời ấn sĩ. Không 
bao lâu, chàng đắc thần thông và những quả vị cao hơn. 
Chàng thầm nghĩ: “Ta đã bứt tung được sợi dây trói 
thật quá ư bên chắc, sợi dây tham dục xấu xa, sợi dây 
của lòng luyến ái vợ con”. 


Kể xong chuyện quá khứ, đức Phật liền nói kệ để làm 
rõ nghĩa bài kệ của nhà ân sĩ. (Hêt phân lược dân côt 
chuyện). 


Hai pháp cú trên, Phật nói rõ về sự ân ái quyến luyến 
trong tình gia đình vợ con. Phật cho rằng, đối với người 
trí, thì mọi thứ dây trên đời, không có dây nảo trói buộc 
bền chắc cho bằng sợi dây ân ái. Đây là sợi dây tuy vô 
hình, nhưng nó có một sức mạnh trói chặt mãnh liệt. 
Ngoài sự luyến ái vợ con ra, người ta còn luyến ái của 
cải tài sản. Chính những thứ này, nó trói buộc chặt con 
người từ đời nầy sang đời khác. Hiểu được ý nây, nên 
dân gian có câu nói: “Tu là cội phúc, tình là dây oan” 

Sợi dây oan gia nầy mới đáng ghê sợ. Tuy biết là dây 
oan, nhưng nhìn lại, có mây aI thoát khỏi sợi dây nây. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 88 


Thật là sông mê bề ái nghìn trùng. Xưa nay, sóng tình 
đã nhận chìm không biết bao anh hùng cái thế. Người 
ta có thể diệu võ dương oai, hò hét khét tiếng vang dậy 
khắp trong thiên hạ, nhưng bản thân họ thật sự lại rất 
yếu mềm hơn con bún thiêu trước sắc đẹp của mỹ 
nhân. 


Thử nhìn lại, các ông vua, ông chúa, những ông tai to 
mặt lớn, đi đâu cũng được người ta tiền hô hậu ủng, oai 
phong lẫm liệt, mọi người trông thấy đều phải khúm 
núm sợ hãi trước oai quyên thế lực, nhưng cuối cùng, 
cuộc đời của các ông đó ra sao? Có phải phần lớn đều 
phải tán thân mất mạng, sự nghiệp tiêu tan, chỉ vì 
không qua khỏi cửa ải của mỹ nhân không?! 


Người xưa có nói: “mưa không phải là cái khóa bằng 
sắt, mà nó có thể giữ lại người. Sắc đẹp không phải là 
sóng to, nhưng nó có khả năng nhận chìm con người. 
Xưa nay, có biết bao anh hùng đều chết vì nó, và có cả 
hằng trăm ngàn người đều phải bị sa vào hầm hồ nầy”. 
(Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào đị nịch 
nhân, thiên cổ anh hùng giai tạ thử, bá thiên động tác 
tự khanh trần). 


Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, có một bài kinh 
Phật nói về sự ân ái quyền luyễn của tình thê tử. Phật 
dạy rằng: “Người bị ràng buộc bởi vợ con, nhà cửa còn 
quá hơn lao ngục, lao ngục còn có thời kỳ phóng thích, 
vợ con không có một ý niệm xa la. Một khi tâm thích 
về sắc đẹp, thì đâu còn sợ gì đến sự gian nguy. Dấu 
cho có sự hoạn họa nơi miệng hùm, lòng cũng đành 
chịu. Vì tự đắm mình nơi lây lội, gọi là phàm phu, nếu 


hiểu được lẽ ấy, chính là bực xuất trần La hán”. 
(Chương 23, giáo sự Thích Hoàn Quan dịch ). 


Câu chuyện lược dẫn trên, Phật kể cho chúng ta biết về 
chuyện quá khứ của Ngài. Dù đôi lần muốn thoát ly, 
nhưng sự dứt khoát ra đi của Ngài quả là một vấn đề 
nan giải. Nhưng cuối cùng, Ngải cũng vẫn thực hiện 
được ý nguyện. Đó là nhờ căn lành trồng sâu trong 
nhiều đời, nên Ngài mới có được một ý chí cương 
quyết dứt khoát mãnh liệt. Nhờ đó, Ngài mới có thê cắt 
đứt sợi dây ái tình thê tử ràng buộc. 


347. Những người say đắm theo dục, tự lao mình 
trong lưới buộc như nhện giăng tơ. Ai dứt được sự 
buộc ràng không còn dính mắc nữa, thì sẽ xa mọi 
thống khố để ngao du tự tại. 
Those who are lust-infatuated ƒall back Imo the 
swirhng current (oƒ samsarq) like a spIder on 1ts selƒ- 
spun web. Thịs, foo, the wise cuft of. Without any 
longing, they aqbandon dll sufƒfering and renounce the 
world. 
Kệ tụng 
Người đắm say ái dục 
Tự lao mình xuống dòng 
Như nhện sa lưới dệt 
Người trí cắt trừ nó 
Bó thông khổ, không màng. 


Lược giảng 








§9 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 90 


Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Trúc Lâm, có liên 
quan đên câu chuyện của bà hoàng hậu Khema, vợ của 
vua Tân bà sa la. 


Bà Khema là người có nhan sắc tuyệt đẹp, do đó, nên 
bà rất tự kiêu tự hào về nhan sắc của mình. Sở dĩ được 
thế, là nhờ bà khéo biết tu hạnh nhẫn nhục và có lời 
nguyên dưới chân đức Phật Padumuttara. Do lòng kiêu 
hãnh, nên bà không muốn gặp Phật, vì bả thường nghe 
người ta nói Phật hay quở trách về sắc đẹp. Nhà vua, vì 
muốn thức tỉnh bà, nên ông cho người sáng tác bản 
nhạc tán thán Trúc Lâm. Vua ra lệnh cho các nghệ sĩ 
hát bài ca ấy khắp nơi. 


Nghe qua bài hát, bà rất ngạc nhiên và muốn biết về 
Trúc Lâm. Bà hỏi thăm các nghệ sĩ chỉ khu rừng Trúc 
cho bà. Thế là bà tìm đến. Khi đến, trong lúc Phật đang 
thuyết pháp và biết ý bà, nên Phật dùng thân lực hóa 
hiện một cô gái tuyệt đẹp cầm quạt hầu Phật. 


Thấy thế, bà rất ngạc nhiên, tại sao có một cô gái quá 
đẹp như thế? So với nhan sắc của ta, thì nhan sắc của 
cô gái hơn ta gấp trăm ngàn lần. Bà tự hỏi, tại sao Phật 
thường chê trách sắc đẹp mà hôm nay Ngài lại cho một 
cô gái đẹp đứng hầu bên Ngài. Bà tự nghĩ, chắc chắn 
những gì mà người ta nói về đức Phật chê bai sắc đẹp 
không được đúng lắm. 


Bà luôn để mắt chăm chú nhìn người con gái đó, mà 
không quan tâm gì đến lời Phật giảng. Biết thế, Phật 
liền biến người con gái đẹp kiều diễm kia thành bà già 
lụ khu, rôi cuôi cùng chỉ còn là một bộ da bọc xương. 





91 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Thấy thế, bà liền thức tỉnh về sự tàn phai và hoại diệt 
của nhan sắc thật rât nhanh chóng. Quả thân nây không 
thật chút nào! 


Biết được ý nghĩ của bà, Phật liền bảo: 
-Khema, bà nghĩ một cách sai lầm rằng sắc đẹp thể chất 
là có thật. Bà hãy xem cái không thật của nó kìa. Phật 
liền nói kệ: 
Bà Khema có thấy 
Mớ duyên hợp kia không? 
Đây bệnh hoạn thối ung 
Đồ bất tịnh dơ xấu 
Từng phút giây rỉ chảy 
Chỉ những kẻ ngu sỉ 
Mới đắm say thứ ấy. 


Nghe xong, hoảng hậu Khema đắc quả Dự lưu, đức 
Phật bảo bà: 

- “Này Khema, chúng sanh trong thế gian này đăm say 
ái dục, bị lòng sân hận làm hư hỏng, bị ngu sĩ đánh lừa, 
do đó dính chặt trong dòng sông tham ái, không thể 
vượt thoát ra nỗi”. 


Khi bài pháp kết thúc, bà đắc quả A la hán và cả hội 
chúng đều được lợi lạc. VỀ sau bà xuất gia trở thành 
một trong những Trưởng lão ni xuất sắc của Tăng đoản 
đức Phật. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) 


Kinh Tứ Thập Nhị Chương, có một bài kinh Phật nói: 
“Người say đắm ái dục khác nào như kẻ cẩm đuốc ấi 
ngược gió, tất không thể nào trảnh khỏi nạn cháy tay”. 
Có biết bao người lâm vào khổ cảnh của nạn cháy tay 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 92 


này. Biết thế, nhưng con người vẫn thích đùa giỡn với 
cây đuốc ái dục. Khi nảo bị cháy tay thiêu hủy tàn hại 
thân thể rồi, thì chừng đó người ta mới giựt mình ăn 
năn hối hận. Song rất tiếc, sự ăn năn đó đã quá muộn 
màng rồi! Chi bằng tránh cái nhân cầm đuốc đi ngược 
gió, thì làm gì có cái quả khô nạn cháy tay. Không phải 
cháy tay trong hiện đời nầy thôi, mà nó còn kéo dài 
triền miên trong nhiều đời đau khổ nữa. Đó là hậu quả 
của những người say đăm đam mê theo sắc dục. Thực 
sự, họ không một chút tỉnh giác hồi đầu. Khác nào như 
con nhện tự sa vào lưới. Nhện giăng tơ dệt ra, rồi chính 
nó lại bị mắc kẹt trong đó. Dính kẹt một cách rất đau 
thương không còn cơ may vùng vẫy. Cũng thế, sắc dục 
do con người ham muốn gây ra, và rồi cũng chính con 
người tự hủy diệt đời mình. Không ai gây ra đau khổ 
cho mình, mà chính mình tự gây và tự chuốc lây họa 
hại vào mình mà thôi. Khác nào như sắt sanh ra sét và 
chính chất sét trở lại phá hoại làm tiêu hủy hình hài của 
sắt. 


Chuyện lược dẫn trên, khá khen cho bả hoàng hậu 
Khema. Nhìn thấy sự biến đối vô thường nhanh chóng 
của nhan sắc, bà tự thức tỉnh giác ngộ ngay. Lòng kiêu 
hãnh, tự hảo về sắc đẹp của bà, chỉ trong phút chốc đã 
tan biến hết. Mình đẹp có người đẹp hơn. Đời tương 
đối là thế. Có gì mà phải đắc ý kiêu hãnh. Nhưng cái 
đẹp của nhan sắc sao băng cái đẹp của tâm lòng. Người 
có nhan sắc tuyệt trần, chim sa cá lặn, mà lòng dạ độc 
ác còn hơn quỷ Dạ xoa, thì cũng không ai thèm ưa 
thích. Bởi cái nết đánh chết cái đẹp kia mà. Nhưng ở 
đời người ta chỉ thích chuộng cái đẹp dáng vẻ bề ngoài, 
không mấy ai thấy được cái đẹp bên trong. Dù đẹp đến 





93 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


cỡ nào đi chăng nữa, cũng có ngày phải héo úa tàn 
phai! 


Ở đây, ta thấy bà hoàng hậu Khema, đã thực sự hồi tâm 
tỉnh giác. Cuối cùng, bà đã xuất gia và trở thành một 
Trưởng lão ni gương mẫu. Đó là bài học cảnh tỉnh cho 
những ai còn quá coi trọng nhan sắc. Chính vì quá coi 
trọng nhan sắc mà họ gây lắm. điều khô hại cho mình 
và người. Chúng ta nên nhớ rằng, sắc đẹp ngoại diện 
chỉ là hào nhoáng giả dối và bắt tịnh. Chúng không qua 
mắt lừa đảo phinh gạt được người có trí. Phật nói, chỉ 
có những kẻ ngu si mới bị chúng lường gạt đau khổ mà 
thôi. Quả thật, cảng ham mê sắc đẹp, con người càng 
lao mình vào ngục tù đau khổ. Khác nảo như con phù 
du đâm đầu vào ánh sáng đề tự hủy diệt vậy. 


348. Bó quá khứ, hiện tại, vị lai mà vượt qua bờ kia; 
tâm đã giải thoát tât cả, thì không còn bị sanh già 
trở lại. 

Let go 0ƒ the past, let go 0ƒ the future, lef go 0ƒ the 
presem, and cross over f0 the ƒarther shore 0ƒ 
existence. With mind wholly liberated, you shall come 
no more to birth and death. 


Kệ tụng 
Bỏ quá, hiện, vị lai 
Đến bờ kia cuộc đời 
Tâm giải thoát tất cả 
Không còn bị sanh già. 


Lược giảng 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 94 


Pháp cú này Phật dạy tại tinh xá Trúc lâm, có liên quan 
đên câu chuyện của Ugøasena. 


Theo truyện tích, có một đoàn xiếc đến trình diễn bảy 
ngày tại thành Vương xá. Nhà vua và nhiều khán giả 
đến xem họ biểu diễn. Bọn họ được mọi người tán 
thưởng và hiến tặng quà cáp, tiền, vàng rất nhiều. 


Trong đoàn có cô gái vừa có nhan sắc đẹp lại vừa biểu 
diễn rất hay, làm cho chàng trai con của ông chưởng 
khổ nhìn say mê đắm đuối và sau khi về nhà chàng nói: 

“nếu cưới được nàng Ấy, thì chàng mới sông, còn 
không thì chết cho xong”. Từ đó, chàng ta nhớ nhung 
nảng quá độ đến đỗi bỏ ăn mất ngủ. Ba mẹ chàng thấy 
thế, hết lời khuyên nhủ, nhưng chàng vẫn một mặt khư 
khư đòi tự tử, nếu không cưới được nàng ta. Thấy con 
quá đau khổ vì tình yêu, người cha đành phải chiều 
theo ý con bằng cách dùng tiền lo lót cho ông chủ đoản 
xiếc, tức ba của cô gái để ông ta đưa người con gái đến 
Đặp mặt con trai quý của ông. Ông chủ đoàn xiêc từ 
chối và ông ta đưa ra một điều kiện là, người con trai 
đó phải đi theo đoàn xiếc, thì ông mới gả con gái cho. 
Vì muốn được sống chung với người mình yêu, nên 
chảng ta đành phải chấp nhận gia nhập đoản xiếc. 


Sau khi cưới xong, chảng ta cùng đoàn xiếc đi biểu 
diễn khắp nơi. Chăng bao lâu, cô vợ sanh một đứa con 
trai. Những lúc đùa giỡn với con, nàng ta có ý dùng lời 
châm biếm mỉa mai người chồng, bằng những câu nói 
khó nghe. Chàng ta hiểu ý, chạm lòng tự ái, nên chàng 
nói, nêu nàng còn nói bóng gió chê bai như thế, thì 
chàng quyết định bỏ nàng. Người vợ ỷ vào tài năng 


diễn xuất của mình, nên nàng tỏ ra bất cần chàng. Thấy 
vợ có vẻ kiêu ngạo khinh mình, chàng ta quyết định sẽ 
học làm xiếc. Chàng học với cha vợ thời gian không 
bao lâu, chàng ta trở thành người diễn xuất rất giỏi, 
được khán giả hoan nghĩnh ủng hộ nhiệt liệt. 


Một hôm đoàn xiếc trở về biêu diễn ở thành Vương xá, 
chàng Ugøasena trẻo lên đâu cây cột cao ba chục mét 
và đứng lơ lửng trên đâu sào. 


Hôm Ấy, Đức Phật quán sát và muốn độ chảng, nên 
Phật nói bốn câu kệ. Nghe xong, chàng Uggasena liền 
đắc quả A la hán. 


Hôm sau, đức Phật và các Tỳ kheo vào thành Vương xá 
khất thực, đến chỗ biểu diễn, mọi người trông thấy 
Phật, tất cả đều để ý chăm chú nhìn Phật, không còn ai 
để ý đến việc biểu diễn của Uggasena nữa. Chàng ta 
buôn tủi và vô cùng thất vọng. Chàng tự nhủ thầm, ta 
phải mất một năm luyện tập mới được thế nầy. Thế mà 
mọi người khi nhìn thấy đức Phật, không còn ai chú ý 
đến tài nghệ biểu diễn của ta. Thật là quá đau lòng! Vì 
hiểu được ý nghĩ tâm tư của chàng, nên Phật sai bảo 
Trưởng lão Mục Kiên Liên: 

- Ông hãy đến bảo con viên chưởng khô ta muốn xem 
chàng biểu diễn tài nghệ. 

Nghe thế, chàng ta rất mừng và liền biểu diễn cho Phật 
và mọi người xem. Đức Phật bảo: 

- Nây Uggasena, người trí phải biết cởi bỏ buộc ràng 
của thân ngũ uân trong quả khứ, hiện tại và vị lai. Như 
vậy, người ấy mới thoát được sanh, già, bệnh, chết. Sau 








95 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 96 


khi nghe Phật dạy, mọi người đều được pháp nhãn 
thanh tịnh. (Hêt phần lược dẫn côt chuyện) 


Pháp cú trên, đức Phật bảo chúng ta muốn thoát ly 
sanh, già, bệnh, chết, bốn nỗi thống khổ lớn của con 
người, thì phải mau quán chiếu xả ly ngũ uấn. Sở dĩ ta 
đau khổ, vì ta còn quá coi trọng ngũ uân. Ngũ uấn là do 
kết hợp bởi năm yếu tố: sắc, thọ, tưởng, hành và thức 
mà thành thân tâm. Như vậy, mạng sông của ta là do 
duyên hợp. Đủ điều kiện tương hợp, thì còn sinh tồn, 
khi thiếu một điều kiện nào đó, thì thân xác ta tan rã. 
Năm yếu tổ trên, tóm gọn cho đễ nhận hiểu là: “vật 
chất và tinh thần”. Vật chất thuộc về tứ đại: đất, nước, 
gió, lửa. Tình thần, là do bốn thứ: thọ, tưởng, hành và 
thức kết hợp. Phân tích ra từng yếu tố, ta thấy không có 
gì là mình, nên nói là vô ngã. Nghĩa là không có cái ta 
chân thật. Như vậy, cái mà ta gọi là mình hay tôi, ta, đó 
chăng qua là tên gọi giả danh, rỗng tuếch mà thôi. Thực 
chất thì không có cái gì là cái ta cả. Cho nên, Kinh Bát 
Nhã nói: “Ngũ uẫn giai không là thế”. Nếu người nào 
hăng quán sát khế nhận tường, tận như thế, thì Phật nói, 
người ấy sẽ vượt qua mọi khổ nạn. Ngược lại, thì khổ 
nạn dải dài, bởi do vọng chấp cho cái giả ngã là thật. 


Sanh, già, bệnh, chết, suy cho cùng cũng chỉ vì có cái 
thân xác nầy. Đó là trạng thái biển dịch, vô thường, 
hoại diệt. Sinh, trụ, dị, diệt, là một chu kỳ thay đôi bất 
cứ một vật thể nào cũng đều phải năm trong cái nguyên 
lý căn bản của định luật đó. Còn luyến ái chấp chặt vào 
cái sắc thân ngũ uân, tất nhiên, ta còn phải đi lang 
thang trong tam giới khổ đau. Tất nhiên còn phải thọ 
thân qua ba thời gian: quá khứ, hiện tại, và vị lai, nếu 





97 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


như ta còn thây thân tâm và vạn pháp là thật. Chính cái 
thấy thật nây, đó là tà kiến, là tạo nghiệp, là thọ mạng 
trôi nổi trong biển sanh tử khổ đau mãi. Và tất nhiên, là 
ta sẽ cảm thọ những cái bất như ý của cái thân tâm giả 


hợp nây. 


Câu chuyện lược dẫn trên, cho ta một vài bài học đáng 
nhớ: 

1. Duyên nợ khó tránh. Chàng trai Uggasena lần đầu 
ðặp người con gái trong đoàn xiếc, tiếng sét ái tình đã 
nô tung rung động trong trái tim chàng. Chàng đau 
tương tư quên ăn bỏ ngủ. Nhứt quyết phải cưới cho 
được nàng. Và mối si tình đó của chàng đã được toại 
nguyện. Âu đó cũng là do duyên nghiệp nhiều đời 
trong quá khứ. 

2. Khích lệ người chồng. Sau khi hai người sống 
chung có con, nàng muốn cho chàng có tương lai sự 
nghiệp, nên trong lúc đùa giỡn với con, nàng nói những 
lời khó nghe để đánh mạnh vào lòng tự trọng, tự ái của 
chàng. Kết quả, người chồng đã chịu học hỏi và đã 
thành tài. 

3. Nhân duyên khó lường. Biết rõ căn duyên của 
chàng Uggasena đã đến lúc chín muồi cần hóa độ, nên 
đức Phật hiện thân đến nói kệ và chàng ta nghe xong đã 
đắc quả A la hán. Thật là căn duyên của mỗi người khó 
mà đoán định. Chỉ có đức Phật mới thấu rõ mà thôi. 
Điều đó cho ta nhớ là chớ nên khinh thường ai. Vì 
duyên lành sâu dày của mỗi người không ai biết được. 
Mỗi người đều sẵn có chủng nhân Phật tánh. 

4. Phá vỡ ngôi nhà ngũ uẫn. Muốn giải thoát sanh tử 
khổ đau, Phật dạy chúng ta phải cởi bỏ sự ràng buộc 
của ngũ uẫn. Vì chính ngũ uẫn là ngôi nhà giam hãm 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 9§ 


chúng ta trải qua nhiều đời, nay ta cần phải phá vỡ ngôi 
nhà nây mới mong giải thoát. 


342. Những kẻ bị tư tưởng xấu ác làm tao loạn, 
thường cầu mong dục lạc thật nhiêu. Mong dục lạc 
tăng nhiêu là tự trói mình càng thêm chắc chăn. 

For a person tformented by evil thoughts, who is 
passion dominated and given to the pursuit oƒ 
Dleasure, his craving steadily grows. He makes the 
ƒetter strong Indeed. 


Kệ tụng 
Người ác ý giao loạn 
Tham dục nặng, lạc cầu 
Ái tắt phải tăng truởng 
Tự trôi chặt thân mình. 


350. Muốn lìa xa ác tưởng hãy thường nghĩ tới bất 
tịnh. Hãy trừ hết ái dục, đừng để ác ma buộc ràng. 
He who delghts In subduing cevil thoughfts, who 
meditates on the Impurities and is eVver mindƒHI — I1 is 
he who wIll make an end oƒ craving and rend asunder 
Mara`a ƒetter. 
Kệ tụng 
Ai vui lìa ác trởHg 
Quán bất tịnh, chánh niệm 
Người ấy sẽ diệt ái 
Cắt hẳn với ma vương. 


Lược giảng 





99 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Hai pháp cú trên Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên 
quan đên câu chuyện của thây Tỳ kheo trẻ tên Culla 
Dhanugsaha Pandita, có nghĩa là chàng xạ thủ tải ba. 


Theo truyện tích, một hôm, có một thầy Tỳ kheo trẻ 
sau khi khất thực về, thấy hết nước uống, thây liên đến 
nhà Đàn việt xin. Trong nhà có cô gái trẻ. Cô nây vừa 
trông thấy thầy, cô liền khởi tâm luyến ái, cô nói: 


- Bạch Đại đức, khi nào cần nước uống, xin ngài trở lại 
đây chớ đừng đi nơi khác. Từ đó, thầy Tỳ kheo thường 
đến nhà cô ta và được cô ta cúng dường thức ăn đủ mọi 
thứ. Đó là cái cớ để cho cô ta dễ lân la trò chuyện. Sau 
vài lần chuyện trò thân mật cởi mở, thầy Tỳ kheo có ý 
muốn hoàn tục cưới cô. Bấy giờ, thầy rơi vào tình cảnh 
phiền muộn tắn thối lưỡng nan. Một mặt, thì vẫn còn 
muốn tiếp tục tu hành; mặt khác, thì cảm thấy chán nản 
cho việc tu hành ép mình kham khổ. Ý nghĩ của thầy 
rất là mâu thuần, không dứt khoát. Các thầy Tỳ kheo 
khác thấy thế, mới trình lên thầy Giáo thọ. Thầy Giáo 
thọ đến trình bày với đức Phật. Đức Phật liền quở trách 
thầy Tỳ kheo đó. Phật nói, người xuất gia lẽ ra phải 
luôn sông trong an lạc giải thoát, tại sao thầy lại để cho 
phiền não sai sử hoành hành, khiến cho thây phải sống 
trong bức bách đau khổ. Ông thật là có lỗi lớn. Nhân 
đó, Phật lại kê tiếp câu chuyện quá khứ giữa hai người. 


Phật nói, một thuở xa xưa, Culla Dhanuggha là chàng 
trai có tên Xạ Thủ Tài Ba. Do tải nghệ bắn cung tên 
giỏi, nên chảng được vị thầy mà chàng theo học gả con 
gái cho chàng. Có một hôm, tại thành Ba la nại chàng 
dùng năm mươi mũi tên đã giết năm mươi tên cướp. 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 100 


Hết tên, chàng túm lấy đầu một tên cướp và kêu vợ đưa 
kiếm cho chảng. Vừa thấy tên cướp, vợ chàng say mê 
đăm đuối và trao kiếm cho tên cướp. Tên cướp sau khi 
giết chàng Xạ Thủ, liền dẫn cô đi theo. Nhưng không 
bao lâu, tên cướp bỏ rơi nàng, vì sợ nàng cũng giết 
chảng như nàng đã giết người chồng của nàng... 


Thấy người đàn bà thay lòng đổi dạ chăng những 
không chung tình với chồng, mả còn mượn tay người 
khác giết chồng, nên trời Để Thích liền hóa hiện xuông 
để trêu chọc cho nàng phải xấu hồ. Khi hiện xuống, trời 
Đề thích có mang theo người đánh xe vả viên nhạc 
thần. Trời Đế Thích hóa thành con chó rừng, người 
đánh xe hóa thân con cá và nhạc thần hóa làm con 
chim. Cả ba đều trêu chọc người đàn bà, bằng những 
lời lẽ mỉa mai châm biếm. Người đàn bà cảm thấy bị 
nhục vả vô cùng xấu hồ. 


Kể xong câu chuyện, đức Phật kết luận: kiếp ấy, ông là 
chàng xạ thủ trẻ, người đản bà kia là cô gái cho uống 
nước đó. Vua Đề Thích chính là ta. Cô kia chỉ mới thấy 
tên cướp đã mê một, giết chết chàng trai tài giỏi nhất 
Ấn Độ. Nâày Tỳ kheo, ông hãy nhồ hết gốc rễ lòng tham 
ái trong ông đối với người đản bà nây. Khuyên răn 
xong, Phật liền nói hai pháp cú trên. (Hết phần lược 
dẫn cốt chuyện). 


Pháp cú 349, Phật dạy: “những kẻ bị tư tưởng xấu ác 
làm tao loạn, thường cẩu mong dục lạc thát nhiễu ”. 
Như đã nói, tất cả sự ham muốn của con người đều do 
từ tư tưởng sanh ra. Trong tâm thức của mỗi người 
chúng ta đều sẵn có tiềm tàng hai loại hạt giống thiện 





101 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


và bất thiện. Hai loại hạt giống nây đều có khả năng 
hướng dục. Nếu nó khởi dục thiện, thì lời nói và hành 
động của chúng ta theo chiều hướng thiện, mà làm 
nhiều điều lợi ích cho mọi người. Ngược lại, khi nó 
khởi dục ác, thì lời nói và hành động của ta sẽ gây ra 
bao tai họa khổ đau cho người khác. Người biết tu, 
Phật dạy chúng ta nên luôn luôn nuôi dưỡng chăm sóc 
và làm tăng trưởng dục thiện. Đồng thời phải thường 
xuyên quán chiếu phá trừ dục ác. Tư tưởng của con 
người dụ như ông vua (tâm vương). Đã là vua, tất 
nhiên, ông vua nảo cũng có cái uy quyên tột đỉnh và 
tham vọng rất lớn. Mọi việc trị nước đều do vua quyết 
định. Tuy nhiên, làm vua cũng có ông vua nhân từ đức 
hạnh và cũng có ông vua bạo ác u mê. Nếu là bậc minh 
quân trị nước, thì thân dân sẽ được an ồn, nước nhà thái 
bình thạnh trị. Ngược lại, nếu là bậc hôn quân vô đạo 
trị nước, thì thần dân rối loạn, nước nhà sẽ lâm nguy, 
giặc giã nổi lên chống đối mãnh liệt không lúc nào an 
ôn. 


Đất tâm của con người cũng thế, tất cả đều do tư tưởng 
con người chỉ đạo. Nếu tư tưởng hiền lương sáng suốt 
(dụ như minh quân), thì nó ra lệnh cho thân và miệng 
(dụ như các vị cận thần) làm nhiều điều lợi ích cho 
chúng sinh. Ngược lại, thì sẽ gieo rắc gây ra bao thảm 
họa tang thương khổ đau cho muôn loài hứng chịu. 
Những hôn quân bạo ác, chắc chắn sẽ không tổn tại lâu 
dài, vì chính những tư tưởng xấu ác đó nó sẽ tự hủy 
hoại tiêu diệt họ. Như sắt sanh ra sét, và chính chất sét 
đó sẽ trở lại làm tiêu hình của sắt. Cũng thế, những tư 
tưởng xâu ác nó sẽ phá hại chúng ta, làm cho chúng ta 
phải bị trầm luân sa đọa. Chăng những sa đọa trong 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 102 


hiện đời, mà chúng ta còn phải bị đọa lạc trằm luân 
trong nhiều kiếp nữa. Con người vì có quá nhiều tham 
vọng, say mê theo dục lạc không dừng, nên bị nó luôn 
luôn trói buộc siết chặt người ta trong đau khổ. Do đó, 
nên Phật nói: “Mong đục lạc tăng nhiều là tự trói mình 
càng thêm chắc chắn ”. 


Pháp cú 350, Phật bảo chúng ta phải thường nghĩ tới 
bắt tịnh, để diệt trừ lòng đam mê ái dục, đừng để ác ma 
buộc ràng. Có hằng quán chiếu thân tâm này bất tịnh, 
bất an, thì lòng ham muốn luyến ái về nhan sắc hay vật 
chất của chúng ta mới có thể giảm bớt. Sâu hơn là đoạn 
trừ tận gốc rễ của nó. Có thế, thì mới mong thực sự 
được giải thoát. 


Phật dạy, quán thân bất tịnh để thấy rõ yếu tính không 
sạch, bất an và vô thường của nó. Các nhà tâm lý cho 
chúng ta biết, sự khoái cảm của nhục thể chỉ là một 
cảm giác rất mong manh. Nó chỉ thoáng qua trong chốc 
lát, rôi dập tắt và sẽ hiện lại nguyên hình của sự mệt 
mỏi, uể oải chán chường và đau khổ. Đó là một sự thật 
mà không ai có thể chối cãi phủ nhận được. Trong cơn 
s¡ mê ân ái, người ta có thể quên đi tất cả. Nhưng bản 
chất bất tịnh, vô thường, nó vẫn hiện bày ra trước mắt 
ta. Người trí, họ thấy rõ bản chất bộ mặt thật của nó. 
Cho nên, họ không bị sóng tình nhận chìm đắm. Có 
vận dụng trí huệ, hăng để tâm quản chiếu như thế, thì ta 
mới mong thoát khỏi sự đam mê ràng buộc của ái dục. 


Chuyện lược dẫn trên cho ta thấy duyên nghiệp, nghiệp 
duyên liên hệ trải qua nhiêu đời thật khó nghĩ bàn. Tuy 
có duyên xuât gia, nhưng những tập khí ái dục phiên 





103 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


não trong nhiều đời, thật không phải dễ dàng chuyên 
hóa. Nếu người tu hành không trau đồi tài bồi cho mình 
có sức huân tu đạo lực thâm hậu, thì khó có thể thoát 
khỏi lưới ma dục tình ràng buộc. Thầy Tỳ kheo nói 
trên, là một điển hình của tâm lý khát vọng thường tình 
của con người. Tuy thầy đang rơi vào một trạng huông 
tâm lý mâu thuẫn giữa đạo đức giải thoát và dục tính 
trâm luân, nhưng thầy còn có phước duyên là gặp được 
những bậc Đại thiện tri thức cao đức, mà cụ thể tiêu 
biểu là đức Phật. Chính đức Phật đã cứu thầy thoát khỏi 
ách nạn dục vọng trầm luân trong hiện đời và nhiều 
kiếp. Cuối cùng, thầy đã được giải thoát. Đó là chuyện 
xảy ra thời xưa. Còn thời nay thì sao? 


Ngẫm lại, thời nay, cũng có biết bao người tu hành lâm 
vảo tình huống giống như thây Tỳ kheo kia không 
khác. Nhưng làm sao có được cái phúc duyên hy hữu 
gặp được những bậc Đại thiện tri thức như Phật mà cứu 
thoát được mình đây?! Thế mới biết, tâm dục thì có thể 
giống nhau, nhưng hoàn cảnh và môi trường thì rất là 
khác biệt. Thời này, không dễ gì chúng ta gặp được bậc 
Đại tri thức cao đức như thế. Nghĩ thế, chúng ta nên 
lây đó làm gương để tự soi rọi lại mình và nỗ lực quyết 
chí vươn lên để tự cứu thoát lây mình. Đó là con đường 
hay biện pháp hay nhất trong tinh thần cảnh tỉnh tự giác 
để được giải thoát. 


351. Bước tới chỗ cứu kính thì không còn sợ hãi; xa 
la ái dục thì không còn nhiễm ô; nhỗ lấy mũi tên 
sanh tử thì chỉ còn một thân này là cuối cùng, không 
bị tiếp tục sanh nữa. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 104 


He who has reached the goal, 1s ƒearless, free from 
craving, passionless, and has pÏhucked out the thorns oƒ 
existence — ƒor hữm this 1s the last body. 


Kệ tụng 
Ai tới đích, không sợ 
Lìa ái không nhiễm ô 
Nhỗ mũi tên sanh tử 
Thân này là thân cuỗi. 


352. Xa lìa ái dục không nhiễm trước, thông đạt từ 
vô ngại, thầu suôt nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, và 
thứ lớp của tự cú , đó là bậc đại trí đại trượng phu, 
chỉ còn một thân này là cuôi cùng, không bị tiêp tục 
sanh nữa. 

He who is free from craving and attachmemI, 1s Dperƒect 
In uncovering the true meaning oƒ the Teaching, and 
knows the arranement oƒ the sacred t†eXxtš In correcft 
$equence — he, Iindeed, is the bearer öoƒ his final body. 
He ¡s truly called the profoundly wise one, the greaf 
mau. 


Kệ tụng 
Ai lìa không chấp thủ 
Cú pháp khéo biện tài 
Thấu suốt từ vô ngại 
Hiểu thứ lớp tự cú 





° Thứ lớp của tự cú: câu nầy theo nguyên văn là niruttipada kovido, 
dịch thắng là “thông đạt từ và tha cú”, tức chỉ cho bôn thứ vô ngại 
(Catupatisambhida). 





105 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Thân này là thân chót 
Bậc đại trí đại nhân. 


Lược giảng 
Hai pháp cú trên, Phật dạy tại tĩnh xá Kỳ Viên, có liên 
quan đên ma vương. 


Theo truyện tích, “Một hôm, nhiều Trưởng lão Tỳ kheo 
đến tỉnh xá Kỳ Viên không phải thời. Các thấy vào thất 
Trưởng lão La hâu la, đánh thức Tôn giả dậy. Thấy 
chẳng còn chỗ nào để ngủ, Tôn giả bèn đến trước 
hương thất Phật. Vị Trưởng lão tôn kinh nây tuy mới 
tám tuổi nhưng đã đắc quả A la hản. Ma vương 
Vasavatti thấy vậy bèn nghĩ: “Con của Sa môn Cô 
Đàm đang năm trước cửa hương thất, còn Sa môn Cù 
Đàm thì nghỉ ở trong. Nếu ngón tay người con bị kẹp 
ấau, vị Sa môn cũng sẽ thấy đau như mình bị kẹp vậy ”. 


Rồi hắn biển thành voi chúa khổng lô tiến đến bên vị 
Trưởng lão, dùng vòi quân đâu Tôn giả và gám lên thật 
to. Trong hương thát, đức Thê Tôn tháy hết, bèn nói: 


Nây ma vương, trăm ngàn kẻ như ngươi cũng không 
làm La hấu sợ hãi được. Người nây không còn kinh sợ 
vì đã diệt trừ tham ái, mạnh mẽ hùng tráng, đại trí huệ. 
Nhân đó, Phật liền nói hai pháp cú trên, mọi người 
nghe xong, rất nhiễu người đắc quả Tu đà hoàn, Tư đà 
hàm và A na hàm. Ma vương tự bảo: Sa môn Cô Đàm 
thấy ta, hắn bèn biến mất”. (Trích nguyên văn Tích 
Truyện Pháp Cú Tập III, Viên Chiếu, tr 248) 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 106 


Pháp cú 351, Phật nói: “Bước fới chỗ cứu cảnh thì 
không còn sợ hãi ”. Sợ hãi là một kinh nghiệm sông mà 
hâu hết chúng ta ít nhiều đều có. Có những cái sợ hữu 
lý theo nếp nghĩ thường tình, như sợ khổ, sợ bệnh, sợ 
chết v.v... nhưng cũng có những cái sợ vô cớ phi lý, 
như sợ ma, sợ quỷ v.v... Sự thật, ta chưa bao giờ thấy 
ma quỷ. Nhưng nghe ai nói đến ma quý, thì ta lại hình 
dung tưởng tượng rồi phát run sợ. Đó là cái sợ do ta 
phóng đại vọng tưởng. Ta thật quá, dồi dào tưởng tượng 
biến kế. Sông trong ảo giác biến kế, là ta luôn luôn tiếp 
nhận khổ đau. Ta không đủ sức vươn lên đề nhận diện 
chân lý. Dù rằng thực tại chân lý đang hiện hữu phô 
bày sờ sờ trước mắt ta. Ta bị vô minh vọng tưởng điên 
đảo che mờ không nhận rõ. 


Ta có thê nghĩ ra hình thù của những con ma quái dị. 
Đó là do ta thiếu trí huệ suy xét nhận thức vào sự thật. 
Sự nhận thức của ta thật là hời hợt theo thói quen cảm 
tính. Nhưng khi ta có được cái nhìn thâm thấu vào sự 
thật hiện hữu của vạn pháp, thì những nỗi lo âu sợ hãi 
của chúng ta tức khắc sẽ tan biến ngay. Đó là ta đang 
tiền bước trên lộ trình giác ngộ. Nhận rõ lý duyên sinh, 
vô ngã của vạn pháp, thì còn gì nữa đâu mà ta phải lo 
sợ? Nhận rõ mặt thật của vạn pháp không sinh, không 
diệt, tự thê vắng lặng sáng suốt bặt đứt mọi dấu vết, 
hằng an trụ nơi thật tướng, Phật nói, đó là ta bước tới 
chỗ cứu cánh thì không còn sợ hãi. 


Sở dĩ ta bị đắm chìm trong ao tù ô nhiễm, là vì ta còn 
chứa chất quá nhiều lòng ích kỷ ái dục. Muốn thoát 
khỏi ao tù ái dục đó, Phật dạy, ta cần phải có chánh 
kiến nhận định đúng chân lý. Khi đạt ngộ chân lý, thì 





107 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


mọi sự cám dỗ của ái dục tất nhiên không còn. Phật nói 
đó là xa lìa ái dục không còn ô nhiễm. Như người bị 
tên cấm sâu, nay nhồ lấy mũi tên ra khỏi thân xác. Đó 
là nhỗ mũi tên sanh tử không còn bị tiếp tục thọ sanh 
nữa. Đến đây, mới được gọi là bậc đại trí, đại nhân. 


Pháp cú 352, đức Phật nói rõ sự xa lìa ái dục không 
nhiễm trước. Nhưng với điều kiện là phải thông đạt 
thấu suốt Tứ vô ngại biện tài. Đó phải là bậc A la hán, 
Bồ tát mới có khả năng phá vỡ mọi thứ lậu hoặc phiền 
não, đạt được quả vị Niết bàn an lạc. Tứ vô ngại biện, 
còn gọi là Tứ vô ngại giải hay Tứ vô ngại trí. Đây là 
Trí huệ biện tài thuyết pháp của các vị Bồ tát. Nêu 
đứng về ý nghĩa thì gọi là Giải, là Trí, còn đứng về mặt 
khâu nghỉ thì gọi là Biện. Tứ vô ngại gồm có: 1. Nghĩa 
vô ngại: Có khả năng hiểu biết thông suốt hết mọi 
nghĩa lý thế gian và xuất thế gian. 2. Pháp vô ngại: Có 
khả năng hiểu biết thông suốt hết tất cả pháp. 3. Từ vô 
ngại: Có khả năng hiểu biết thông thạo hết các thứ 
tiếng. 4. Lạc thuyết vô ngại, còn gọi là Biện thuyết vô 
ngại: Có khả năng biện giải thông suốt hết cách trình 
bày và giảng nói một cách vui vẻ tự tại. Phật nói, người 
nảo thấu suốt và hành trì đúng theo thứ lớp của tự cú, 
đó là bậc đại trí, đại trượng phu, chỉ còn thân nầy cuối 
cùng, không bị tiếp tục sanh nữa. Đối với các bậc A la 
hán, thì không còn sanh nữa, vì các ngài đã dứt hết 
Kiến Tư hoặc phiền não. Thế nhưng, đối với các vị Bồ 
tát thì vẫn còn tái sanh. Các Ngài tái sanh theo bản 
nguyện để độ sanh, chớ không phải tái sanh theo 
nghiệp lực để thọ khô. Ngược lại, chúng ta cũng tái 
sanh, nhưng tái sanh theo dòng nghiệp lực để chiêu 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 108 


cảm thọ khô. Đó là ý nghĩa của hai hướng tái sanh khác 
nhau rât xa. Xin mọi người chớ có lâm nhận. 


353. Ta đã hàng phục tất cả, ta đã rõ biết tẤt cả, ta 
không nhiễm một pháp nào. Ta xa lìa hêt thảy, diệt 
dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai 
là thầy ta nữa? 

A vwictor am Ì over dlHQ, all have Ï known. Yet 
unaftached am Ï to all that is conquered and kHoWwH. 
Abandoning all, I am ƒfreed through the destruction oƒ 
cravimng. Having thus directly comprehended all by 
myself, whom shall I call my teacher? 


Kệ tụng 
Ta hàng phục tất cả 
Ta biết rõ tất cả 
Không nhiễm lụy pháp nào 
Ái diệt, tự giải thoát 
Ta đã tự chứng vậy 
Còn ai thấy ta nữa? 


Lược giảng . 
Pháp cú nây Phật dạy có liên quan đên đạo sĩ khô hạnh 
tên là Upaka thuộc giáo phái AJIvaka. 


Theo truyện tích, “Sau khi thành đạo dưới cội Bồ đề, 
Phật lưu lại bảy tuần tại đó. Rồi ngài mang y, cầm bát 
lên đường đi mười tám dặm về Ba la nại để chuyển 
bánh xe pháp. Trên đường đi, Ngài gặp đạo sĩ thuộc 
giáo phái khổ hạnh Ajivaka. Đạo sĩ hỏi: 





109 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


- Huynh đệ, các căn Ngài thật tịch tịnh, da sảng đẹp 
quá. Ngài theo ai xuất gia? Ai là thầy Ngài? Ngài tu 
theo giáo lý của ai? 

Phật đáp: 

Như Lai không có thầy tế độ, cũng không có giáo thọ. 
Phật liễn nói pháp củ trên. 

Upaka chẳng lộ vẻ động ý hay bất bình trước những lời 
của đức Như Lai. Đạo sĩ chỉ lắc đẫu, chép miệng rồi rễ 
vào đường tẻ, đi đến lêu một thợ săn”. (Trích nguyên 
văn Tích Truyện Pháp Cú Tập III, Viên Chiếu, tr 252) 


Đức Phật là người tỉnh thức, là bậc Đại giác ngộ. Ngài 
đã hàng phục chiến thắng tất cả ma quân. Trong nhà 
Phật thường nêu ra có bốn loại ma: phiền não ma, ngũ 
ấm ma, thiên ma và tử ma. Nói gọn là nội ma và ngoại 
ma. Các loại ma này đều bị Ngài hàng phục. Nên Phật 
nói: “Ta đã hàng phục tất cả”. Đức phật còn có danh 
hiệu là Chánh biến tri, hay Nhứt thiết chủng trí. Nghĩa 
là đôi với muôn pháp, Ngải đều thấu suốt tất cả. Không 
có gì mà Ngài không biết rõ cội nguồn. Nên Phật nói: 
“1q đã biết rõ tất cả”. Vì đã hàng phục tất cả vô minh 
phiền não, nên đối với vạn pháp, Ngài không một mảy 
may nhiễm trước, nên Phật nói: “7ø không nhiễm một 
pháp nào ”. 


Vì còn nhiễm là còn dính mắc vào trần cảnh. Còn dính 
mắc, thì sao gọi là Phật được? Do đó, đời sống của đức 
Phật hoàn toàn được tự do, tự tại, giải thoát. Cho nên 
Phật nói: “Ta xa iìa hết thảy, diệt dục mà giải thoát và 
tự mình chứng ngộ, thì còn ai là thầy ta nữa”. Lời nói 
này, là đức Phật đã minh định rõ “Trí vô sư tự ngộ”. 
Trong kinh thường nói có hai loại trí: Trí hữu sư và Trí 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 110 


vô sư. Trí hữu sư là trí còn nương thầy bạn học hỏi. 
Nhờ học hỏi mà có được phát sanh trí huệ hữu lậu. 
Nghĩa là trí huệ nhận xét còn có giới hạn. Ngược lại, trí 
vô sư là thứ trí huệ sẵn có. Trí huệ này là tên khác của 
Phật tánh hay pháp thân v.v... Vì là sẵn có, nên đức 
Phật sau khi thanh lọc chuyên hóa hết vô minh phiền 
não, thì cái trí huệ này hiện bày. Nên Phật nói là không 
nhờ thầy chỉ dạy. Do Ngài sông trọn vẹn với cái trí 
sáng suốt thanh tịnh này, nên gọi Ngài là Phật hay đẳng 
Đại Giác thế thôi. 


354. Trong các cách bồ thí ”, pháp thí Ÿ là hơn cả; 
trong các chất vị, pháp vị ° là hơn cả; trong các hỷ 
lạc, pháp hỷ '° là hơn cả; người nào trừ hết mọi ái 
dục là vượt trên mọi đau khổ. 

The gỨt oƒ Dhamma excels all gƒỨis; the taste 6ƒ 
Dhamma excels all tastes; the delight in Dhamma 





7 Bồ thí: tiếng Phạn là Dana, phiên âm là Đàn na, Trung Hoa dịch là Bồ 
thí. Chữ bó là khắp; thí là cho. Nghĩa là dùng ba thứ tài thí, pháp thí, vô 
úy thí mà ban bố cho tất cả chúng sanh. Đó là nghĩa thông thường. Còn 
nghĩa thâm sâu hơn, bố thí nghĩa là buông xả tất cả không dính mắc bất 
cứ thứ gì trong tâm. 


® Pháp thí: tiếng Phạn Dharma desana. Pháp thí là một trong ba thứ thí: 
tài thí, pháp thí và vô úy thí. Chữ thí có nghĩa là cho. Pháp thí là dùng 
lời nói thuyêt pháp cho người tin nghe; cũng gọi là pháp cúng dường. 


? Pháp vị: vị ngon của pháp; nhắm pháp vị ngon của diệu pháp mà tâm 
sinh khoái lạc cho nên gọi là pháp vỊ. 


!° Pháp hỷ: được nghe pháp hoặc được nếm mùi vị pháp mà sinh lòng 
hoan hỷ, thì gọi là pháp hÿ. 





111 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


excels all delights. The Craving — Freed vanguishes 
all suƒffering. 
Kệ tụng 
Pháp thí, thì tối thắng 
Pháp vị, vị tôi thắng 
Pháp hý, hỷ tỗi thắng 
Ái diệt, thắng khổ đau. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên vua trời Đê Thích. 


Theo truyện tích, một hôm, chư thiên cõi trời ba mươi 
ba tụ họp lại đưa ra bốn câu hỏi: 

- _ Vật gì cao quý nhất? 

- _ Vị ngon nảo trên tất cả? 

- _ Hạnh phúc nào cao tột đỉnh? 

- _ Tại sao diệt trừ tham ái là việc làm tối hệ trọng? 


Qua bốn câu hỏi này, chư thiên không một ai trả lời 
được, dù họ đã đi khắp nơi đề hỏi mà cũng không có 
một lời giải đáp thỏa mãn. Cuối cùng, tất cả chư thiên 
đồng đến gặp Tứ thiên vương. Sau khi nghe qua bốn 
câu hỏi, Tứ thiên vương cũng không trả lời được và rồi 
tất cả đồng kéo đến gặp trời Đề Thích. Họ nêu ra bốn 
câu hỏi với trời Đề Thích, trời Đề Thích cũng chịu thua 
không thể giải đáp được. Trời Đề thích nói, chỉ có đức 
Thế Tôn mới có thê giải đáp được. Họ đồng kéo nhau 
đến gặp Phật tại tính xá Kỳ Viên. Phật hỏi họ lý do tại 
sao các ngươi đến đây đông đảo như thế? Trời Đế 
Thích mới nêu ra bốn câu hỏi và thỉnh cầu Phật giải 
đáp hộ. Phật đáp: 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 112 


- “Chỉ có pháp thí thắng mọi thí. Pháp vị thăng mọi vị, 
pháp hỷ thăng mọi hỷ. Có diệt trừ tham ái mới đắc quả 
A la hán, cho nên đó là việc làm tối hệ trọng. Nói xong, 
đức Phật liền nói pháp cú trên”. 


Trời Đề Thích thỉnh cầu Phật, nếu pháp thí cao tột như 
thế, thì tại sao Ngài không hồi hướng công đức ấy cho 
chúng con? Nghe qua lời thỉnh cầu này, Phật liền họp 
chúng Tỳ kheo lại và nói, từ đây về sau, trong tất cả 
những thời giảng pháp, các ông nên hồi hướng công 
đức pháp thí cho tất cả chúng sanh. (Hết phần lược dẫn 
cốt chuyện) 


Pháp cú trên, đức Phật nêu ra bốn vấn đề lớn để trả lời 
bốn câu hỏi của chư thiên. Câu hỏi: vật gì cao quý 
nhất? Đức Phật trả lời: chỉ có pháp thí là cao quý hơn 
cả. Lý do tại sao? Vì trong các cách bố thí làm lợi ích 
cho chúng sanh, chỉ có pháp thí mới có đủ khả năng lực 
dụng đưa chúng sanh đến chỗ giác ngộ giải thoát. 
Ngoài ra, không còn pháp nào khác. Những lời Phật 
dạy, tùy theo căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh, mà 
Phật nói có sai khác. Tuy nhiên, chủ ý của Phật cũng 
chỉ nhằm vào một mục đích duy nhứt, là mở bày Tri 
kiến Phật cho hết thảy chúng sanh để họ chứng đạt 
chân lý giải thoát hoàn toàn. Đó là bản hoài duy nhứt 
của đức Phật ra đời. 


Đến câu hỏi thứ hai: vị ngon nảo trên tất cả? Đức Phật 
khăng định chỉ có pháp vị là hơn cả. Pháp vị là hương 
vị khi được tiếp nhận chân lý. Nhận rõ chân lý và sông 
với chân lý, dù chưa được trọn vẹn hết, nhưng người ta 
cũng vẫn cảm thấy an lạc phần nào. Hơn là suốt đời chỉ 





113 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


biết sống chạy theo những thứ vật dục giả dối phù 
phiếm ở thế gian, làm cho tâm hồn người ta luôn luôn 
bị chao đảo rỗi loạn bất an. Những thứ hương vị tạm bợ 
ảo huyễn của thế gian, chỉ đưa người ta đến chỗ đắm 
nhiễm đam mê đau khổ. Tất cả đều là giả dối không 
thật. Hưởng được pháp vị là hưởng được hương vị giải 
thoát, không có hương vị nào trên đời có thể so sánh 
được. 


Câu hỏi thứ ba: hạnh phúc nào cao tột đỉnh? Phật trả lời 
chỉ có pháp hỷ là hạnh phúc hơn cả. Pháp hý là niềm 
vui chân thật an thoát nhẹ nhàng. Đó là pháp vị khi 
chúng ta nghe pháp hay khi nhận ra được lẽ chân thật 
mầu nhiệm của sự sống. Hạnh phúc, theo quan niệm 
thế gian, thì thật khó tìm một định nghĩa cho chính xác. 
Tùy theo quan niệm, hoàn cảnh sông của mỗi người mà 
người ta hiểu ý nghĩa của hạnh phúc có muôn ngàn sai 
khác. Nhưng theo Phật giáo, thì mọi thứ hạnh phúc trên 
đời, không có hạnh phúc nào đạt đến Chân, Thiện, Mỹ. 
Tất cả chỉ là tương đối, nằm trên bình diện của sự 
hưởng thụ cảm lạc mà thôi. Vì bản chất của mọi hưởng 
thụ là đau khổ. Nói cách khác, những thứ hạnh phúc 
mà người đời quan niệm và có được, thì thật là mong 
manh như bọt nước. Học vị cấp bằng cao, giàu có sang 
trọng, địa vị quyên uy vinh quang tột đỉnh, nhà cao cửa 
rộng, vợ đẹp con xinh v.v...những thứ đó có thực sự 
đưa người ta đến chỗ hoàn toản hý lạc hay không? Và 
tất cả có phải thực sự là hạnh phúc hay không? Câu hỏi 
nây, xin đề tự mỗi người trả lời lấy. 


Theo đạo Phật, con đường đưa chúng sanh đến chân 
trời hạnh phúc, đó là con đường: “Niệm, Định, Tuệ”. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 114 


Niệm là “Biết? rõ những gì đang xảy ra trong giây phút 
hiện tại. Định là dừng hết mọi vọng tưởng tính toán 
nghĩ suy. Tuệ là sáng suốt thanh tịnh nhận định đúng 
theo chân lý. Chỉ có con đường đó, mới đưa chúng 
sanh đến đích giác ngộ an lạc và giải thoát mà thôi. Và 
đó mới thực sự là đạt đến tột đỉnh của chân hạnh phúc 
vậy. 


Câu hỏi cuối cùng, tại sao diệt trừ tham ái lả việc làm 
tối hệ trọng? Phật trả lời: “Người nào trừ hết mọi ái 
dục là vượt lên trên mọi khổ đau ”. Đây là Phật trả lời 
giải bày một cách khăng quyêt tường tận. Bởi tham ái 
chính là nguồn gộc của mọi khô đau. Dứt tham ái là 
chấm dứt mọi khô đau. Đó là điều mà đức Phật đã lặp 
đi lặp lại nhiều lần trong phẩm này. Vì trọng tâm của 
phẩm này là Phật nêu ra mọi khía cạnh của ái dục để 
chúng ta nhận rõ tai hại của chúng mà gấp mau đoạn 
trừ. Có thế, thì chúng ta mới mong thoát khỏi vòng 
luân hồi sanh tử. 


355. Giàu sang chỉ làm hại người ngu chớ không 
phải đề cầu sang bờ giác. Người ngu bị tài dục hại 
mình như mình đã vì tài dục mà hại người khác. 
Niches ruin only the ƒoolish, not those In quest oƒ the 
Beyond. By craving ƒor riches the Witless man ruIns 
hừmselƒ as well as others. 


Kệ tụng 
Giàu sang hụi người ngu 
Không hại người cầu giác 
Kẻ ngu vì tham giàu 


Hại mình và hại người. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đến quan chưởng khố không con tên là Aputtaka. 


Chuyện kể rằng khi quan chưởng khố chết, vua Ba tư 
nặc hỏi: 

- _ Người không con khi chết tài sản thuộc về ai? 

- - Muôn tâu, thuộc về bệ hạ. 


Sau khi chưởng khó chết, vua cho người chở hết tải sản 
về cung, và rồi vua thân hành đến bạch hỏi với đức 
Phật một vài lý do qua cung cách hành xử về việc ăn 
mặc của ông đối với những kẻ hầu hạ. Khi được mọi 
người dâng thức ăn thượng vị đựng trong đĩa vàng, thì 
ông lại từ khước và nặng lời quở trách họ. Khi người 
hầu đem đồ mặc đẹp, xe cộ tốt, ô dù v.v... đều bị ông 
đánh đuôi xử tệ, bạc đãi với họ. Ông chỉ ăn cháo, mặc 
vải thô, đi chiếc xe cũ kỹ, đầu thì hái lá che, không đội 
nón dù. Đó là những điều mà nhà vua nêu ra thắc mắc 
hỏi Phật. 


Nhân đó, Phật kế câu chuyện về quá khứ của ông quan 
chưởng khổ này. Phật nói, thuở xưa, có vị Bích Chi 
Phật tên là Tagarasikhi đã được ông quan chưởng khó 
nây mang thức ăn đến cúng dường. Ông bảo bà vợ nên 
đem thức ăn thượng vị cúng dường cho vị Tỳ kheo. Bà 
vợ vôn là người mộ đạo, nghe thế, bà rất lấy làm vui 
mừng. Đây là lần đầu tiên, bà ta được nghe ông sai bảo 
như thế. Cúng dường xong, ông ta lại hối tiếc. Ông 
nghĩ thầm, phải chi những thức ăn này cho những kẻ 








115 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 116 


hầu hạ ăn để chúng nó có sức làm việc cho ta, còn tốt 
hơn là cho vị Tỳ kheo nây ăn rồi nằm ngủ. Đồng thời 
ông ta còn giết chết người con trai độc nhất của anh 
mình đề đoạt lẫy hết gia tài. Vì người cháu trai nầy cho 
rằng, tất cả tài sản trong nhà đều do cha của nó tạo ra 
và tất nhiên, tất cả đều thuộc về cha của nó. Nghe thế, 
lòng tham sân nổi lên, ông ta dắt đứa cháu vào trong 
rừng và siết cổ đứa cháu cho đến chết. 


Kể xong chuyện quá khứ, Đức Phật nói với nhà vua, 
nhờ công đức cúng dường cho vị Bích Chi Phật mà 
suốt bảy kiếp ông được sanh và hưởng phước báo ở các 
cõi trời. Khi sanh xuống nhân gian, nhờ còn dư báo tốt, 
nên suốt bảy kiếp ô ông giữ độc quyền chức chưởng khó. 
Nhưng do ý nghĩ tiếc nuối và nói lời bất thiện, nên tuy 
làm chưởng khô mà ông không thể hưởng những thức 
ăn vả những vật dụng quý giá. Hơn nữa, do giết cháu 
đoạt gia tài, nên ông phải bị đọa địa ngục trải qua trăm 
ngản kiếp vả suốt bảy kiếp không con. 


Phật kề xong, vua Ba tư nặc thưa: 

- Bạch Thế Tôn, quan chưởng khó này tội thật quá lớn. 
Gia tài đồ sộ thế kia sao hắn không dùng cho hăn hoặc 
cúng dường cho đức Thế Tôn? 

Phật dạy: “Đứng vậy đại vương. Quả có thế, khi kẻ ngu 
được giàu sang họ chẳng tìm câu Niết bàn. Trải lại, 
của cải chỉ khiến tham ái nổi lên trong tâm họ làm khổ 
họ lâu dài thôi ”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) 


Đôi với người đời, thậm chí ngay cả những người biệt 
chút ít tu hành, cũng không ai lại không ham mê tiên 
bạc của cải. Vì đó là bản chât tham dục của con người 





117 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


xưa hay nay ai cũng thế. Khó ai thoát khỏi dòng hệ lụy 
của sự tham đắm này. Ngoại trừ các bậc thánh nhân, 
hay những bậc chân tu, mới xem nhẹ tiên bạc của cải 
như cỏ rác. Đối với các ngài không còn niệm tham 
chấp. Tuy nhiên, điều mà ta nên lưu ý lời Phật dạy ở 
đây là: “giàu sang chỉ làm hại người ngu chứ không 
phải để câu sang bờ giác ”. Lời dạy này, Phật nhắc nhở 
chúng ta nêu không muốn làm kẻ ngu muội, thì không 
nên tham đắm làm nô lệ cho tiền bạc của cải. Lời tục 
thường nói: “2m £hì thâm”. Tham nhiều thì khổ 
nhiều. Đôi lúc vì sự giàu sang mà người ta đành bán rẻ 
cả lương tâm. Đối với tình nghĩa bạn bè cũng không 
còn. Câu nói: giàu đổi bạn sang đổi vợ, đó là chuyện 
xảy ra hết sức thường tình. Nhưng thử ngẫm kỹ lại, sự 
giàu sang có tồn tại lâu dài không? Có mấy ai giàu ba 
họ, khó ba đời. Bởi vì bản chất của vật chất là vô 
thường sanh diệt. Dù chúng ta có cô bám giữ nó, nó 
cũng không tôn tại lâu dài. Bản thân ta, ta còn không 
giữ được nói gì đến tải sản của cải ngoải ta. 


Hiểu như thế, ta không còn cô tham chấp vào sự vật 
nữa. Ta không thể cam tâm làm người ngu để bị tài vật 
sai sử hại mình cũng như mình vì tài dục mà nhẫn tâm 
làm hại người khác. Đó là điều mà đức Phật muốn cảnh 
giác thức nhắc chúng ta qua pháp cú trên. 


Chuyện lược dẫn trên, cho ta một bài học về nhân quả 
rất Tõ. Ông quan chưởng khố sở dĩ được địa vị g1àu có 
sang trọng trong hiện đời, Phật nói, nhờ ông biết cúng 
dường cho một vị Bích Chi Phật. Tuy nhiên, tuy giàu 
có mà ông vẫn keo kiết không hưởng dụng được những 
gì ông có, đó là vì khi bố thí ông còn cái tâm hối tiếc. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 118 


Ông bị đọa địa ngục trong nhiều kiếp là do ông dùng 
lời chê bai mắng nhiếc một vị tu hành chứng quả. Ông 
không có con thừa kế tài sản, là do đời trước ông đã ra 
tay giết chết người cháu ruột để chiếm. đoạt gia tài. Do 
đó, mà gia tài của ông bị sung vào quốc khô. Thế mới 
biết luật nhân quả rất công băng, gieo nhân nào gặt hái 
quả đó, không mảy may sai chạy vậy. 


356. Có làm hại rất nhiều ruộng vườn, tham dục 
làm hại rât nhiêu thê nhân. Vậy nên bô thí cho 
người lìa tham, sẽ được quả báo lớn. 

Weeds are the bane oƒ jlelds, lust 1s the bane of 
mankind. Therefore, what 1s offered to those free oƒ 
Iust yields abundamt ƒruit. 


Kệ tụng 
Có làm hại ruộng vườn 
Tham lam hại thế nhân 
Bồ thí người lìa tham 
Do vậy được quả lớn. 


357. Có làm hại rất nhiều ruộng vườn, sân nhuế làm 
hại rât nhiêu thê nhân. Vậy nên bô thí cho người lìa 
sân, sẽ được quả báo lớn. 

Weeds are the bane oƒ flelds, hatred is the bane oƒ 
mankind. Therefore, what 1s offered to those free oƒ 
haftred yields abundant ƒTuI. 


Kệ tụng 
Có làm hại ruộng vườn 
Sán làm hại thê nhân 





119 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Bồ thí người lìa sân 
Nhờ vậy được quả lớn. 


358. Có làm hại rất nhiều ruộng vườn, ngu sỉ làm 
hại rât nhiêu thê nhân. Vậy nên bô thí cho người lìa 
sỉ, sẽ được quả báo lớn. 

Weeds are the bane o0 fields, delusion is the bane oƒ 
mankind. Therefore, what 1s offered to those free oƒ 
delusion yields abundant ƒTuI. 


Kệ tụng 
Có làm hại ruộng vườn 
Sĩ làm hại thế nhân 
Bồ thí người lìa sỉ 
Nhờ vậy được quả lớn. 


359. Có làm hại rất nhiều ruộng vườn, dục vọng làm 
hại rât nhiêu thê nhân. Vậy nên bô thí cho người lìa 
dục, sẽ được quả báo lớn. 

Weeds are the bane oƒ flelds, desire is the bane oƒ 
mankind. Therefore, what 1s offered to those free oƒ 
desire yields abundamt ƒrui. 


Kệ tụng 
Có làm hại ruộng vườn 
Dục làm hại thể nhân 
Bồ thí người lìa dục 
Nhờ vậy được quả lớn. 


Lược giảng 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 120 


Bốn pháp cú trên, Phật dạy tại Yellowstone Rock, 
Pandukambala Sila, có liên quan đên Ankura. 


“Câu chuyện đã được kế đây đủ chỉ tiết trong phần chú 
giải câu kệ “Người chuyên tâm thiên định ”, truyện liên 
quan đên Indaka. 


Một hôm, Trưởng lão A na luật vào làng khất thực. 
Indaka cúng dường Tôn giả một muỗng thức ăn của 
phân mình. Đây là việc thiện ông làm trong đời trước. 
Còn Ankura thì cung cấp lò sưởi trên khắp năm mươi 
cây số suốt mười ngàn năm và bố thí cúng dường rất 
nhiễu vật thực. Indaka được phước bảo lớn hon. 
Phật dạy: 
- Nây Ankura, khi bố thí nên suy xét kỹ càng. Làm vậy 
sẽ giống như hạt giống gieo trên đất lành, đơm hoa kết 
trái sum suê. Nhưng ông đã không làm thế. Do đó, việc 
bồ thí của ông chẳng đưa đến phước báo lớn. 
Để làm sáng tỏ vấn đề, Phật bảo: 
Bồ thí nên suy xét 
Mới gặt nên quả tốt 
Bồ thí có suy xét 
Được người trí ngợi khen 
Vật thực dâng cúng trước 
Người xứng đảng cúng dường, 

Sẽ được vô lượng phước, 

Như hạt giống đem gieo, 

Trên mảnh đất lành tốt” 

(Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú Tập II, 
Viên Chiếu, tr 260) 





121 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Pháp cú 356, Phật dạy: “Có làm hại ruộng vườn, tham 
dục làm hại thế nhân ”. Điều nây, đức Phật so sánh cho 
chúng ta thấy rõ. Muốn cho ruộng tốt, vườn tốt, tất 
nhiên, người làm ruộng, làm vườn, phải siêng năng nhồ 
cho sạch cỏ. Nếu không, thì có hại cho ruộng vườn. Vì 
nó sẽ ăn hết phân đất làm cho lúa mạ cây cối không 
còn được tốt tươi. Và như thế, thì sẽ không được thu 
hoạch lợi lộc nhiều. Cũng thế, tham dục nhiễm trước 
giống như loại có hoang đại, làm hại người ta rât lớn. 
Nếu muốn xã hội được an ổn, thì mỗi người cần phải 
diệt trừ lòng tham dục, như người làm ruộng vườn diệt 
cỏ. Nếu không dứt trừ tham dục, thì con người sẽ 
không bao giờ có được đời sông an vui. 


Muốn đối trị lòng tham, Phật dạy chúng ta nên mở rộng 
cõi lòng để san sẻ tài vật cho những người nghèo khổ. 
Đó là lây bố thí để vượt qua cái lòng ích kỷ xan tham. 
Vì tham lam mà người ta tạo ra nhiều tội lỗi. Muốn cho 
người ta bớt đi lòng tham lam vô độ, thì Phật dạy nên 
bó thí chia bớt phần nào tài vật mà mình đã có. Hoặc 
chúng ta dùng những lời pháp ngữ, ái ngữ chân thành 
khuyên bảo cho người ta thức tỉnh mà giảm bớt đi lòng 
tham. Được thế, thì Phật nói, sẽ được quả báo tốt đẹp 
rất lớn. 


Ba pháp cú 357, 358, 359, ý nghĩa và lời khuyến giáo 
của đức Phật cũng giống như pháp cú 356 đã nói ở 
trên. Tuy nhiên, pháp cú 357, Phật dạy phải dứt trừ sân 
nhuế. Pháp cú 358, Phật dạy phải đứt trừ ngu si. Vì đó 
là ba thứ độc tố làm hại người rất lớn. Thế giới ngày 
nay luôn xáo trộn loạn động bất an, cũng chỉ vì nhơn 
loại còn nuôi dưỡng và cam tâm làm nô lệ cho ba thứ 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 122 


độc tố nầy sai sử. Bao giờ loại trừ chúng ra khỏi khu 
vườn đất tâm, cũng như tiêu diệt hết cỏ hoang đại trong 
ruộng vườn, thì nhơn loại mới mong có được cuộc sông 
an bình hạnh phúc. Ái dục cũng là loại rất nguy hiểm, 
nếu không sớm tiêu diệt chúng, thì nhơn loại cũng 
không có ngày nảo được yên. Gốc của nó cũng do từ sĩ 
mê mà ra. Cho nên, pháp cú 359, Phật dạy, ái dục làm 
hại thế nhân, nên bố thí cho người lìa dục sẽ được quả 
báo lớn. 


XXYV. Phẩm Tỳ Kheo 
(Bhikkhuvagøo) 


360- 361. Chế phục được mắt, lành thay; chế phục 
được tai, lành thay; chê phục được mũi, lành thay; 
chế phục được lưỡi, lành thay; chế phục được thân, 
lành thay; chê phục được lời nói, lành thay; chê 
phục được tâm ý, lành thay; chê phục được hệt 
thảy, thật lành thay. Tỳ kheo nào chê phục được hệt 
thảy thì giải thoát hệt thảy khô. 

Good ïs restrainf over the ey€; g@0ood 1$ reSÍTdIHf OVeF 
the ear; good is resiradinl over the nose; good is 
restraint over the tongue. 

Good ¡is restraint In the body; good ¡1s resfraint In 
speech; good ¡is restraini In thought  Restraimt 
everywhere is good. The monk resfrained In every way 
Ls freed from all suƒffering. 


Kệ tụng 





123 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Lành thay, chế ngự mắt 
Lành thay, chế ngự tai 
Lành thay, chế ngự mũi 
Lành thay, chế ngự lưỡi 
Lành thay, chế ngự thân 
Lành thay, chế ngự lời 
Lành thay, chế ngự ý 
Lành thay, chế tất cả 
Tỳ kheo chế tất cả 
Thoát khỏi mọi khổ đau. 


Lược giảng 

Phẩm Tỳ kheo gồm có 20 câu, trình bày đời sống phạm 
hạnh chân chánh của một vị Sa môn sống trong hàng 
ngũ Tăng đoàn. Đời sống của một vị khất sĩ là phải 
“Tam thường bất túc”. Ăn, mặc và ngủ nghỉ không nên 
thừa thãi. Đó là đời sống đạo hạnh cao đẹp mà một vị 
Tỳ kheo phải có. Khước từ mọi dục lạc thế gian để 
chọn lây đời sông phạm hạnh. Mục đích của người xuất 
gia rất cao siêu là phải đạt cho kỳ được mục đích tối 
hậu giác ngộ và giải thoát. 


Hai pháp cú trên, đức Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có 
liên quan đên năm thây Tỳ kheo. 


Theo truyện tích, có năm thầy Tỳ kheo sau khi lãnh yếu 
chỉ Phật dạy, mỗi thầy tự điều phục một trong năm giác 
quan. Một hôm, các thầy gặp nhau bàn cãi. Thây thì 
nÓI: 

- Chỉ có giác quan của tôi khó điều phục. 

Thầy khác cũng nói: 

- Chỉ có tôi là người tự chế ngự giác quan khó nhất. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 124 


Rốt cuộc, các thầy cùng nhau đến bạch Phật. Mỗi 
người trình bảy và ai cũng cho sự chế ngự giác quan 
của mình là khó nhất. Kính mong đức Thế Tôn phân 
định trong năm người chúng con người nào điều phục 
giác quan khó nhất. 


Đức Phật thận trọng tránh không cho biết thầy Tỳ kheo 
nào kém hơn các huynh đệ mình. Ngài dạy: 

- “Nầy các Tỳ kheo, tất cả các căn đêu khó canh phòng. 
Nhưng không phải đây là lần đấu các ông thất bại 
trong việc canh phòng ngũ căn. Trong một kiếp quả 
khứ, các ông cũng thất bại trong việc kêm chế ngũ căn. 
Vì các ông không nghe lời khuyên của bác thiện tri 
thức nên đã bị hại ”. Phật kể chuyện quá khứ. 


Trong một kiếp quá khứ, Ngài là vị lãnh đạo năm ông 
quan cận thần đến thành Hoa Thị để nhận ngôi báu. 
Trong khi đó, cả hoàng tộc trong triều đều bị bọn quỷ 
Dạ xoa giết sạch hết. Trên đường đi, bọn quỷ Dạ xoa 
quyên rũ cám dỗ đủ mọi thứ: âm thanh, hình ảnh, mùi 
hương, thức ăn ngon và gái đẹp. Năm ông quan vì 
không nghe lời vị Bồ tát căn đặn, nên tất cả đều bị đắm 
nhiễm và bị hại. Chỉ có riêng Ngài kềm chế được mình 
nên không bị hại. Sau cùng, Ngài đến được thành Hoa 
Thị và trở thành một vị quốc vương. Trong khi đăng 
quang, ngồi trên ngai vàng Ngài tự nghĩ: Người ta nên 
sử dụng sức mạnh của ý chí mình. Ngài nói kệ: 


Kiên trì tuân phục Hiển Trí 
Lòng can đảm chẳng. lung lay 
Khỏi bị Dạ xoa không chế 
Vì ta không sợ không lo 





125 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Qua cơn hiêm nguy gian khó 
Đến nơi ta được an toàn. 


Phật kết luận: “Năm ông quan thuở ấy là các ông, 
người đên được thành Hoa Thị an toàn và làm vua 
chính là Ta”. 


Phật dạy thêm: “Mộ Tỳ kheo cần phải canh phòng cẩn 
mật tất cả các căn, vì chỉ thu nhiếp lục căn mới thoát 
được khô não”. (Hêt phân lược dân côt chuyện) 


Sự thu nhiếp sáu căn là điều tối hệ trọng trong việc tu 
hành. Người nào luôn canh phòng cân mật điều ngự 
sáu căn, chắc chắn người đó sẽ được đến bờ giải thoát. 
Riêng, đối với người xuất gia, thì việc chế phục sáu căn 
khi tiếp xúc VỚI Sáu trân, giữ không cho đắm nhiễm, 
không bị sáu trần lôi cuốn ràng buộc, đó là điều mà chư 
Phật Tổ hăng răn nhắc khuyên bảo. Vì luân hồi hay giải 
thoát cũng từ nơi sáu căn của chúng ta mà ra. 


Chuyện lược dẫn trên là một chứng minh cụ thể. Đức 
Phật nhờ phòng ngự được sáu căn, nên Ngài mới đến 
được thành Hoa Thị và lên làm vua. Ngược lại, năm 
ông quan cận thần kia, vì buông lung các căn đắm say 
nhiễm trước ở nơi sáu trần, kết quả, tất cả đều bị sát hại 
dưới tay của bọn ác quý. Thành Hoa Thị là tiêu biểu dụ 
cho mục đích giải thoát mà tất cả người tu nói chung, 
cần phải hướng đến. Nhưng muốn đạt được mục đích 
giải thoát, không phải là chuyện dễ dàng. Người tu 
hành, đặc biệt là người xuất gia, nếu không trang bị cho 
mình có một ý chí mãnh liệt, thiền định cao thâm, và 
một thanh kiếm trí huệ sắc bén, thì chúng ta thật khó 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 126 


mà đạt thành ý nguyện. Bởi trên đường tu, có không 
biết bao nhiêu thứ chướng duyên cạm bẫy thử thách. 
Nhất là đối với những cạm bẫy ngũ dục, lục trần. 
Những thứ nầy có sức hấp dẫn cám dỗ quyến rũ người 
tu hành thật vô cùng mãnh liệt. Nếu không khéo canh 
phòng chế ngự nghiêm nhặt ở nơi sáu căn, chỉ cần lơ 
đễnh sơ sây một chút, thì chúng ta cũng dễ bị sa đọa 
vào con đường khổ đau nhanh như tên băn. Pháp cú 
trên, đức Phật khen ngợi những ai khéo biết phòng hộ ở 
nơi sáu căn vậy. 


362. Gìn giữ tay chân và ngôn ngữ, gìn giữ cái đầu 
cao, tâm mên thích thiên định, riêng ở một mình và 
tự biêt đây đủ, ây là bậc Tỳ kheo. 

He who has control over his hands, ƒeef and fongue; 
who 1s  ƒmly comtroled delights In Inward 
development, is absorbed In meditation, keeps 1o 
hừmselƒ and 1s contented — him do people call a mon. 


Kệ tụng 
Người chế ngự tay chân 
Chế ngự lời và đầu 
Vui thích trong thiền định 
Độc thân, biẾt tự túc 
Thật xứng danh Tỳ kheo. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên một thây Tỳ kheo giêt ngông. 





127 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Theo truyện tích, tại thành Xá vệ, có hai thanh niên sau 
khi xuất gia làm Tỳ kheo, hai người trở thành đôi bạn 
chí thân. Một hôm, hai thầy cùng rủ nhau ra sông tắm. 
Tắm xong, hai thầy lên bờ phơi nắng chuyện trò. Trong 
lúc đó, có hai con ngỗng bay ngang qua. Cả hai nhìn 
thấy và lượm đá ném chúng. Thây thứ nhứt ném không 
trúng. Thầy thứ hai, ném trúng một con mắt của ngỗng 
và nó kêu lên một tiếng thất thanh rồi rơi xuống đất 
trước mặt hai thầy. Các thầy Tỳ kheo khác trông thấy 
hành động sát hại bất nhẫn đó, liền quở trách vị Tỳ 
kheo kia và rồi đến bạch trình với đức Phật. Phật quở: 

- “Nây Tỳ kheo, sao đã xuất gia từ bỏ gia đình theo Ta 
để câu đạo giải thoát mà ông lại làm như thế? Người 
trí thời Phật chưa ra đời, dù sống ở thể gian cũng còn 
phải e dè thận trọng từng việc nhỏ nhặt. Các ông đã 
xuất gia theo Phật, lại không lo dè dặt chút nào vậy. 
Rôi Phật kế tiếp chuyện tiền thân của Ngài là 
Kurudhamma ”. 


Phật nói, có một thuở xa xưa, Ngài là thái tử con vua 
Dhananjaya của vương quốc Kưru. Sau khi học bắn 
tên, thái tử trở nên một tay thiện xạ. Khi trở về vương 
quốc, thái tử được vua cha phong làm Phó vương. Vua 
cha băng hà, thái tử kế vị. Khi lên ngôi, nhà vua 
nghiêm trì năm giới cấm và ra lệnh cho các quan, cũng 
như hoảng tộc trong triều thảy đều gìn giữ năm giới 
không được trái phạm. 


Lúc ấy, trong nước của vua Kalinga bị hạn hán nhiều 
năm, dân chúng đói khát rất đau khổ. Vua Kalinga 
thầm nghĩ, trong nước của vua Kuru nhờ giữ năm giới 
cắm mà thường được mưa thuận gió hòa không có hạn 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 128 


hán, dân chúng âm no. Nghĩ xong, nhà vua ra lệnh cho 
các thầy Bà la môn và các quan sang nước Kuru xin 
khắc năm giới cấm vào một dĩa vàng rồi mang về nước. 


Lúc đầu, họ đều bị từ chối, nhưng sau đó nhờ khẩn 
khoản nải nỉ van xin, nên cuối cùng, vua Kuru cho 
khắc năm giới mang về. Khi về nước, vua Kalinga và 
dân chúng trong nước đều hết lòng nghiêm trì năm giới 
và lập tức trời mưa. 


Kê xong câu chuyện tiền kiếp, đức Phật kết luận: vua 
Kưu thuở ây nay chính là Ta. 


Đức Phật dạy tiếp: 

- Nây các Tỳ kheo, người trí thời xưa, dù một lôi nhỏ 
họ cũng cảm thấy ái ngại. Còn các ông, đã xuất gia 
vào đạo của Phật đà lại chấp nhận một lỗi lớn là sát 
hại sanh vật. Một Tỳ kheo phải hằng kiểm soát được 
tay chân, và ngôn ngữ của mình. (Hết phần lược dẫn 
cốt chuyện). 


Phật dạy: “giữ gìn fay chân và ngôn ngữ”, đây thuộc về 
thân nghiệp và ngữ nghiệp. Về thân nghiệp, nếu chúng 
ta khéo biết lợi dụng cái thân này để hành thiện làm lợi 
lạc cho chúng sanh, thì quả đó là điều đáng được tán 
dương khích lệ. Ngược lại, nếu chúng ta sử dụng tay 
chân làm những điều phi pháp trái với lẽ đạo, tạo nhiều 
ác nghiệp, thì đó quả là điều tai hại mà chúng ta cần 
nên tránh. Khi gây tạo ác nghiệp, chăng những có hại 
cho bản thân mình mà còn gây tốn hại lây lan đến nhân 
quân xã hội nữa. Thế nên, trong năm giới cắm Phật chế 
cho người Phật tử tại gia gìn giữ, thì giới không sát hại 





129 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


sinh vật đứng đầu. Đây thuộc về giới trọng căn bản của 
người xuất gia và tại gia. Hành động sát hại, gây hân 
băng cách đánh đập, đâm chém, băn giết v.v... đó 
không phải là cá tánh đạo đức hướng thượng của con 
người. Đó là hành vi bạo động, thuộc cá tánh hạ đẳng 
thấp hèn của những loài cầm thú. Một người có chút từ 
tâm, không ai nỡ ra tay sát hại sinh vật một cách vô cớ. 
Vì tất cả đều CÓ mạng sông như nhau. Tất cả đều có 
chung một mẫu số là tham sanh úy tử. Điều gì mình 
không muốn, thì không nên gây tôn hại làm khổ đau 
cho người khác. Hành động sát hại con ngỗng của thầy 
Tỳ kheo nói trên, thật đó là hành động quá tàn nhẫn, 
trái với giới luật và đạo đức. Đạo đức của một con 
người thường và hơn thế nữa là đạo đức của người xuất 
gia tu hạnh xuất thế. Hành động gây tốn hại cho sinh 
vật không thể nào chấp nhận được. 


Đến ngữ nghiệp cũng thế. Nếu chúng ta khéo biết sử 
dụng lời nói ái ngữ, thương yêu, xoa dịu, chia sẻ những 
nỗi khổ niềm đau của mọi người, thì đó quả là một lợi 
lạc vô cùng. Đó là chúng ta thể hiện được hạnh nguyện 
lắng nghe và an ủi của đức Bồ tát Quán Thế Âm. Thế 
giới ngày nay, rất cần đến loại ái ngữ này. Vì chúng 
sanh có quá nhiều đau khổ, chúng ta không nên sử 
dụng thứ quái ác ngữ làm khổ đau cho nhau thêm. Đó 
là Phật nói khéo gìn giữ ngôn ngữ ác độc, như gìn giữ 
cái đầu cao. 


Tâm mến thích thiền định, đó là điều quan trọng của 
người tu. Từ sự giữ gìn cần thận ở nơi thân vả ngữ 
nghiệp, nó cũng giúp ích rất nhiều cho công phu thiền 
định. Thiền định là công năng nhằm thanh tịnh hóa ý 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 130 


nghiệp. Muốn thực tập thiền định cho có kết quả cao, 
thì Phật dạy hành giả phải riêng ở nơi chỗ văng vẻ một 
mình. Vì ngoại cảnh cũng trợ lực giúp cho hành giả 
một phần quan trọng rất lớn trong khi dụng công thật 
hành. Đối với một vị khát sĩ, Phật dạy phải tự biết đủ. 
Có biết đủ, mới dừng được tâm niệm tham câu lợi 
dưỡng. Đông thời, nó cũng giúp cho đời sống của 
người xuất gia đơn giản hơn để tiện lợi khi thực tập 
thiền quán. 


363. Tỳ kheo nào điều nhiếp được ngôn ngữ, khôn 
khéo và tịch tịnh, thì khi diễn bày pháp nghĩa, lời lẽ 
rất được hòa ái rõ ràng. 
That monk who has control over his fOHgM€, IS 
moderafe In speech, unassuming and who explains the 
Teaching In both letter and spIrif — whatever he says 1S 
pleasing. 
Kệ tụng 

Tỳ kheo nhiếp phục lưỡi 

Vừa lời, không công cao 

Khi diễn bày pháp nghĩa 

Lời lẽ ắt ngọt ngào. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên thây Tỳ kheo Kokalika. 


Thầy Kokalika vì ác ý nên đã sanh tâm phi báng hai vị 
đại đệ tử của Phật là Tôn Giả Xá lợi Phất và Mục kiên 
liên. Đó là nguyên nhân mà thây bị đọa địa ngục. Và đó 
cũng là nguyên nhân cho các thầy Tỳ kheo khác bàn 





l1 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


tán về việc thầy Kokalika không giữ gìn khẩu nghiệp. 
Thây thê, đức Phật đên hỏi rõ lý do vê việc bản tán xôn 
xao đó. 


Sau khi nghe những vị đó thuật lại, Phật bảo, đây 
không phải là lần đâu thầy Kokalika bị đọa vào địa 
ngục vì không giữ gìn khâu nghiệp, mà trong quá khứ 
cũng đã có xảy ra chuyện đó. Phật kể chuyện quá khứ 
về con rùa ham nói. 


Đức Phật nói, xưa kia, trên vùng núi Hy Mã có một hồ 
nước và trong hồ có con rùa. Đôi ngỗng đi kiếm ăn tình 
cờ gặp được chú rùa và rồi kết tình bạn thân. Ngỗng 
tìm cách dụ rùa đến động vàng, vì nơi đó có nhiều cảnh 
đẹp thích thú. Nghe thế, rùa hăm hở, nhưng không biết 
phải đến đó bằng cách nào. Ngỗng bày kê. Rùa ngậm 
miệng căn cây cho thật chặt, đôi ngỗng sẽ tha bay đi. 
Nhưng ngỗng ra lệnh cho rùa, dù gặp bất cứ tình huống 
nào, rùa cũng phải ngậm miệng cho chặt không được 
há ra. Rùa đồng ý. Thế là một giao ước đã được ký kết 
thực hiện. 


Khi đôi ngỗng bay ngang qua cánh đồng, bấy giờ lũ trẻ 
chăn trâu trông thấy la lên: 

- Bây ơi, ra xem hai con ngỗng tha ông thầy bói rùa. Lũ 
trẻ la lớn nhiều lần. Thế là rùa tức giận, không còn nhịn 
được nữa. Vừa há miệng định chửi lại, thì than ôi, thân 
rùa rơi xuống đất và tan nát thành từng mảnh vụn. 


Rùa tự hại vì ham nói chuyện 
Gậy ngậm rồi mà miệng vấn thải lai 
Kớt liên xuống đất tan thây 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 132 


Người khôn ngoan thấy gương đây giữ mình 
Lựa lời mà nói đẹp xinh 
Dùng lời hòa ái đẹp mình người vui. 


Kê xong, Phật kết luận: 

- “Nây các Tỳ kheo, một Tỳ kheo phải kiểm soát lời nói, 
sống lặng thỉnh, không tự kiêu và thoát khỏi phiên 
não”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện). 


Pháp cú 361, đức Phật đề cập sơ qua về việc giữ gìn 
ngôn ngữ. Pháp cú này, đức Phật dạy rõ hơn. Phật dạy: 
“Tỳ kheo biết nhiếp được ngôn ngữ, khôn khéo mà tịch 
tịnh, thì khi diễn bày pháp nghĩa lời lẽ rất hòa ải rõ 
ràng”. Lời nói tuy không thật, bởi do duyên hợp mà có 
phát ra âm thanh, nhưng nó thật vô cùng quan trọng. Ở 
đời, có lắm người do thiếu suy xét cần trọng, không giữ 
được lời nói hòa ái, nói toàn những lời thô lỗ cộc căn 
dao búa, nên họ phải chuốc lấy họa hại vào thân. Nhẹ 
thì bị đánh đập hành hạ giam cầm, nặng thì bị sát hại 
thủ tiêu. Tất cả cũng chỉ vì buông lung tâm ý phát ngôn 
bừa bãi, nên phải chịu cái hậu quả tang thương như thế. 
Người xưa nói: “luận người ở đời nhự búa bén ở trong 
miệng, sở đĩ chớm mình là do lời nói ác”. Đó là nói 
người đời, vì thiếu tu, nên họ không biết giữ gìn lời 
nói. Ngược lại, đối với người tu hành, nhứt là người 
xuất gia, Phật dạy, “phải khéo biết nhiếp được ngôn 
ngữ, khôn khéo mà tịch tịnh”. Quan trọng là phải khôn 
khéo mà tịch tịnh. Phật không cấm hắn chúng ta không 
nói, nhưng nói phải có ý thức chánh niệm. Nói những 
gì có lợi lạc cho mình và người, thì nên nói. Tác dụng 
của ngôn ngữ đặt trên hai chiều thuận nghịch. Thuận, 
thì đem lại nhiều lợi ích. Đó là lời nói thuận theo chân 





133 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


lý. Nghịch, thì gây ra nhiều tai hại. Đó là lời nói ngược 
với chân lý. Thế nên, Phật bảo chúng ta phải giữ tâm 
tịch tịnh. Tịch là văng lặng, không loạn động ôn ào. 
Một tâm thái thư thả điềm đạm an bình. Tịnh là trong 
sạch, không cáu bợn phiền não. Tịnh cũng có nghĩa là 
an ôn không xáo trộn tạp loạn. Giữ được tâm ý như thế, 
thì chắc chắn lời nói sẽ đem lại nguồn an vui hạnh phúc 
đến cho mọi người. 


Chuyện lược dẫn trên, tuy rất đơn giản, không có gì thú 
vị cho lăm, nhưng ngẫm kỹ, có biết bao người tan xác 
như con rủa kia, chỉ vì không dẫn được cơn tức giận, 
mà phải chịu một hậu quả rất thê thảm. Muốn sông an 
ồn, thì chúng ta hãy nên xem gương con rủa kia mà 
hành xử! 


364. Tỳ kheo nào an trú trong lạc viên chánh pháp, 
mến pháp và theo pháp, tư duy nhớ tưởng pháp, thì 
sẽ không bị thối chuyển. 
The monk who abides in the Dhamma, delights In the 
Dhamma, meditates on the Dhamma and bears the 
Dhamma well in mìnd, he does not ƒall away from the 
sublime Dhamma. 
Kệ tụng 
VỊ Tỳ kheo trú pháp 
Mắn pháp suy tư pháp 
Tám tư niệm chánh pháp 
Sẽ không rời chảnh pháp. 


Lược giảng 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 134 


Pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đến Trưởng lão Dhammarama. 

Theo truyện tích, khi Phật tuyên bố còn bốn tháng nữa, 
Ngài sẽ vào Niết bàn. Nghe tin bất lành đó, có nhiều vị 
Tỳ kheo cảm động khóc lóc. Các vị chưa chứng Sơ quả 
(Tu đà hoàn), thì không ngăn được tình cảm rơi lệ khóc 
than. Còn những bậc chứng A la hán, tuy không xúc 
động như các vị kia, nhưng cũng không khỏi ngậm 
ngùi chua xót, vì Phật nhập Niết bàn là một sự mất mát 
vô cùng lớn lao cho thế gian. 


Riêng thầy Tỳ kheo Dhammarama (Trú pháp hỷ) khi 
biết được còn bốn tháng nữa, đức Phật vào Niết bàn, 
thầy rời khỏi Tăng đoàn, tìm nơi thanh vắng để tư duy 
quán chiếu những gì Phật dạy. Thầy chăng màng để ý 
đến ai và cũng không đến hầu Phật. Biết thế, các vị Tỳ 
kheo khác đến mách với đức Phật về việc làm của thầy. 
Nghe thế, Phật hỏi lý do, thây đáp: vì thầy muốn chứng 
quả A la hán trước khi đức Thế Tôn vào Niết bàn. Phật 
khen ngợi và bảo các Tỳ kheo: 

- “Nây các Tỳ kheo, môi vị nên bày tỏ sự kính mến Ta 
như Dhammarama đã làm. Chẳng phải dùng hương 
hoa, hoặc những thứ cúng dường mà tôn kính ta. Chỉ 
có người thật hành theo giáo lÿ mới thật sự tôn kính 
Ta. Tiếp theo, Phật liên nói pháp cú trên. 

Nghe Phật dạy xong, thầy Trú pháp hỷ liền chứng quả 
A la hản, hội chúng cũng được lợi lạc ”. (Hết phần lược 
dẫn cốt chuyện) 


Trau đôi phạm hạnh, hành trì giới luật nghiêm minh, đó 
là nếp sông chân chính của người xuất gia. Muốn được 
an trú trong lạc viên chánh pháp, thì người xuất gia 





135 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


phải luôn luôn tài bồi con đường “Giới, Định, Huệ”, 
hay “Niệm, Định, Huệ”. Hăng tư duy thiền quán về 
chánh pháp, nương theo lời Phật dạy để tự quán chiếu 
lại mình. Có tư duy thiền quán, ta mới nhận diện thấy 
rõ đâu là nguyên nhân gây ra khổ đau và đâu là Niết 
bàn an lạc. Bát chánh đạo cũng là con đường thiết yếu 
để chúng ta hằng tư duy quán niệm. Đó là con đường 
thực tiễn dập tắt mọi khổ đau. Có hành trì suy nghiệm 
quán chiếu tận tường như thế, thì chắc chắn con đường 
giải thoát sẽ không còn xa vời với chúng ta nữa. Phật 
dạy người xuất gia muốn đạt được giải thoát, là phải tự 
trang bị cho mình cái tâm kiên cố và trường viễn. Có 
thế, thì mới mong vượt qua mọi khó khăn gian lao thử 
thách và tâm không hề thối chuyển. 


Chuyện lược dẫn trên cho ta một chứng nghiệm thấy TÕ 
điều đó. Thầy Tỳ kheo Dhammarama, thay vì ngôi đó 
buồn rầu bịn rịn khóc than, khi hay tin Phật sắp vào 
Niết bản, thây lại đi tìm nơi thanh vắng để quán chiếu 
thanh lọc đoạn trừ hết phiền não trước khi đức Phật 
nhập diệt. Bằng vảo tất cả sự nỗ lực tinh cần thiền 
quán, không lâu, thầy đã chứng quả A la hán. Điều 
quan trọng mà ta cân chú ý, trong khi thật hành, thầy 
không mảng gì đến những lời dư luận bàn tán đàm tiểu 
khen chê của những người khác. Thầy chỉ một bề lập 
nguyện tiễn tu quyết tâm đạt cho kỳ được ý nguyện. Đó 
là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Phần 
nhiều, người tu chúng ta thời nay còn quá lệ thuộc vào 
dư luận khen chê. Khen thì vui vẻ, chê thì buồn giận. 
Đó là chúng ta nô lệ ngoại cảnh đánh mất quyền tự chủ 
ở nơi chính mình. Nếu chúng ta tu hành đàng hoảng, 
nhằm thăng vào con đường giác ngộ giải thoát mà tiễn 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 136 


tu, thì mặc cho ai đó đàm tiếu phải trái khen chê. Có 
thế, thì chúng ta mới có thể đạt được sở nguyện như 
thầy Tỳ kheo Trú Pháp Hý. Và chính đó mới thực sự là 
đến ơn giáo hóa dạy dỗ lớn lao của đức Phật. Khi đức 
Phật biết được sự thể rõ ràng, Phật liền tán dương khen 
ngợi thầy rất mực. Đó là tắm gương trong sáng cao đẹp 
mà chúng ta cần phải quan tâm noi theo tu tập. 


365. Chớ nên khinh điều mình đã chứng, chớ hâm 
mộ điêu người khác đã chứng, Tỳ kheo nào chỉ lo 
hâm mộ điêu người khác tu chứng cuôi cùng mình 
không được Tam ma địa (chánh định). 

One should not despise what one has recelved, nor 
envy the gains oƒ others. The monk who envies the gain 
of others does not qftain to meditafive absorption. 


Kệ tụng 
Không khinh điều mình được 
Không ganh người khác được 
Tỳ kheo ganh ty người 
Không sao chứng thiên định. 


366. Hàng Tỳ kheo, dù được chút ít cũng không sinh 
tâm khinh hiêm, cứ sinh hoạt thanh tịnh và siêng 
năng, nên đắng được chư thiên khen ngợi. 

A monk who does not despilse what he has received, 
even though it is litle, who 1s pure In lvehhood and 
unremitfing In effort, hữm even the god$s praise. 


Kệ tụng 





137 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Tỳ kheo dầu được ít 
Không khinh điều mình được 
Chánh mạng, không biếng nhác 
Chư thiên khen vị nây. 


Lược giảng 
Hai pháp cú trên, Phật dạy tại tinh xá Trúc Lâm, có liên 
quan đên một thây Tỳ kheo lạc bây. 


Theo truyện tích, có một thầy Tỳ kheo ở Trúc Lâm ly 
khai Tăng đoàn kết bạn thân với thầy Tỳ kheo khác 
thuộc nhóm Đề Bà Đạt Đa. Vì chỗ quen thân thâm tình, 
nên một hôm, thây đến nơi thầy Tỳ kheo bạn ở đó vài 
ngày. Sau khi trở về, thầy bị các thầy khác mách với 
đức Phật. Các thầy nói rằng, thầy Tỳ kheo đó, vì ham 
mê tặng phẩm vật thực, nên đã gia nhập với nhóm Đề 
Bà Đạt Đa rồi. Đức Phật gọi thầy đến hỏi duyên cớ. 
Thầy xác nhận việc mách đó là đúng, nhưng thầy 
không tán thành quan điểm của Đề Bà Đạt Đa. 


Đức Phật bảo rằng, tuy ông không theo tà kiến, nhưng 
lập trường tu hành của ông không nhất định. Ông dễ bị 
lung lạc theo ý kiến của người khác. Thuở quá khứ, 
ông cũng đã từng làm như vậy. Nhân đó, Phật liền kế 
câu chuyện vê con voi Damsel-Face. Đức Phật nói 
rằng, tuy con voi đó rất ngoan hiển, nhưng vì nó bị ảnh 
hưởng lời nói ác độc thô bỉ của bọn cướp, nên nó đâm 
ra bất trị thường hay chạy loạn và giết người. VỀ sau, 
nó ngoan hiền trở lại, bởi nghe các vị Bà la môn luận 
đạo. Voi Damsel- Face thuở ấy chính là thầy Tỳ kheo 
dễ tin hôm nay. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 138 


Kê xong, đức Phật kết luận: 

- “Là một Tỳ kheo, nên hải lòng với những gì mình 
nhận được, và không ham muốn những gì người khác 
có. Nếu ham muốn như vậy chẳng bao giờ đắc Thiên 
định, Trí tuệ, hoặc Thánh quả. Nếu hài lòng với những 
8ì đang có, ông sẽ có tất cả”. Dạy xong, Phật nói tiếp 
hai pháp cú trên. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện ). 


Hai pháp cú trên, Phật chỉ dạy cho chúng ta không nên 
có mặc cảm tự ty khinh thị coi thường mình. Tổ Quy 
Sơn cũng có dạy: “Bỉ ký trượng phu ngã diệc nhỉ”. 
Nghĩa là người kia là bậc đại trượng phu, thì mình cũng 
có khả năng như thế. Không nên tự khinh mình mà lui 
sụt (Bất ưng tự khinh nhi thối khuất). Đây là những lời 
sách tân khuyên giáo răn nhắc chúng ta phải có ý chí 
vươn lên. Đức Phật đã từng dạy, mỗi chúng sanh đều 
sẵn có tánh giác sáng suốt thanh tịnh như Ngài. Ngài đã 
thành Phật, thì tại sao mình không có khả năng thành 
Phật giống như Ngài. Luận về lý tánh mà nói, thì giữa 
Phật và chúng sanh không khác nhau. Chỉ khác nhau 
trên phương diện hành trì, hay khác nhau giữa mê và 
ngộ mà thôi. Câu nói: “7a là Phật đã thành, chúng 
sanh là Phật sẽ thành ”, đó là Phật đã xác quyết khẳng 
định một cách rõ ràng, không còn gì phải nghi ngờ. 
Điều quan trọng là chúng ta hãy nhìn kỹ lại mình xem 
mình có thật hành đúng theo lời Phật dạy hay không? 
Và mình có tận lực diệt trừ phiền não hay không? Nếu 
có, thì chắc chăn một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ 
thành Phật như Ngài. 


Còn hâm mộ vảo những gì mà người khác đã chứng, 
thì đó là ta còn có cái tâm vọng ngoại tìm câu và hoàn 





139 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


toàn ý lại vào tha nhân. Điều đó là điều tối ky trong đạo 
Phật. Đạo Phật không chấp nhận chúng ta nương tựa lệ 
thuộc vào những gì bên ngoàải. Vì còn lệ thuộc là còn 
vướng mắc, không phải thật mình. Đạo Phật bắt chúng 
ta phải thừa nhận lại cái mình sẵn có. Không nên tiếp 
tục làm thân phận của gã cùng tử ăn mày. Phải chân 
thiết nhận lại cái gia tài quý báu sẵn có của mình. Bởi 
vì ai cũng sẵn có cái “Chánh Nhân Phật Tánh”. Như 
trong cây sẵn có lửa, chỉ cần gia công tinh cần cọ xát, 
thì một lúc nào đó cây cũng sẽ phát lửa. AI ăn người 
nây no, ai tu người nấy chứng. không ai ăn thế và tu 
chứng cho ai. Ai tu người nấy thành, ai hành người nây 
đắc. Đạo Phật rất công bằng bình đăng là ở chỗ đó. 
Nếu một bề hướng ngoại tìm cầu hoặc ỷ lại vào sở 
chứng của người khác, thì muôn đời vĩnh kiếp chúng ta 
mãi mãi làm chúng sanh trong ba cõi, không mong gì 
giải thoát được. Khác nào một kẻ tối ngày chỉ biết đề 
cao khen tặng người giàu có nhiều tiền, trong khi đó 
mình lại ăn không ngôi rồi không làm gì hết, thử hỏi 
suốt đời mình có được gì không? Hay chỉ có hai bàn 
tay trăng thôi. Đó là thái độ của kẻ chỉ biết hâm mộ 
khen người mà lại quên mình. 


Ngược lại, khi mình tu có được phần nào thanh tịnh an 
lạc, thì mình cũng không nên sanh tâm tự mãn khinh 
hiềm. Vì như thế là mình không có tâm cầu tiễn. Đồng 
thời, mình cũng không nên có thái độ ngạo mạn khinh 
thường ai. Đó là hai thái độ bất lợi mà chúng ta cần 
phải tránh. Phật dạy chúng ta cứ sinh hoạt tỉnh tấn lo tu 
một cách bình thường. Như thế, thì mới hợp với lẽ đạo 
vậy. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 140 


Chuyện lược dẫn trên chứng minh cho chúng ta thấy 
thầy Tỳ kheo thiếu lập trường. Thây không hài lòng với 
những gì mình đang có. Thầy nghe theo tiếng gọi đam 
mê của vật chất mà bị lung lạc tâm hồn. Cũng may là 
thầy biết quay đầu trở lại, không bị rơi vào con đường 
tà kiến. Người tu cần phải có một lập trường kiên định. 
Không nên đứng núi nầy trông núi nọ. Có lắm người 
chạy đông, chạy tây để tìm cầu, rốt lại, họ không được 
gì cả. Xin đừng vội nghe đâu chúc đó. Nếu thế, thì coi 
chừng chúng ta sẽ mất cả chùy lẫn chày. Có người thì 
lại chê pháp môn nảy, bài xích pháp môn kia, mà chính 
bản thân họ không tu hành gì hết. Cuối cùng, họ là kẻ 
đứng giữa ngã ba đường, dậm chân tại chỗ. Thật là 
đáng thương xót biết bao! Ta nên chú ý lời Phật dạy 
thầy Tỳ kheo kia rằng: “nếu ông hài lòng với những gì 
đang có, thì ông sẽ có tất cả. Bằng ngược lại, thì sẽ 
mất tất cả ”. 


367. Nếu đối với thân tâm mà không lầm chấp là 
“ta” hay “của ta”. Vì không ta và của ta nên không 
lo sợ. Người như vậy mới là Tỳ kheo. 
He who has no aftachment whafsoever ƒor the mind 
and body, who does not grieve ƒor what he has not - he 
Ls truly called a mon. 
Kệ tụng 
Đối với danh và sắc 
Không chấp ta, của ta 
Không tà, không sâu não 
MMới danh xứng Tỳ kheo. 


Lược giảng 


Pháp cú nây Phật dạy tại tỉnh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên người Bà la môn cúng dường năm lân thành quả 
đâu tiên. 


Theo truyện tích, có một vị Bà la môn chuyên sống về 
nghề nông, ông có biệt danh là “người cúng dường năm 
lần thành quả đầu tiên”: 

Lân thứ nhứt: Ông cúng dường những bông lúa cắt đầu 
tiên. 

Lần thứ hai: Ông cúng dường những hạt lúa vừa mới 
đập xong. 

Lân thứ ba: Ông cúng dường phân lúa đồ trong bồ đầu 
tiên. 

Lần thứ tư: Ông cúng dường bát cơm đâu tiên, khi vừa 
mới nâu xong. 

Lần thứ năm: Ông cúng đường những hạt cơm đâu tiên, 
khi múc ra đĩa. 


Sau khi quán sát căn cơ của hai vợ chồng nông dân 
này, Đức Phật biết có thể độ họ chứng thánh quả A na 
hàm, nên Ngài liền đến nhà của ông để khất thực. Bà 
vợ nhìn thấy đức Phật, liền thầm nghĩ, chồng ta vừa 
mới cúng duờng năm lần, mà bây giờ ông ây đang 
dùng bữa, nêu như ông ta thấy vị Sa môn này, thì chắc 
chắn ô ông ta cũng sẽ cúng dường hết phần ăn của mình. 
Như thế, thì ông ta sẽ biểu ta nấu cơm nữa, mà ta thì 
không muốn nấu. Nghĩ thế, bà đứng án che khuất lại 
không cho chồng bà nhìn thấy đức Phật. Thỉnh thoảng, 
bà liếc mắt nhìn trộm đức Phật, xem đức Phật đã đi 
chưa. Hiểu ý, đức Phật vẫn đứng yên vị trí. Bà thầm 
nói: “Ông đi đi chứ”, vì sợ chồng bà nghe được. Nhưng 








141 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 142 


cuối cùng, bà phải thốt thành tiếng khẽ nói với đức 
Phật: “Ông đi đi”. 

Đức Phật thầm nghĩ: “Ta không đi” và lắc đầu. Bà vợ 
không nén được tức cười liền bật tiếng cười lớn. Khi 
ấy, đức Phật liền phóng quang và hiện hình ở trong 
nhà. Bấy giờ, ông chồng mới thấy hào quang và hình 
ảnh đức Phật. Sau đó, ông la rây và trách măng bà vợ 
sao không mách cho ông biết khi đức Phật còn đứng ở 
bên ngoài. Thấy Phật, ông vội vã mang phân nửa phần 
ăn của ông đang ăn để dâng cúng dường đức Phật. 
Thay vì trả lời, Ta không nhận cơm ông ăn dư, đức 
Phật nói: 

- “Nây Bà la môn, dù là phần còn lại hay đẫu tiên cũng 
được, chúng ta cũng giống như quỷ thân, sống bằng 
những thức ăn bố thí. Đức Phật liên nói kệ: 


Dù phần đâu, phần giữa, phần dự, 

Người khất thực đều vui lòng nhận, 

Không phiên hà trách móc dư thừa, 
Người không ấy chính bậc chánh trí”. 


Nghe qua, ông ta rất vui mừng và dùng hết lời tán thán 
khen ngợi đức Phật. Sau đó, ông hỏi Phật: Bạch Ngài, 
BHỰnG điều gì làm nên một Tỳ kheo? Đức Phật bảo: 

“Nầy Bà la môn, một vị Tỳ kheo là người không bị 
ràng buộc, cột trôi bởi những gì thuộc về Danh (Tâm) 
hay Sắc (Thân) rồi đức Phật liền nói pháp cú trên”. 
(Hết phân lược dẫn cốt chuyện) 


Sở dĩ con người đau khô nhiêu, cũng bởi do châp thân 
mà ra. Thân do duyên hợp mà có, nhưng vì sĩ mê ái 
ngã, nên từ vô thi đên nay, chúng ta đã lâm châp cho 





143 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


thân nây là thật. Đó là thân kiến quá sâu nặng. Người 
có học Phật chút ít, khi nghe lời Phật dạy, cũng ngầm 
biết thân nầy do tứ đại giả hợp, vô thường, vô ngã, 
nhưng khi đối cảnh xúc duyên, ai cũng thấy thân nây là 
thật hết. Bởi cái biết đó chỉ biết qua khái niệm của 
ngôn từ mà thôi. Thực sự chưa phải cái biết do trí huệ 
Bát nhã thể nhận. Nghĩa là chúng ta cứ ngầm tưởng cho 
nó là thật. Chính niệm lầm chấp này, mà chúng ta rất 
đau khổ vì nó. 


Có người coi thân nầy quý trọng còn hơn vàng ngọc. 
Do đó, nên cả đời họ phải chịu vất vả khổ sở làm nô lệ 
cho nó. Thấy nó xấu xí đi một chút, thì họ rất lo sợ và 
mau mau sửa lại cho đẹp. Người ta rất sợ da nhăn má 
cóp, cho nên băng mọi cách phải lo trang sức chăm sóc, 
bảo vệ cho nó. Mặc dù người ta nâng nïu chiều chuộng 
nó đủ mọi cách, mọi nhu câu ăn, mặc, ở, nhứt nhứt đều 
phải lo cung phụng cho nó được âm êm đây đủ. Thế 
nhưng, người ta lại quên rằng, dù cho có lo cung phụng 
trau chuốt sửa sắc đẹp cho nó đến đâu đi nữa, cuôi 
cùng rồi nó cũng vẫn già, vẫn xấu xí, và vẫn phản bội 
lại chúng ta mà ra đi. Vì đó là sự thật. Không aI có thể 
chận đứng những biến đổi từng sát na của thân thể. Nó 
hăng biến dịch đổi thay luôn luôn. Bản chất của nó là 
bất tịnh, là vô thường và hoại diệt. 


Biết thế, thì chúng ta nên ý thức mà bớt tham chấp làm 
kẻ nô lệ cho nó, đừng để nó sai khiến chúng ta phải 
phục vụ cho nó suốt đời. Nói thế, không có nghĩa là 
chúng ta khinh thường không quan tâm chăm sóc tới 
nó. Không. Chúng ta vẫn kính trọng chăm sóc nó, vì nó 
là một chiếc bè, một chiếc xe đưa ta đến bến bờ giác 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 144 


ngộ giải thoát. Nếu chúng ta khéo biết lợi dụng nó để tu 
hành, làm nhiều điều lợi ích cho chúng sanh, thì đó là 
điều thật đáng tán dương khích lệ. Như thế, thì chúng 
ta không nên khinh thường nó. Cho nên, ý niệm khinh 
thường, ép xác, hủy hoại nó, hay cung phụng cho nó 
được thỏa mãn mọi nhu cầu, đó là hai ý niệm không 
chánh đáng mà ta cần phải loại bỏ. Đó là thái độ khéo 
biết hành xử trung hòa dung hợp không cực đoan. 


Thân đã vô thường biến hoại như thế, còn tâm thì sao? 
Tâm chúng ta cũng luôn luôn đối thay không dừng. Bởi 
bản chất của nó là vọng tưởng, giả đối. Lâm chấp một 
thứ giả dối, như hoa trong gương, như sương ngọn cỏ, 
như vâng trăng nhỏ dưới sông, tất cả không có gì là 
thật. Chấp chặt một thứ không thật, rồi khởi ra bao thứ 
khái niệm bóng mờ để rồi tranh chấp sát hại lẫn nhau. 
Thật nghĩ mà thương cho cái tâm si mê sâu dây của 
chúng ta! Nó sâu dây từ đời vô thi đến nay. Cả thế giới 
nhơn loại ngày nay đau khổ cũng chỉ vì lầm chấp ở nơi 
thân tâm nây. Bao giờ chúng ta thực sự nhận ra chúng 
là giả dối như hoa đốm trong hư không, thì chừng đó 
chúng ta mới thực sự tháo gỡ những cặp kính màu định 
kiến. Và chừng đó, nhơn loại mới thực sự biết thương 
yêu hòa ái trân kính nhau hơn. Được vậy, thì thế giới 
nầy sẽ trở thành một thế giới Cực lạc tại Ta bà. Nhưng 
biết đến bao giờ nhơn loại mới có cuộc sông hạnh phúc 
an vui như thế?! 


Chuyện lược dẫn trên, ta nên chú ý câu hỏi của vị Bà la 
môn kia và câu trả lời của đức Phật. Câu hỏi: Những 
điều gì làm nên một Tỳ kheo? Nói cách khác, muốn 
làm Tỳ kheo phải hội đủ những điều kiện gì? Đức Phật 





145 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


trả lời một cách ngăn gọn: “Mộ vị Tỳ kheo là người 
không bị ràng buộc, cột trôi bởi những gì thuộc về 
Danh Sắc (thân tâm)”. Qua lời dạy nầy ta có thể nói 
ngược lại: nếu còn lệ thuộc bị ràng buộc cột trói bởi 
Danh Sắc, thì chưa xứng đáng làm một vị Tỳ kheo. 


Qua lời Phật dạy, mỗi người chúng ta nên tự quán 
chiếu xét nghiệm kỹ lại mình có thực sự xứng đáng là 
một vị Tỳ kheo đúng nghĩa hay chưa? Có quán chiếu 
suy xét như thế, thì chúng ta mới cảm thấy thật là hỗ 
thẹn và rồi mới cố gắng nỗ lực gia công tiến tu, thanh 
lọc chuyển hóa vô minh phiền não, để tâm được thanh 
tịnh an lạc và giải thoát. Được thế, thì mới xứng danh 
làm người khất sĩ tu hạnh xuất thế vậy. 


368. Hàng Tỳ kheo an trú trong tâm từ bi, vui thích 
giáo pháp Phật đà, sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an 
lạc, giải thoát các hành (vô thường). 
The monk who abides In universal love and is deeply 
devoted to the Teaching oƒ the Buddha altains the 
peace oƒ Nibbana, the bliss öoƒ the cessafion 6ƒ all 
conditioned things. 
Kệ tụng 
Tỳ kheo trú từ bị 
Vui thích giáo pháp Phật 
Chung cảnh giới tịnh lạc 
Các hụnh tháy an bài. 


369. Tỳ kheo múc nước trong chiếc thuyền nây, hễ 
nước hêt thì thuyên nhẹ và đi mau; đoạn trừ tham 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 146 


dục và sân nhuế trong thân này, hễ tham dục hết thì 
mau chứng Niêt bàn. 

Empty this boat, Q monk! Emptied, ï† wHll sail lightly. 
Kid öƒ lust and hatred, you shall reach Nibbana. 


Kệ tụng 
Tỳ kheo tát thuyên nây 
Thuyên không, nhẹ đi mau 
Trừ tham, diệt sân hận 
Tất mau chứng Niết bàn. 


370. Tỳ kheo nào đoạn được năm điều, bỏ được 
năm điều, siêng tu năm điều, vượt khỏi năm điều 
say đăm, ta gọi người đã vượt qua giòng nước lũ. 
Cut oƒƒ the ƒfive, abandon the ƒive, and cultivate the 
Jiue. The monk who has overcome the five bonds 1s 
called one who has crossed the flood. 


Kệ tụng 
VỊ Tỳ kheo đoạn năm 
Bỏ năm, tu năm điều 
Vượt khỏi năm say đắm 
Xứng danh ké vượt dòng. 


371. Hãy tu định chớ buông lung, chớ mê hoặc theo 
dục ái. Đừng đợi đên khi nuôt hoàn sắt nóng, mới 
ăn năn than thở! 

Meditate, Q monk! Do not be heedless. Lef not your 
mìnd whirl on sensual pleasures. Heedless, do not 
swallow a red hot iron ball, lest you cry when burning, 
*Q this 1s paInƒul!” 





147 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kệ tụng 
Tỳ kheo hãy tu thiên 
Chớ buông lung phóng đãng 
Đừng để tâm mê dục 
Buông lung, nuốt sắt nóng 
Bị đốt, chớ than khổ. 


372. Không có trí tuệ, thì không có thiền định, 
không có thiền định, thì không có trí tuệ. Người nào 
gồm đủ thiền định và trí tuệ thì đã gần đến Niết 
bàn. 
There 1s no meditafive concentraHon ƒor hừn who 
lacks Insight, and no 1msight ƒor hữn who lacks 
meditative concentration. He In whom are ƒound both 
meditative concentrafion and Insight, indeed, 1s close 
to Nibbana. 
Kệ tụng 
Thiếu trí, không thiền định 
Thiếu định, không trí tuệ 
Người có định, có tuệ 
Nhất định gân Niết bàn. 


373. Tỳ kheo đi vào chỗ yên tĩnh thời tâm thường 
văng lặng, quán xét theo chánh pháp thì được thọ 
hưởng cái vui siêu nhân. 

The monk who has retired to a solitary abode and 
calmned his mìnd, who comprehends the Dhamma with 
Insieht, in hưn there arises a delght that transcends 
al]l human delights. 

Kệ tụng 
Tỳ kheo sông nhàn tịnh 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 148 


Tâm tư lặng thường hằng 
Tịnh quán theo chánh pháp 
Thọ hướng vui siêu nhân. 


374. Người nào thường nghĩ đến sự sanh diệt của 
các uân, thì sẽ được vui mừng hạnh phúc. Nên biệt 
người đó không bị chết. 

Whenever he sees with Insight the rise and ƒall oƒ 
aggregafes, he is ƒMll oƒ Joy and happiness. To the 
discerning one this reflects the Deathless. 


Kệ tụng 
Người luôn luôn tu niệm 
Sự sanh diệt các uẫn 
Được hưởng hoan hỷ lạc 
Kẻ trí biết bất tử. 


375. Nếu là bậc Tỳ kheo sáng suốt, dù ở trong đời, 
trước tiên vần lo nhiêp hộ các căn và biệt đủ, hộ trì 
giới luật. 

Confrol oƒ. the seHseS, COHf€HfIMeHI, reSfraini 
according to the code oƒ monastic đisciphne — these 
ƒorm the basis 0ƒ holy le here ƒor the wlse mon. 


Kệ tụng 
VỊ Tỳ kheo có trí 
Tự hiểu phải bắt đầu: 
Hộ căn biết tri túc 
Trì giữ căn bản giới 
Thường gân gũi bạn lành 
Tỉnh cần, tham tịnh mạng. 





149 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


376. Thái độ thì phải thành khẩn, hành vi thì phải 
đoan chánh, được vậy, họ là người nhiều vui và sạch 
hết khổ não. 
Let hủúm assocladte with ƒriends who are noble, 
energefic and pure In le, let hữm be cordial and 
refned In conduct. Thus, ƒmHl oƒ Joy, he will make an 
end oƒ suƒfJfering. 
Kệ tụng 
Giao thiệp thì thành khẩn 
Thái độ thì doan trang 
Do vậy hướng vui nhiều 
Sẽ dứt mọi khổ não. 

Lược giảng 
Chín pháp cú trên, Phật dạy tại tĩnh xá Kỳ Viên, có liên 
quan đến một nhóm lớn Tỳ kheo. 


Theo truyện tích, tại thành phố Kuraraghara thuộc nước 
Avanti, có vị Thượng Tọa Kaccana đang ấn tu trên một 
ngọn núi gần thành phố. Bấy giờ, có một thanh niên 
Phật tử tên là Sona Kutikanna, sau khi học hỏi thắm 
nhuần giáo lý, chàng ta xin xuất gia với Ngài. Ngài hai 
lần từ chối. Dù biết đời sống xuất gia có nhiều khó 
khăn, nhưng chàng trai Sona quyết không nản chí cầu 
xin xuất gia cho kỳ được. Xin lần thứ ba, Sona được 
chấp nhận và gia nhập Tăng đoàn. Sau ba năm ở miền 
nam, thầy trở về Kỳ Viên để gặp Phật. Đến nơi, thầy 
được đức Phật đón tiếp thân mật và cho thầy vảo 
hương thất của Ngài. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 150 


Suốt đêm hôm ấy, thầy Sona thiền hành ngoài trời, đến 
gân sáng thây mới vào trong hương thât năm nghỉ một 
chút. Đức Phật bảo thây tụng bải kinh “Mười sáu 
đoạn”. 


Tụng xong, Phật và Thiên long bát bộ đều tán thán 
ngợi khen thầy. Lúc ẫy, có một vị thần ở trong nhà bà 
mẹ của thầy, cũng tán thán ca ngợi thầy. Bà mẹ thầy 
ngạc nhiên, hỏi ra mới biết vị thần đó ca ngợi COn trai 
của bà. Vị thần đó còn nói, không phải riêng tôi ngợi 
khen mà đức Phật và chư thiên long, tất cả cũng đều 
ngợi khen Tôn giả như thế. Nhờ vị thần đó nói, nên bà 
mới biết rõ là con của bà đã tụng kinh cho Phật nghe. 
Và bà nghĩ, sau nây, khi con trai của bà trở về nhà, thì 
bà sẽ yêu cầu giảng giáo lý cho bà nghe. 


Sau thời gian cận kề hầu Phật, thầy Sona trở về gặp lại 
vị sư phụ. Hôm sau, thầy cùng sư phụ đến trước nhà 
thân mẫu khất thực. Thấy con bà rất vui mừng, hỏi han, 
săn sóc chu đáo và bả thuật lại mọi việc liên quan đến 
thầy khi thầy còn hầu cận bên Phật ở hương thất. 


Thầy Sona rất ngạc nhiên và hỏi duyên do. Bà mẹ cho 
biết, tất cả đều do thần nhân mách lại. Đồng thời bà 
thỉnh Tôn giả Sona thuyết pháp cho bả nghe. Tôn giả 
nhận lời. 


Lúc ấy, có một đảng cướp đông đảo, bọn chúng định 
xông vảo nhà bà. Nhưng chung quanh nhà có những 
bức tường bao bọc rất kiên cố và có chó đữ, nên bọn 
cướp không thê vào được. 





lặi Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Đến ngày hẹn bà đi nghe pháp, bọn cướp thừa cơ hội 
đó liền đào địa đạo xuyên qua những chướng ngại vật 
và chúng vào được trong nhà. Bọn chúng cho người 
theo dõi khi bà trở về nhà quyết thủ tiêu bà. Để bảo 
đảm chắc ăn hơn, nên tên đầu đảng đích thân theo dõi 
vào giảng đường và hắn đứng bên cạnh bà. Trong khi 
đó, bọn cướp thắp đèn sáng lên và mở cửa kho tiền 
đồng. Người tớ gái trông thấy, liền chạy báo tin cho bà 
chủ biết. Nghe tin, bà vẫn thản nhiên tiếp tục nghe 
pháp, mặc cho bọn cướp muốn lẫy bao nhiêu thì cứ lấy. 
Khi chúng lấy sạch kho tiền đồng, sang lấy tiếp kho 
bạc và rồi đến kho vàng, người tớ gái đến báo tin cho 
bà biết, bà cũng trả lời như trên và tiếp tục nghe giảng 
pháp. Chẳng những bà không chút bận tâm gì đến vàng 
bạc của cải, mà bà còn quở trách la rây người tớ gái 
làm rộn tâm bà. Bả đuôi người tớ gái đi về. 


Tên tướng cướp. đầu đảng đứng bên nghe thấy thế, liền 
thầm nghĩ: “Nếu chúng ta lấy tài sản của một người 
như bà nây, trời Đề Thích sẽ đánh vỡ đầu chúng ta”. 
Nghĩ thế, hắn liền ra lệnh trả hết vào kho như cũ. Xong 
rồi, cả đồng bọn đều kéo đến nghe pháp. Sau thời pháp, 
tên đầu đảng và đồng bọn đều quỳ đưới chân bà xin lỗi. 
Đồng thời cả bọn xin được xuất gia theo Tôn giả vào 
Tăng đoàn. Tôn giả Sona nghe lời mẹ khuyên bảo, 
chấp nhận cho chúng xuất gia nhập Tăng đoàn. Đức 
Phật biết thế, liền hiện thân đến dạy cho họ những pháp 
cú trên. (Hết phân lược dẫn cốt chuyện) 


Pháp cú 368, Phật dạy người xuất gia phải an trú trong 
tâm từ bị, vui thích giáo pháp Phật đà. Tâm từ bi là 
lòng thương rộng lớn trùm khắp tât cả. Muôn an trú (sự 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 152 


có mặt của tâm tỉnh thức an bình) trong tâm từ bị, 
chúng ta phải đi sâu vào thiền quán. Quán các pháp 
không có thực tánh. Chúng chỉ là những hiện tượng 
phơi bày qua lăng kính ảo giác của dòng tâm thức. Tất 
cả đều hệ thuộc vào lý duyên khởi hình thành. Sự có 
mặt của vạn pháp, cũng chính là sự có mặt của ta. Ta 
và muôn pháp không thể tách biệt thành đối tượng nhận 
thức. Vì đối tượng nhận thức chỉ nằm trên bình diện 
đối đãi nhị nguyên. Vượt lên khỏi mặt phẳng của nhị 
nguyên, hòa nhập cùng đại thể, chúng ta mới có được 
tâm thê từ bi rộng khắp. Còn dính mắc vào giả tướng, 
tất nhiên, là ta vẫn còn bị cột trói trong ảo giác khái 
niệm và như thế, ta sẽ không bao giờ có được tâm từ bi 
rộng khắp, vì ta còn nhận thức trong lăng kính chủ 
quan của nghiệp thức ái kiến. Như thế, thì tâm từ bi của 
chúng ta làm sao rộng độ khắp chúng sanh. Có mở 
rộng tâm từ bị làm lợi lạc chúng sanh, thì lòng ta mới 
thực sự an vui với chánh pháp. An vui với chánh pháp, 
đó là hạnh phúc, tịch tịnh, Niết bản. 


Pháp cú 369, đức Phật nêu ra một thí dụ cụ thể về nước 
ngập trong thuyền. Nếu muốn chiếc thuyền không bị 
chìm đắm, tất nhiên, ta cần phải múc cho hết nước. Khi 
nước không còn, thì thuyền mới có thể đi nhanh được. 
Cũng thế, người tu nói chung, Tỳ kheo nói riêng, muốn 
đạt được Niết bàn an lạc, thì Phật bảo chúng ta phải 
mau gấp rút đoạn trừ tham dục và sân nhuế. Vì chúng 
chính là thủ phạm gây nên bao thứ ác nghiệp tội lỗi để 
nhận chìm chiếc thuyền đời của chúng ta trong biển đời 
đầy khổ đau hệ lụy. Một khi không còn những thứ căn 
bản phiền não nây, thì đời ta mới được an lạc giải thoát. 





153 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Pháp cú 370, Phật dạy: “7} kheo phải đoạn năm điễu, 
siêng tu năm điểu, vượt khỏi năm điều say đắm. Được 
thế, mới có thể vượt qua khỏi dòng nước lñ”. Muốn 
hiểu rõ những điều nây, trước tiên, ta cần nhớ lại mười 
món căn bản phiền não. Mười món căn bản phiền não, 
còn gọi là Thập kiết sử gồm có: Tham, sân, s1, mạn, 
nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cắm 
thủ. Kiết là trói buộc, sử là sai khiến, vì những thứ có 
khả năng trói buộc chúng sanh trong ba cõi và sai Sử 
chúng sanh tạo nhiều nghiệp ác để chiêu cảm thọ khổ. 
Mười kiết sử nây, người ta chia chúng ra làm hai loại: 


1. Lợi sử: Là những món phiên não rât lanh lẹ nhạy bén 
đê sanh khởi và cũng dê đoạn trừ đó là: Thân kiên, biên 
kiên, tà kiên, kiên thủ kiên, và giới câm thủ kiên. 


2. Độn sử: Là những món phiền não chậm lụt đần độn, 
chúng có gốc rễ sâu dày và sanh khởi một cách ngâm 
ngâm sâu xa nhưng rất mãnh liệt thật khó đoạn trừ, đó 
là: Tham, sân, s1, mạn, ngh1. 


Năm điều Phật nói ở đây mà một vị Tỳ kheo cần phải 
đoạn đó là đứt năm kiết sử của hạ giới: 
e Dục giới tham là sự tham muốn ở Dục giới. 
e Sân là sự nóng giận khi gặp nghịch cảnh. 
e_ Thân kiến là chấp thân ngũ uân giả hợp nầy làm 
ta. 
e_ Giới cấm thủ là cô chấp các giới cấm tà vạy. 
se Nghi là nghi ngờ không có lòng tin sâu vững 
chăc. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 154 


Năm điều mà Tỳ kheo phải từ bỏ đó là năm điều kiết sử 
của thượng giới gồm có: 

e Sắc giới tham là tham đắm vật chất ở cõi sắc. 

e_ Vô sắc giới tham là tham đắm ở cõi Vô sắc. 

e_ Trạo cử là loạn động, phóng dật. 

e_ Mạn là cống cao ngã mạn. 

se Vô minh là mê mờ. 


Còn nói tu năm điều đó là tu ở nơi năm căn lành, gồm 
Có: 
e Tín căn là lòng tin Tam bảo, nhân quả vững 
chắc mạnh mẽ. 
e_ Tấn căn là tinh tấn dõng mãnh trên bước đường 
tu tập, không bao giờ thối lui. 
e_ Niệm căn là ghi nhớ rõ ràng. 
e_ Định căn là lắng tâm yên tịnh, chuyên chú vào 
chánh pháp đề suy đạt thật nghĩa của nó. 
e Huệ căn là trí huệ sáng suốt, thâm nhập được 
chân tướng của vạn pháp. 


Còn nói vượt khỏi năm điêu say đăm đó là: tham, sân, 
si, mạn và ác kiên vậy. 


Pháp cú 371 và 372, Phật dạy chúng ta phải tu cả hai: 
thiền định và trí huệ. Đức Phật khuyến nhắc chúng ta 
chớ nên buông lung, và cũng chớ mê hoặc theo dục ái. 
Có thê nói, thiền định và trí huệ là hai yếu tố căn bản 
cốt lõi của đạo Phật. Dù hành giả tu bất cứ pháp môn 
nảo, cũng phải có thiền định. Vì định có khả năng dừng 
mọi vọng tưởng. Theo Phật giáo Phát triển (Đại thừa) 
chủ trương, thì Định và Huệ không hai. Trong Pháp 





155 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Bảo Đàn, đức lục Tổ Huệ Năng dạy: “giữa định và huệ 
không có trước sau”. Nghĩa là đồng thời đều có. Trong 
định có huệ, hay ngược lại cũng thế. Điều nây, khác 
với Phật giáo Nguyên Thủy chủ trương: “nhân giới 
sanh định, nhân định phát huệ”. Như vậy, nhờ giữ giới 
luật nghiêm minh mà có định và nhờ có định lực mạnh 
nên phát sanh trí huệ, đó là định huệ có thứ lớp trước 
sau. 


Nhưng muốn có định, thì hành giá không thể để tâm 
buông lung chạy theo sáu trần mà có được. Tắt nhiên là 
phải nhiếp tâm vào một đề mục thiền quán nào đó, tùy 
theo sự lựa chọn thích hợp của hành giả. Nhưng sự lựa 
chọn nào, mục đích nhắm tới cũng là muốn được định 
tâm. Kinh Di Giáo Phật dạy: “Chế tâm nhứt xứ, vô sự 
bất biện”. Nghĩa là nếu chúng ta chuyên tâm thiền quán 
vào một đề mục đối tượng nào đó, thì không việc gì 
chăng xong. Tắt nhiên là chúng ta sẽ đạt được kết quả 
rất cao. Cho nên, tu mà tâm không định, đó là tu sal, 
không phải tu theo Phật giáo. Nhưng xin nhớ rằng, định 
nói ở đây là dừng hết mọi vọng tưởng. Khi vọng tưởng 
lăng xăng lặng dừng rồi, thì con khi ý thức không còn 
cơ hội hoạt động thao túng chúng ta được nữa. Có định 
huệ là có Niết bàn an lạc, giải thoát. Và một khi tâm 
được định rồi, thì mọi ái dục không còn khả năng lôi 
kéo chúng ta đi vào con đường tội lỗi được nữa. 


Câu cuối của pháp cú 371, là đức Phật nhằm cảnh tỉnh 
răn nhắc chúng ta. Nếu tâm ta buông lung đắm mê theo 
dục lạc, thì cánh cửa địa ngục đang mở rộng chờ đón 
chúng ta. Đó là Phật nói: “Đờng đợi đến khi nuốt hòn 
sắt nóng mới ăn năn than thở”. Sự ăn năn than thở đó, 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 156 


hắn không còn kịp nữa rồi! Là người tu, ta nên quan 
tâm chú ý đến lời cảnh giác của đức Phật nói ở đây. 
Đồng thời, cũng nên lưu tâm ghi nhớ lời Phật dạy trong 
câu cuối của pháp cú 372: “Mười nào gôm đủ thiên 
định và trí huệ, thì gần đến Niết bàn ”. 


Pháp cú 373, Phật dạy người xuất gia đi vào chỗ yên 
tĩnh thời tâm thường vắng lặng. Điều nây, rải rác trong 
những pháp cú trước, đức Phật cũng từng khuyên bảo 
chúng ta như thế. Nên nhớ, bản thân của đức Phật, 
cũng như các vị Tỳ kheo đều sống đời sống phạm hạnh 
khất thực. Do đó, nên các Ngài không ở một chỗ cố 
định. Phần nhiều, các Ngài đều sinh hoạt trong rừng 
sâu núi thắm. Sau khi đi khất thực ở xóm làng, các ngài 
thường tìm nơi vắng vẻ để thiền quán. Đó là đời sống 
không có gì bận rộn vướng mắc buộc rảng. Do vậy, nên 
tâm các Ngài luôn luôn được thánh thơi an lạc. 


Ngoại cảnh tuy là điều kiện ngoại tại, nhưng nó cũng 
giúp cho sự thanh lọc phiền não của người tu rất lớn. 
Đối với trình độ căn cơ của các Ngài thời đó, mà còn 
tìm chỗ thanh tịnh văng vẻ để gạn lọc thanh tịnh hóa 
thân tâm. Còn đối với chúng ta thời nay thì sao? Thời 
nay, chắc chúng ta hơn các Ngài ở chỗ, là thường ở 
những nơi ồn ào náo động. Lý do biện minh, là vì thời 
đại khoa học tiến bộ, cần phải thích nghi với mọi nhu 
cầu hoàn cảnh. Thích nghi thì có, nhưng mà dứt “Sỉ 
mê” thì không. Thật thế, đối với căn cơ hạ liệt như 
chúng ta, thử hỏi làm sao giữ tâm yên tịnh giữa cảnh 
phiền toái nhộn nhịp náo động cho được? Tâm ta chưa 
an tịnh, thì làm sao tránh khỏi không bị ngoại cảnh chị 
phối lôi cuốn?! Tâm có tịch tịnh, thì ta mới có thê dễ 


quán sát nhìn kỹ lại mình hơn. Đồng thời, ta mới có đủ 
năng lực sáng suốt để tư duy sát nghiệm chân lý. Khi 
sông trong tư duy chánh pháp, tất nhiên, là ta có được 
sự an lạc của tâm hồn. Sự an lạc nây, chỉ có những 
người nảo thiết thiệt thực nghiệm chân lý, mới có thể 
cảm nhận được mà thôi. Đó là điều mà người ngoại 
cuộc, thật không thể nào thấu hiểu được. Do đó, nên 
Phật nói: “quán sát theo chánh pháp thì được thọ 
hưởng cái vui siêu nhán ”. 


Pháp cú 374, đức Phật bảo chúng ta phải chánh niệm, 
chánh quán ở nơi xác thân ngũ uấn. Ngũ uân là do năm 
thứ tích tụ kết hợp thành thân. Bản chất của chúng là 
sanh diệt vô thường. Thân tâm nây chỉ là nhân duyên 
giả hợp. Đã giả hợp, tất nhiên, nó phải bị tan rã hoại 
diệt. Sanh, già, bệnh, chết, là một chu kỳ biến dịch của 
đời người. Từ sanh đến tử, trải qua không biết bao 
nhiêu thăng trầm biến đổi, sanh diệt khổ đau. Chiêm 
nghiệm thật kỹ xác thân ngũ uân nây, ta thấy quả nó là 
một chuỗi dài biến hoại đau khổ. Nhận rõ bản chất sanh 
diệt vô thường của nó, ta không còn tham chấp, để rồi 
gây ra làm khô đau hệ lụy cho mình và người. Và như 
thế, là ta đã chứng nghiệm nếm được mùi vị của sự an 
lạc hạnh phúc. Vì ta sông có tỉnh thức, có chánh niệm 
trong từng mỗi phút giây hành động vậy. 


Pháp cú 375, đức Phật nêu ra bốn vấn đề thiết yêu để 
thức nhắc chúng ta. 


T; Sống trong đời phải sáng suốt. Sáng suốt là trí huệ. 
Muốn có được trí huệ sáng suốt, thì ta cần phải siêng 
năng trau dồi ba môn huệ học: Văn, Tư, Tu. Văn là 








157 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 158 


nghe, rộng ra là đọc tụng nghiên cứu tìm hiểu kinh 
điển. Tư là suy nghĩ quán chiếu những gì đã nghe và 
học hỏi. Tu là thật hành thực nghiệm những gì đã tư 
duy chín chắn. Từ đó, chúng ta mới có được trí huệ thế 
gian và siêu xuất thế gian. Trí huệ thế gian là thứ trí 
huệ hữu lậu khéo biện biệt rõ những điều gì có lợi vả 
có hại trong đời sống hằng ngày. Lợi thì nên làm và hại 
thì nên tránh. Như thế, trí huệ đó cũng giúp ích cho 
chúng ta rất nhiều trong khi tiếp cận với môi trường 
sông. 


Còn trí huệ xuất thế gian là trí huệ vô lậu, còn gọi là trí 
huệ bát nhã. Thứ trí huệ nầy tuy sẵn có, nhưng cũng 
phải do tu mới được. Nghĩa là phải có năng lực công 
phu thiền định sâu dày mà phát sanh. Đây là thứ trí huệ 
có công năng phá tà hiển chánh, giản trạch nhận rõ các 
pháp là giả dối không thật. Do nhận định đúng chân lý, 
nên chúng ta không gây tạo các ác pháp. Do đó, nên 
được an lạc giải thoát. 


2. Nhiếp hộ các căn. Vấn đề này Phật dạy chúng ta 
phải khéo gìn giữ ở nơi sáu căn. Không để các căn 
buông lung nhiễm trước ở nơi sáu trần. Vì có nhiễm 
trước là có đau khổ. Người tu phải phòng hộ sáu căn 
như người canh giữ gác công. Người gác công không 
thể nào chênh mảng giải đãi lơ là được. Phải luôn luôn 
để tâm chú ý theo dõi hành tung của kẻ ra người vào. 
Có thế, thì thành trì mới mong an ôn. Cũng thế, chúng 
ta phải gìn giữ sáu căn như người canh gác cửa công. 
Phải chú ý kiểm soát cân trọng từng ý nghĩ, lời nói và 
việc làm. Phải kiểm soát nghiêm mật như kẻ chăn trâu, 





159 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


hay như mẻo rình chuột. Có thế, thì đời tu của chúng ta 
mới có tiên bộ trên bước đường giác ngộ giải thoát vậy. 


3. Biết đủ. Đây là Phật dạy người tu phải thật hành 
hạnh tri túc. Tri túc là đời sống biết đủ, đơn giản, 
chừng mực. Người nào không biết đủ tuy giàu mà 
nghèo, ngược lại, người biết đủ tuy nghèo mà giàu. 
Người biết đủ thì được an vui, vì họ không làm nô lệ 
cho những thứ dục vọng sai khiến. Họ là người khéo 
biết tùy duyên an phận thủ thường để sông. Đối với 
người xuất gia, hạnh tu này rất thiết yếu. nêu chúng ta 
muốn được an lạc giải thoát. Đây là vấn để rất quan 
trọng trong sự tu hành. Do đó, nên Phật Tổ thường 
khuyên dạy hay nhắc đi nhắc lại vẫn đề này rất nhiều. 
Ở đây, chúng tôi không muốn dong dải luận bàn thêm. 


4. Hộ trì giới luật. Giới luật là căn bản giải thoát của 
người tu. Người không giữ giới, khác nào như ngựa 
không giây cương. Đó là hiện thân của đời sống phóng 
túng, bê tha trụy lạc. Tất nhiên, là phải chuốc lây họa 
hại vào thân. Là người Phật tử, dù tại gia hay xuất gia, 
Phật dạy, tất cả đều phải nghiêm trì giới luật. Nếu 
không, thì đời đời phải chịu trầm luân đau khổ. 


Pháp cú 376, Phật dạy chúng ta phải có thái độ thành 
khẩn và hành vi đoan chánh. Thái độ là biểu lộ hình 
tướng bên ngoài, tức thuộc về phần oai nghi. Thành 
khân là lòng chí thiết trong tâm. Như vậy, đối với 
người xuất gia, Phật dạy, trong ngoải đều phải nghiêm 
trang. Thái độ bên ngoải là hình thức có thể đánh giá 
được trong tâm chúng ta. Người xưa nói: “f4 # frung 
xuất hành w ngoại”. Nghĩa là trong tâm thế nào, thì 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 160 


biểu lộ ra hình tướng bên ngoài thế ấy. Trong tâm có 
thành khẩn thì biểu lộ bên ngoài mới nghiêm trang 
thành khân. Đây là điều rất quan trọng để đánh giá 
được người tu. Ngoại trừ những bậc đạt đạo, mới có 
những hành động xuất cách mà ta không thể nào đoán 
định được. Ngoài ra, kẻ phảm phu thường tình như 
chúng ta, thì cần phải giữ gìn cả hai. Nhất là lòng thành 
kính bên trong. Vì tâm là cội gốc, còn hành động biểu 
lộ bên ngoài là cành ngọn. Thế nên, giữ gìn chánh niệm 
trong tâm mới là điều quan trọng nhứt của người tu. Do 
đó, nên Phật nói: “Được như vậy họ là người nhiễu vui 
và sạch hết khổ não ”. 


Chuyện lược dẫn trên, ta thấy bà mẹ của thầy Sona, vì 
hâm mộ tôn kính pháp, nên bà không màng gì đến tài 
sản. Điều nây, thế gian thật hiếm có. Ba lần nhận tin, 
bà quyết không rời khỏi giảng đường. Lòng bà vẫn 
bình tĩnh thản nhiên, như không có chuyện gì xảy ra. 
Đó là do vì bà chứng nhận được lý vô thường. Vạn vật 
chỉ là phù hoa hư ảo. Chỉ có pháp tánh mới là chân 
thật. Nhờ nhận rõ mọi vật vô thường giả huyễn, dù đó 
là vàng bạc quý báu cũng không tôn tại lâu dài, cho nên 
bà không lộ vẻ một chút hồi tiếc. Chắng những thế, mà 
bà còn quở trách người tớ gái đưa tin làm rộn tâm bà. 
Chính thái độ đó, mà bà đã cảm hóa nhiếp phục được 
tên đâu đảng tướng CưỚớp. Và cả bọn chúng đều hồi tâm 
quay về nẻo thiện, cải tà quy chánh. Tất cả đều xin xuất 
gia học đạo với Tôn giả Sona. 





161 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


377. Cành hoa Bạt tất ca'” bị úa tàn như thế nào, thì 
Tỳ kheo các ông, cũng làm cho tham sân úa tàn thế 
Ấy. 
Just as the Jasmine creeper sheds Its withered [Ïowers, 
even so, Q monks, should you totally shed lust and 
hatred! 
Kệ tụng 
Như hoa Vassika 
Quăng bỏ cảnh úa tàn 
Cũng vậy vị Tỳ kheo 
Giải thoát tham và sán. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên năm trăm vị Tỳ kheo. 


“Chuyện kể rằng, các thầy Tỳ kheo nây sau khi được 
đức Thế Tôn cho đề mục thiên định rồi, liền lui vào 
rừng sâu và bắt đầu hành thiên. Đang ngồi thiên, các 
thầy trông thấy những bông lài mới nở tươi tăn chỉ 
sáng nay thôi, chiêu đã úa tàn rũ cánh gục đâu. Các 
thây tự nghĩ: “Chúng ta phải diệt trừ được tham sân SỈ 
trước ñhfiÐ đóa hoa lìa cành”. Và các thầy càng nỗ 
lực chuyên chủ vào việc hành thiên, như vừa được tiếp 
thêm sức mạnh mới. Đức Thế Tôn quán sát các thầy Tỳ 
kheo ấy và dạy rằng: 

- Nầy các Tỳ kheo, cũng như đóa hoa kia thoát khỏi 
cành, một vị Tỳ kheo phải gắng sức thoát khỏi mối khổ 
sanh tử. 





!! Bạt tất ca: (Vassika), tên một thứ hoa thơm hơn cả các loài hoa khác. 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 162 


Vân ở tại hương thất, Ngài phóng một đạo hào quang 
và nói kệ cho các thây Tỳ kheo. 
Nghe xong, tất cả năm trăm thấy Tỳ kheo đều đắc quả 
A la hán”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú 
Tập II, Viên Chiếu, tr 290) 

Đời người khác thể loài hoa 

Sớm còn tối mắt nở ra lại tàn. 


Đức Phật mượn hình ảnh đóa hoa, nhằm để thức tỉnh 
các thây Tỳ kheo về lý vô thường của vạn pháp. Vô 
thường là một đề tài thường được đức Phật giảng đi 
giảng lại. Cũng đồng thời nhìn một sự vật, nhưng đối 
với người giác ngộ thấy khác và người mê thấy khác. 
Người mê thì thấy mọi vật, chạm mắt đến đâu cũng 
thấy là thật cả. Nhưng đối với người giác ngộ, thì thấy 
vạn vật chỉ là hư ảo không thật. Từ cảnh vật cho đến 
thân tâm ta, tất cả đều không khác gì loài hoa! Hoa có 
nở tất phải có tàn. Đó là định luật tự nhiên. Đời người 
cũng thế, có sanh tất phải có tử. Sanh tử là định luật 
thường nhiên. 


Đức Phật khéo dùng đóa hoa thoát khỏi cành, để cảnh 
tỉnh các thầy Tỳ kheo muốn thoát khỏi khổ sanh tử 
cũng phải cô găng chuyên tu diệt trừ tham, sân, si như 
thế. Khi vô minh phiền não không còn, như hoa lìa 
cành, thì mọi khổ đau ngang đó sẽ chấm dứt. 


378. Hàng Tỳ kheo mà thân giữ thanh tịnh, tâm an 
trú tam muội ” xa lìa nơi dục lạc, ta gọi là người tịch 
tịnh. 

The monk who 1s calm In body, caÌm ïn speech, caÌm In 
thought, well composed and who has speWn ouf 
worldliness — he, truly, is called serene. 


Kệ tụng 
Thân tịnh, lời an tịnh 
Trí tịnh, trừ tam muội 
Tỳ kheo bỏ thể tình 
Xưứng danh người tịch tịnh. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên Trưởng lão Santakaya. 


Theo truyện tích, thầy Santakaya là người gìn giữ oai 
nghi rât cân thận. Mọi cử chỉ, hành động, lời nói, thây 
đều tỏ ra rât tê nhị nhã nhặn và lịch sự với mọi người. 


“Chuyện kể rằng, thầy vốn được sanh ra từ bụng một 
con sự tử. Loài sư tử mỗi khi kiếm được môi, chúng 
thường vào trong những động vàng bạc châu báu, mã 
não và nằm ở đấy bảy ngày trên một lớp bột vàng trộn 
với bột hoàng thạch. Ngày thứ bảy, khi trôi dậy, chúng 





Tam muội: tiếng Phạn là Samadhi, xưa dịch âm là Tam muội, còn 
gọi là Tam ma đề, Tam ma đế. Trung Hoa dịch là chánh định hay chánh 
thọ. Chánh định là dừng mọi vọng tưởng không cho loạn động, nên gọi 
là định. Chánh thọ là không thọ tất cả pháp trần, giữ tâm yên lặng không 
tán loạn, gọi là chánh thọ. 








163 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 164 


quan sát chỗ năm, nếu thấy có dấu vết di chuyển của 
đuôi, tai, hoặc bốn chân làm bụi bột tung toé, chúng 
liễn tự bảo: “Thế nấy là chưa xứng với dòng dõi của 
mình”. Và ở lại nhịn đói thêm bảy ngày nữa, giữ gìn 
cần thận hơn. Cho đến khi không thấy bụi bột dây lên, 
chúng tự nói “Đây mới xứng với dòng dõi của t4”. 
Chúng mới rời ổ, ngáp và đuôi tay chân, quan sát tứ 
phía, rồng lên ba tiếng và đi tìm môi. Được sanh từ 
bụng một con sư tử như thế nên thầy luôn có vẻ điềm 
lĩnh. 


Tư cách trang nhã của thấy khiến các thầy khác chú ý 
đến bạch Phật: 

- Bạch Thể Tôn, chúng con không hê thấy Sa môn nào 
nhự thầy Santakaya. Khi thây đi đứng, không bao giờ 
thây lúc lắc tay chân, không hề ngáp và quơ tay, đá 
giỏ... 

Đức Phật bảo: 

- “Nầy các Tỳ kheo, một vị Sa môn nên như Trưởng lão 
Santakaya, an tịnh trong khi đi đứng, trong lời nói, tư 
tưởng”. Phật liên nói pháp cú trên. (Trích nguyên văn 
Tích Truyện Pháp Cú Tập III, Viên Chiếu, tr 291) 


Oai nghỉ tuy là hình dáng bề ngoài, nhưng nó cũng có 
một tác dụng rất lớn trong việc hảnh xử độ tha. Đối với 
người xuất gia, thì việc giữ gìn oai nghỉ tế hạnh, là điều 
không thể thiếu sót. Một vị mới vào chùa xuất gia, là 
đã được thây dạy về bồn phép tắc oai nghỉ: đi, đứng, 
nằm, ngồi, một cách rất kỹ lưỡng. Hành động, cử chỉ, 
nói năng thô tháo vụt chạc, đó là hành động thiểu cung 
cách oai nghi của người xuất gia. Phẩm hạnh của người 
xuất gia rất cao đẹp. Đức Phật cũng như chư Tổ, ngoài 





165 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


việc khâu giáo, các Ngài còn phải dùng đến thân giáo. 
Thân giáo thuộc về đức tướng hạnh kiểm oai nghi. 
Muốn có được hạnh đức oai nghỉ đoan nghiêm, thì 
người tu cần phải giữ gìn giới luật. Nhờ giữ giới luật 
mà ba nghiệp: thân, ngữ, ý được thanh tịnh. Khi tâm 
được an định, thì mọi dục lạc ham muốn ở thế Ø1an sẽ 
không còn. Đó là thoát ly thế tình, sông an tịnh, nhàn 
nhã, tự tại. Nên Phật nói: “7a gọi họ là người tịch tịnh” 
(tên khác của Niết bản). 


379. Các ngươi hãy tự cảnh sách, các ngươi hãy tự 
phản tỉnh! Tự hộ vệ và chánh niệm theo chánh pháp 
mới là Tỳ kheo an trụ trong an lạc. 

By oneselƒ one musf censure oneself and sCrUtinize 
oneselj. The selƒ-guarded and mindful monk will 
always live In haDpIness. 


Kệ tụng 
Tự mình chỉ trích mình 
Tự mình dò xét mình 
Tự hộ trì chảnh niệm 
Tỳ kheo trú an lạc. 


380. Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, 
chính các ngươi là nơi nương náu cho các ngươi. 
Các ngươi hãy găng điêu phục lây mình như thương 
khách lo điêu phục con ngựa lành. 

One 1S One” OWH DFOf€CfOF, One IS On€”š OWH reƒHg€. 
Therefore, one should control oneselƒ, even as the 
trader controls a noble steed. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 166 


Kệ tụng 
Tự mình cứu hộ mình 
Tự mình nương tựa mình 
Vậy hãy tự điều phục 
Như thương khách ngụa hay. 


Lược giảng - 
Hai pháp cú nây Phật dạy tại tình xá Kỳ Viên, có liên 
quan đên Trưởng lão Nangalakula. 


Theo truyện tích, xưa kia, có một người nghèo khô 
chuyên đi làm thuê kiếm tiền độ nhựt. Anh ta ăn mặc 
rách rưới, chỉ có một chiếc khó rách, vai thì vác cày, 
trông anh rất là khổ sở. Anh ta gặp vị Sa môn trên 
đường. Sau khi hỏi chuyện, vị Sa môn độ cho anh ta 
xuất gia. Xuất gia xong, thây gia nhập Tăng đoàn và 
theo vị Sa môn tu học tại tĩnh xá Kỳ Hoàn. VỊ Sa môn 
bảo chú Sa di treo chiếc khố rách và cái cày trên một 
cành cây. Do đó, mà thầy có tên là Nangalakula, tức 
Tôn giả “Thợ Cày”. 


Thời gian thầy sống trong tu viện, đôi lúc thầy cảm 
thấy bất mãn. Những lúc bất mãn, thây hay đến dưới 
gốc cây nơi treo chiếc khó rách và cái cày, rồi tự sỉ 
nhục mình: “ Mi thật xấu xa, không thành tâm chút 
nảo. Bộ mi muốn mặc chiếc khố rách nây, trở về thế 
tục để làm thuê hay sao?”Sau khi tự trách mình, thầy 
trở về tu viện tiếp tục tu học. Nhưng sau đó, cơn bất 
bình lại nối lên, thầy cũng ra gốc cây tự trách như thế. 
Các vị Sa môn khác thấy thế thắc mắc tìm thầy đề hỏi 
rõ nguyên do. Thầy không ngân ngại trả lời là thầy đi 
gặp vị Giáo thọ. Nhờ tự trách xấu hồ, nên thầy nỗ lực 


tu hành, không bao lâu thầy chứng quả A la hán. Các 
Tỳ kheo khác không thấy thầy đến gốc cây như trước, 
mới hỏi đùa: “sao thầy không đi gặp vị Giáo thọ của 
thầy nữa?” Thầy Thợ Cày trả lời: “vì không còn vướng 
bận việc thế gian nên không đến đó nữa”. 


Các thầy Tỳ kheo khác cho răng, thầy ta nói vọng ngữ, 
liên đên bạch Phật. 


Phật dạy: 

- “Nầy các Tỳ kheo, thầy ấy nói đúng. Thấy ấy đã tự 
khuyên răn mình và đã đạt được Thánh quả”. (Hết 
phân lược dẫn cốt chuyện) 


Hai pháp cú trên, Phật bảo chúng ta mỗi người hãy tự 
cảnh tỉnh răn nhắc phản tỉnh lây mình. Phải tự hộ vệ 
gìn giữ chánh niệm. Chính mình phải tự bảo hộ và 
nương tựa nơi chính mình. Phải cố gắng điều phục lây 
mình như điều phục ngựa lành. Phản tỉnh là phương 
cách hay nhất để tự thấy lỗi mình. Đức Phật không 
muốn cho chúng ta lệ thuộc vào ngoại cảnh. Vì còn lệ 
thuộc ngoại cảnh là chúng ta còn có tâm vọng ngoại 
tìm cầu. Mà còn tìm cầu ở bên ngoài là trái với đạo lý 
giác ngộ. Chúng ta nên nhớ răng, trước khi chứng ngộ 
chân lý, đức Phật là người hằng sống nhìn kỹ lại chính 
mình. Nhờ nỗ lực thiền quán, nên Ngài mới khám phá 
phát minh được cái chân lý siêu việt. Đó là điều trái với 
những hàng ngoại đạo đương thời. 

Tại sao phải tự phản tỉnh răn nhắc lẫy mình? Và tại sao 


phải nương tựa nơi chính mình? Người tu theo đạo 
Phật phải hăng tỉnh giác. Vì Phật là người tỉnh thức. 








167 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 168 


Chữ Buddha có nghĩa là người tỉnh thức. Tu hành thiếu 
cảnh giác, tỉnh thức, tất nhiên, chúng ta sẽ bị ngoại 
cảnh lừa đảo lôi cuốn. Tâm chúng ta rất dễ bị ngoại 
cảnh lừa gạt. Vì chúng ta chưa thật sự sống được với 
bản tâm chân thật thanh tịnh sáng suốt của chính mình. 
Chúng ta luôn sống theo tâm vọng. Mà bản chất của 
tâm vọng là sanh diệt, là vô thường, biến đổi liên miên. 
Nó thường phan duyên bám theo trần cảnh. Nó không 
bao giờ để chúng ta yên. Vì vậy, chúng ta phải luôn 
luôn quán sát theo dõi nó để tự phòng ngự cảnh tỉnh. 
Có cảnh tỉnh kiểm soát chặt chẽ ở nơi tâm ý, thì chúng 
ta mới được an trú trong an lạc. Đó là cốt lõi của sự tu 
hành đề được giác ngộ giải thoát vậy. 


381. Tỳ kheo nào đầy tâm hoan hỷ, thành tín theo 
giáo pháp Phật đà, sẽ đạt đên cảnh giới tịch tịnh an 
lạc, giải thoát các hành (vô thường). 

Eull oƒ Joy, ƒMHl oƒ faith im the Teaching oƒ the Buddha, 
the monk qftams the PeacefHl State, the bliss oøƒ 
cessafIon öoƒ conditioned things. 


Kệ tụng 
Tỳ kheo tâm hoan hỷ 
Vui thích giáo pháp Phật 
Chứng giới cảnh tịnh lạc 
Các hụnh tháy an bài. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Trúc Lâm, có liên 
quan đên Trưởng lão Vakkall. 





169 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Theo truyện tích, tại thành Xá vệ, có một thanh niên 
dòng Bà la môn. Một hôm, chàng nhìn thấy tướng hảo 
uy nghiêm của đức Phật, chàng rât yêu thích và đâm ra 
chán ghét thân mình. Chàng tự nghĩ, nếu được thấy 
tướng hảo của đức Như Lai suốt ngày thì thật là hay 
lắm. Nghĩ thế, chàng xin Phật xuất gia. Sau khi xuất gia 
vào Tăng đoàn, thầy không màng gì đến kinh kệ, thiền 
định, cứ tìm chỗ đứng để chiêm ngưỡng hình ảnh đức 
Thế Tôn. Biết thế, đức Phật không nói gì cả, chờ trí huệ 
của thầy được thuân thục, bấy giờ, đức Phật mới khai 
thị. Đức Phật bảo: 

- “Nầy Vakkali, đâu có gì thích thú khi ngắm một hợp 
thể bất tịnh gọi là thân ta? Nây Vakkali, người nào 
thấy pháp là thấy ta `. 


Dù đức Phật khuyên bảo chỉ giáo chí tình như thế, 
nhưng thầy Vakkali vẫn cứ nhìn Phật như trước không 
chút thay đối. Phật biết, thầy nầy không thê tỉnh ngộ, 
trừ phi gặp một cơn xúc động lớn. Đức Phật liền đưa 
thầy đến Trúc Lâm. Liên tục ba mùa an cư, thầy không 
gặp Phật. Buồn quá, thầy nảy sanh ý định tự tử. Thầy 
leo lên ngọn núi Linh Thứu và định nhảy xuống chết. 


Đức Phật biết, thầy vì quá đau khổ chán đời, nếu không 
có sự an ủi của Phật, thì thầy sẽ tự hủy hoại cuộc đời và 
sẽ không bao giờ chứng Thánh quả. Đề an ủi thức nhắc 
thầy, đức Phật liền hiện thân đến trước mặt thầy. Thấy 
Phật, thầy Vakkali rất vui mừng. Thầy cảm thấy yêu 
đời, nỗi buồn khổ tiêu tan và không còn có ý định tự tử 
nữa. Nhân đó, Phật dạy pháp cú trên. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 170 


Nghe xong, thầy rất hân hoan và rồi chế ngự được cơn 
hoan lạc, thây liên chứng quả A la hán đây đủ các thân 
thông. (Hêt phân lược dân côt chuyện) 


Tâm hoan hỷ là tâm không còn bị vướng mắc vào 
những đối tượng ngoại duyên. Tâm còn dính mắc thì 
làm sao hoan hỷ cho được? Muốn không dính mắc 
buộc ràng, tất nhiên, chúng ta phải tiêu diệt phiền não. 
Phiên não không có, thì tâm ta mới hoan hỷ an lạc. 


Chuyện lược dẫn trên, thầy Vakkali chỉ một lần nhìn 
thấy thân Phật tướng hảo uy nghiêm, thầy khởi tâm 
ham thích. Và rồi từ đó, tâm tưởng của thầy luôn bị 
dính mắc vào thân tướng đức Phật. Đức Phật muốn 
tháo gỡ sự cột trói đó, băng cách là cách ly thầy phải 
rời xa đức Phật. Và chờ đến khi thầy bị một cơn cảm 
xúc đau khổ cùng cực, bấy giờ, đức Phật mới hiện thân 
đến để cảnh tỉnh cứu thoát thầy. 


Ta nên chú ý lời Phật dạy qua câu nói: “Người nào 
thấy pháp là thấy ta”. Dù thân Phật tướng hảo quang 
minh, nhưng đó cũng chỉ là cái thân ngũ uân giả hợp. 
Đó là cái thân sanh diệt, vô thường, bất tịnh. Bị dính 
mắc chấp chặt vào cái thân giả hợp, vô thường, bất tịnh 
đó, thì thử hỏi làm sao chúng ta thấy được cái pháp 
thân thanh tịnh hăng hữu bắt sanh bắt diệt ? Đức Phật 
đã cảnh giác chỉ dạy rất rõ, nhưng tiếc thay! Thầy 
Vakkali không nhận rõ điều đó. Vì thế, khi không còn 
nhìn thấy được thân tướng đức Phật, thây liền nảy sanh 
ý định tự tử. Nhưng ý định đó, thầy đã được cái phúc 
duyên hy hữu là nhờ đức Phật kịp thời hiện thân hóa 
giải cứu thoát thầy. Chỉ vì bất như ý không thỏa mãn 





17 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


được một điều gì đó, người ta lại tự hủy diệt đi thân xác 
của mình. Thử hỏi việc làm nây có sáng suốt lắm 
không? Hay là tâm trí của họ bị điên đảo, rối loạn, vì 
màn vô minh phiền não dầy đặc che mờ. Đạo Phật 
không bao giờ chấp nhận hành động thiếu trí huệ suy 
xét chín chắn này. 


382. Những Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ mà siêng tu đúng 
giáo pháp Phật đà, là ánh sáng chiêu soi thê gian, 
như mặt trăng ra khỏi mây mù. 

That monk who while young devotes hữmselƒ to the 
Teaching öoƒ the Buddha illumines this world like the 
moon ƒreed from the clouds. 


Kệ tụng 
Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ 
Siêng tu Phật giáo pháp 
Soi sáng thế gian nây 
Như trăng khỏi mây mù. 


Lược giảng 
Pháp cú nây đức Phật dạy tại Pubàrama, có liên quan 
đên Sa di Sumana. 


Theo truyện tích, tiền kiếp của Sumana là chàng thanh 
niên tên là Anabhara ở vào thời của đức Phật 
Padumuttara. Vì muốn được thiên nhãn đệ nhất, nên 
chảng ta thỉnh đức Phật Padumuttara cúng dường suốt 
bảy ngày đêm và phát nguyện xin được thành thiên 
nhãn dưới thời một vị Phật tại thế. Lời phát nguyện đó 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 172 


đã được đức Phật Padumuttara thọ ký. Đức Phật cho 
chàng biết, một trăm ngàn kiếp nữa, trong thời đức 
Phật Thích Ca, chàng sẽ trở thành một vị có thiên nhãn 
đệ nhất. Thật vậy, thời Phật Thích Ca ra đời, chàng 
thanh niên thuở đó, nay chính là ngài A na luật, còn gọi 
là A nậu lâu đà. Ngài thuộc dòng họ Thích Ca vốn là 
đường đệ của đức Phật và là em ruột của đại tướng Ma 
ha nam. 


Sau khi theo Phật xuất gia, nhưng thầy mắc phải chứng 
bệnh nặng là hay ưa ngủ. Những thời Phật thuyết pháp, 
ai nây đều chăm chú lắng nghe, riêng, thầy thì cứ ngủ 
gà ngủ gật. Thầy không nhận hiểu gì hết. Thấy thế, đức 
Phật thường quở trách thây. Phật thường tỷ dụ người 
nảo ham mê ngủ thì chắng khác gì loài sò ốc. Bị Phật 
quở trách nặng, thầy cảm thấy xâu hồ vô cùng, và tự 
giận trách mình sao nghiệp chướng quá sâu dầy. Thây 
cương quyết tinh tấn hành trì suốt bảy ngày đêm, mắt 
không hề nhắm lại. Do đó, nên thầy bị mù cả đôi mắt. 
Đức Phật thương xót dạy thầy tu tập phép: “Nhạo kiến 
chiếu mình kim cang tam muội”, không bao lâu, thầy 
liền chứng pháp Thiên nhãn thông, thấy suốt cả đại 
thiên thế giới, cũng như thấy trái cây trong lòng bản 
tay. Cho nên, trong hàng Thập đại đệ tử của đức Phật 
thầy là người chứng Thiên nhãn thông đệ nhất. 


Thầy có một đệ tử Sa di nhỏ tuổi tên là Sumana. Tuy 
nhỏ tuổi nhưng đạo lực của chú rất thâm hậu. Chú đã 
chứng quả A la hán. Vì thấy Sa di Sumana còn nhỏ 
tuổi, nên các thây Tỳ kheo khác thường hay chọc ghẹo 
nhéo tai đùa giỡn với chú. Trong khi đó, đức Phật biết 
Sa di Sumana không phải là một đứa trẻ tằm thường và 





172 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Phật cho rằng, các thầy Tỳ kheo kia đã lầm lẫn lớn. Sa 
di Sumana nhỏ tuổi hơn hết trong số năm trăm chú Sa 
di khác. Có lần Tôn giả A na luật bảo chú Sa di lớn tuổi 
nhất cầm bát đi lấy nước cho đức Phật rửa chân. Chú từ 
chối. Tôn giả lần lượt hỏi các Sa di khác, chú nào cũng 
từ chối. Cuối cùng, Tôn giả bảo Sa di Sumana. Chú 
nhận lời. Sau khi lấy nước đem vẻ, Phật hỏi chú bao 
nhiêu tuổi? Chú đáp: con được bảy tuổi. Đức Phật cho 
chú thọ Tỳ kheo giới. Các vị khác nghe vậy bất bình 
bàn tán xôn xao. Phật đến hỏi và rồi Phật bảo: 

“Nầy các Tỷ ỳ kheo, sự chứng đắc ấy ngay cả một Tỳ 
kheo nhỏ tuổi vẫn có thể đạt được trong giáo pháp ta, 
nếu người ấy tỉnh tấn ”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) 


Trong đạo Phật, luận về tu chứng thì không phân biệt 
tuổi tác, phái tính. Nhưng, đứng về mặt hình thức giới 
luật, thì có phân chia phẩm trật cao thấp, là tùy theo 
tuổi hạ lạp nhiều ít. Những vị xuất gia thọ đại giới và 
có quá trình tu học, cộng thêm tuôi đời và đạo cao niên, 
tất nhiên, những vị đó sẽ được đại chúng tôn kính liệt 
vào hàng giáo phẩm. Tuy nhiên, cũng không phải vì 
lớn tuổi đời hay tuổi đạo mà được đánh giá cao, nếu 
như những vị đó không có đầy đủ phẩm hạnh giới đức. 
Giới đức là điều quan trọng để đánh giá người tu. 
Chúng ta không nên hời hợt chỉ đánh giá trên hình thức 
bề ngoài. Muốn đánh giá người chân tu hay giả tu, 
chúng ta nên căn cứ vào phần giới hạnh tài đức của vị 
đó. Nếu một người có học vị bằng cấp cao, mà bản thân 
họ không có giới đức, thì không ai xem trọng đánh giá 
cao người đó được. Trông mặt mà bắt hình dung, coi 
chừng chúng ta sẽ dễ bị lầm lẫn. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 174 


Chuyện lược dẫn trên, cho chúng ta thấy, tuy là chú Sa 
di bảy tuổi, nhưng đạo lực nội chứng của chú rất cao. 
Chỉ có đức Phật mới biết rõ chú là một bậc đã chứng 
quả A la hán. Trong khi đó, các thầy Tỳ kheo khác thì 
lại hay đùa giốn với chú, cho chú là một đứa trẻ con 
ngây thơ. Như vậy, nếu đánh giá người tu trên hình 
thức tuổi tác, e răng không đúng lắm. Đức Phật cho đó 
là một sự sai lầm. Có những vị tuy tuổi còn trẻ, nhưng 
họ có một phẩm hạnh cung cách hành xử rất cao đẹp, 
chưa chắc người lớn tuổi có thể sánh kịp. Có đôi khi, 
người lớn tuổi mà phẩm hạnh cung cách giới đức của 
họ chưa chắc là đã hơn một chú Sa di nhỏ tuôi. Vì tuy 
nhỏ tuổi, nhưng căn lành chủng duyên Phật pháp nhiều 
đời của vị đó gieo trồng quá sâu dây, đương nhiên, là 
vượt trội hơn những vị khác. Vượt trội về cả hai 
phương diện: tài và đức. Đó là một sự thật, không aI có 
thê phủ nhận được. Vì thế, nên Phật nói: “sự chứng đắc 
ngay cá Tỳ kheo nhỏ tuổi. vẫn có thể đạt được trong 
giáo pháp ta, niễu người ấy tỉnh tấn ” Nói cách khác, 
bất cứ ai dù nhỏ tuổi hay trọng tuổi, dù xuất g1a hay tại 
gia, nếu người nào gia công nô lực tính cần tu học, gạn 
lọc phiền não, chuyển hóa thân tâm, thì đều có thể đạt 
được đạo quả cả. 


XXYVI. Phẩm Bà La Môn 
(Brahmanavagøo) 


383. Dũng cảm đoạn trừ dòng ái dục, các ngươi mới 
là Bà la môn! Nếu thấu rõ các uẫn diệt tận”, các 
ngươi liền biết được vô tác (Niết bàn). 

Exert yourself, @ holy man! Cut oƒƒ the siream (oƒ 
craving), and discard sense desires. Knowing the 
destrucHon oƒ all condiHioned things, become, Q holy 
man, the knower oƒ the Uncreate (Nibbana). 


Kệ tụng 
Hãy tỉnh tắn đoạn dòng 
Bà la môn bó dục 
Thấu hiểu uấẫn diệt tận 
Người thật chứng vô tác. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên Bà la môn Đại Hỷ, Pasadabahula. 





3 Các uẫn diệt tận: các uẫn là chỉ cho năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Diệt tận là diệt hết không còn. Ý nói do năm yếu tố này câu thành 
sanh mạng mà bản chất của nó không thật. Do đủ duyên hợp lại thì tạm 
có, nhân duyên tan hoại thì không. Như vậy cái sanh mạng đang có chỉ 
là giả hợp tạm bợ không thật có. 








175 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 176 


Theo truyện tích, Bà la môn Pasadabahula sau khi nghe 
Phật thuyết pháp, từ đó ông phát tâm luôn thỉnh mười 
sáu vị Tỳ kheo đến nhà cúng dường. Ông ân cần tiếp 
đón các thầy rất cung kính niềm nở. Đối với các thây 
Tỳ kheo, ông đều xưng hô là A la hán cả. Trong sỐ các 
thầy, có thây chưa chứng sơ quả nghĩ thầm: “Ông cư sĩ 
nây tưởng trong chúng ta có thầy chứng A la hán”. Còn 
các thầy chứng A la hán lại nghĩ: “Ông cư sĩ không biết 
chúng ta đã đắc A la hán”. Kết quả, các thầy đều buồn 
lòng không đến nhà ông nữa. 


Ông Bà la môn không hiểu duyên cớ thế nào, nên đến 
tình xá bạch hỏi đức Phật. Đức Phật hỏi các thầy Tỷ 
kheo và bảo: 

Các ông không muốn ông ấy gọi các ông là A la hán ư? 
Các thây trả lời là không. 


Đức Phật ôn tồn giải thích và cho đó là cách xưng hô 
để bày tỏ tắm lòng hoan hỷ. Việc biểu hiện niềm hoan 
hỷ ấy đâu có gì sai trái. Phật khen Bà la môn về tắm 
lòng quý mến các thầy Tỳ kheo của ông thật vô bờ. 
Đồng thời Phật thức nhắc các thầy Tỳ kheo là phải diệt 
trừ tham ái, không nên lẫy việc chứng A la hán là sự 
mong muốn duy nhất của mình. (Hết phần lược dẫn cốt 
chuyện) 


Phẩm Bà la môn gồm có 41 câu nói về phẩm hạnh của 
Bà la môn. Bà la môn (Brahmana) nói trong phẩm này, 
là chỉ chung cho những người tu hành thanh tịnh chớ 
không phải như nghĩa thông thường nói về giai cấp Bà 
la môn. Đức Phật nhân mạnh vẻ hạnh tu của một người 


có đức độ phạm hạnh cao, chớ không phải chỉ về dòng 
đõi hay là hình thức bê ngoài. 


Pháp cú trên, đức Phật bảo một người thật hành hạnh tu 
Bà la môn là phải dũng cảm đoạn trừ lòng ái dục. Vì 
sao phải dũng cảm? Bởi ái dục là cội gốc phiền não rất 
lớn thật khó đoạn trừ. Nếu người tu hành mà thiếu ý chí 
cương quyết mạnh mẽ và lòng can đảm mãnh liệt, thì 
không thể nào xa lìa ái dục, chứng được Niết bản. 
Muốn xa lìa ái dục, Phật dạy, phải “/hấu rõ các uẩn 
điệt tận”. Nói điệt tận là vì tự thể của các uẫn vốn 
không. Chúng do duyên hợp mà có. Nói các uân, chúng 
ta có thể hiểu rộng ra là muôn pháp. Thấu rõ các uấn là 
thấu rõ vạn pháp thể tánh vốn không. Thấu rõ được 
tánh không này là thấy được vô tác. Vô tác là không do 
ai tạo ra. Các pháp do nhân duyên hội tụ sinh thành. 
Các pháp vốn là như thế, không do bản tay nào tạo tác 
làm ra. Cho nên, Phật nói: “Các người liễn thấy được 
vô fác”. Vô tác là tên khác của Niết bàn. Vì không ai 
tạo tác nên thê tánh của muôn pháp là vắng lặng. Thể 
hay tự tánh thì vắng lặng, nhưng tướng thì vẫn có. Cái 
có đó cũng chỉ là giả tướng mà thôi. 


Chuyện lược dẫn trên, Phật khen ông Bà la môn với 
tâm hoan hỷ quý kính các thầy. Ngược lại, các thầy còn 
bị dính kẹt vào danh tướng nên tỏ ra buồn lòng qua 
cách xưng hô của ông Bà la môn. Khi dính kẹt vào 
danh tướng, tất nhiên, là có sanh tâm bảo thủ chấp 
trước. Đó là vì các thầy chưa hiểu rõ bản chất của các 
pháp vốn là giả danh, không thật. Chấp chặt vào giả 
danh, giả tướng, thì chẳng khác nào theo, đuôi nắm bắt 
một làn hương, hay tìm người trong giấc mộng. Thế 








177 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 178 


thì, thử hỏi làm sao giải thoát? Muốn thấu đạt chân lý, 
Phật dạy phải xả ly tất cả. “Ly nhứt thiết tướng, tức 
nhứt thiết pháp”. Nghĩa là, rời lìa tất cả pháp, thì sẽ 
được tất cả. Vì tất cả pháp không ngoài bản tâm thanh 
tịnh mà có. Chúng ta còn nhớ, đức Lục Tổ Huệ Năng, 
sau khi đại ngộ, Ngài thấy tất cả muôn pháp chẳng. la 
tự tánh. Ngài nêu ra trình bày với đức Ngũ Tổ Hoăng 
Nhẫn năm cái đâu ngờ: 
Đâu ngờ tự tảnh vốn tự thanh tịnh 
Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt 
Đâu ngờ tự tánh vốn tự đây đủ 
Đâu ngờ tự tánh vốn không giao động 
Đâu ngờ tự tánh vốn sanh muôn pháp. 


Sau khi trình bày, đức Ngũ Tổ liền ấn chứng cho Ngài 
làm vị Tô thứ sáu, rộng độ chúng hữu tình, truyên pháp 
đời sau không cho đoạn dút. 


384. Nhờ thường trú trong hai pháp `, hàng Bà la 
môn đạt đến bờ kỉa; dù có bao nhiêu ràng buộc, đều 
bị trí tuệ dứt sạch. 

When a holy man has reached the summit oƒ the fwo 
paths (meditaHive concentration and Insighft), he knows 
the truth and all his ƒefters ƒall away. 


Kệ tụng 
Nhờ thường trú hai pháp 
Bà la môn đến bờ kia 
Bao nhiêu pháp kiết sử 





'* Hai pháp: là chỉ cho hai pháp Chỉ và Quán hay Định và Huệ. 





179 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Được trí tuệ dứt sạch. 
Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tỉnh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đến nhiều vị Tỳ kheo. 


Theo truyện tích, “mộ ngày nọ, có ba mươi Sa môn ở 
xứ khác đến Kỳ Viên đảnh lễ đức Phật và ngôi một bên. 
Tôn giả Xá lợi phất biết rằng các thầy có đủ điễu kiện 
chứng A la hán, bèn đến trước đức Phật thưa: 

-Bạch Thế Tôn, Ngài thường dạy về “hai trạng thái”, 
thể nào là “hai trạng thái ”? 

Đức phát dạy: 

- Nây Xá lợi phất, hai trạng thải là thiên định và trí tuệ. 
(Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập IILI, Viên 
Chiếu, tr 325) 


Phật dạy: “Nhờ thường trú trong hai pháp, hàng Bà la 
môn đạt đến bở kia”. Thường trú nghĩa là luôn luôn có 
mặt trong giây phút hiện tại. Hai pháp là thiền định và 
trí huệ. Người tu hành, Phật dạy, phải luôn luôn có mặt 
với hai pháp nầy. Muốn chứng ngộ chân lý, không thê 
thiếu một trong hai pháp nây. Có thiền định tâm ta mới 
được văng lặng. Vắng, là văng bóng các thứ phiền não 
khuấy nhiễu, loạn động, thì nguôn tâm mới an lạc 
thanh tịnh. Tuy nhiên, sự vắng lặng của tâm, đó mới 
chỉ là phần tiêu cực. Tiêu cực không chưa đủ mà hành 
giả cần phải tích cực. Tích cực đó là trí huệ. Nhờ có trí 
huệ, nên chúng ta mới làm nhiều điều lợi ích cho chúng 
sanh. Nếu không có trí huệ hằng chiếu soi, không khéo 
hành giả sẽ rơi vào định tánh Thanh Văn. Cho nên, 
trong đạo Phật, thiền định và trí huệ phải được song 
hành, như chim hai cánh, xe hai bánh. Chịm hai cánh 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 180 


mới có thể bay xa. Bay xa đến bờ giải thoát, đó là Niết 
bàn. Thế nên, Phật nói: “Dò có bao nhiêu ràng buộc 
đếu trí huệ dứt sạch”. Trí huệ là hướng tiễn đưa hành 
giả đến bến bờ tự do giải thoát hoàn toàn. 


385. Không bờ kia cũng không bờ nầy Ÿ, hai bờ đều 
không thật, chỉ xa lìa khô não, chăng bị trói buộc 
nữa, Ta gọi là Bà la môn. 

He for whom there 1s nelther this shore nor the other 
shore, nor yet both, he who is free oƒ cares and ¡s 
unƒettered — hữm do I call a holy man. 


Kệ tụng 
Không bờ nây bờ kỉa 
Cả hai bờ không có 
Lìa khổ, không trói buộc 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên ma vương. 


Theo truyện tích, “một ngày nọ, ma vương giả dạng 
đến chỗ đức Phật và hỏi Ngài: 

- Bạch Thể Tôn, Ngài hay nhắc đến “bờ bên kia”. Xin 
cho biết cái gì là “bờ bên kia”? 

Đức phật biết đó là ma vương, Ngài bảo: 





!Š Bờ kia, bờ nầy: Bờ kia là chỉ cho sáu căn bên trong (mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý). Bờ nây là chỉ cho sáu trân (sắc, thịnh, hương, vị, xúc, 
pháp). 





181 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


- “Này ma vương, ông liên hệ gì đến bờ bên kia? Chỉ 
có người thoát khỏi tham dục mới đạt đến đó thôi”. 
(Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên 
Chiếu, tr 326) 


Pháp cú này, Phật dạy chúng ta không nên để tâm dính 
kẹt vào hai đầu: quá khứ và vị lai. Đây là hai ngục tù 
giam hãm luôn luôn trói buộc chúng ta. “Không bở kia 
cũng không bờ nây, hai bờ đêu không thật”. Bờ này, bờ 
kia, chăng qua cũng chỉ là khái niệm đối đãi giả tưởng. 
Điều quan trọng của người tu là phải vượt thoát khỏi 
phạm trù đối đãi khái niệm nhị nguyên này. Thường 
chúng ta hay bị dính mắc vào những khái niệm danh từ. 
Khác nào kẻ chỉ biết chấp chặt vào ngón tay mả quên 
mất mặt trăng. Ngón tay hay mặt trăng cũng chỉ là 
những khái niệm danh từ giả lập. Thực chất chúng chỉ 
là trỗng rỗng. Đã lâu rồi, chúng ta đã bị những ngôn từ 
chữ nghĩa lừa đảo chúng ta. 


Việc này, giống như câu chuyện nói về thân phận của 
anh chàng thợ săn khi bị đi lạc trong rừng, anh ta tìm 
mãi đường ra mà không thấy. Anh ta cứ đi loanh quanh 
cho đến chiều tối mà vẫn tìm không ra lỗi thoát. Bỗng 
dưng, anh thấy tâm biển lớn ngoài cổng đề: “Cøi 
chừng cho dữ”. Anh nghĩ thầm, thà vào đại bên trong 
gặp chó dữ, còn hơn bị dã thú ăn thịt. Hơn nữa, tuy chó 
dữ, nhưng vẫn còn có người chủ trông coi. Nghĩ thế, 
anh liền đi vào. Anh rất hồi hộp run sợ, nhưng không 
còn cách nào khác để thoát thân. Đi được vài thước, 
anh trông thấy một tắm biên lớn hơn nữa đề lả: “COI 
CHỪNG CHÓ DỮ”. Bấy giờ, tim anh đập mạnh liên 
hồi như muốn rớt ra ngoài. Nhưng anh vẫn căn răng 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 182 


bặm gan đi tới. Nhưng rồi, anh gặp một con chó nhỏ 
xíu đang đứng bên cạnh với người chủ của nó. Anh ta 
lây làm lạ mới hỏi người chủ: 

- Thưa ông, chó dữ đâu nào? 

- Không có chó dữ chỉ cả, đây là con chó duy nhất của 
tôi. 

- Con chó nhỏ xíu như thế nầy, làm sao đủ sức ngăn 
cản người ta vào đây? 

- Ông lầm to rồi. Tuy con chó nây nó không ngăn cản 
được người ta, nhưng tấm biển ấy có thừa sức để ngăn 
người lạ mặt vào đây. Ông có hiểu không? Bấy giờ, 
anh chàng thợ săn ngân người ra, thế là người ta không 
sợ chó dữ mà người ta lại sợ cái tắm biển: “COI 
CHỪNG CHÓ DỮ “. Ấy thế mới chết! 


Người ta điên đảo, đảo điên, bị chết ngộp vì những 
danh từ rông tuếch này. Bạn thử tưởng tượng, như 
trong rạp chiếu bóng, mọi người đang say mê thích thú 
xem phim, bỗng dưng lúc ây, có người la to lên: “lửa 
cháy! lửa cháy!...” Thế là, cả đám người hốt hoảng ngơ 
ngác chạy nhanh tìm đường tấu thoát. Nhưng thực tế, 
thì không có lửa cháy chi cả. Người ta sống quen theo 
quán tính của ngôn từ, nặng chấp vào những danh ngôn 
giả lập. Từ đó, mới có gây ra bao cảnh tranh chấp 
thương tâm sát hại lẫn nhau, cũng chỉ vì chấp chặt vào 
những danh từ trống rỗng. Cả nhơn loại ngày nay đều 
như thế. Điều nây, trong Khởi Tín Luận gọi là kế đanh 
tự tướng. Nghĩa là chấp chặt vào cái tướng của danh tự 
chữ nghĩa, mà thực chất của nó thì không là gì cả. 


Chuyện dẫn trên, đức Phật trả lời thẳng với bọn ma 
vương là họ không biệt gì đên bờ bên kia cả. Bờ nây họ 





183 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


còn chưa thấu rõ làm sao họ rõ được bờ bên kia. Vậy, 
bờ này là bờ gì? Và bờ kia là bờ gì? Nói bờ này là chỉ 
cho sáu căn, bờ kia là chỉ cho sáu trần. Khi sáu căn tiếp 
xúc với sáu trần, mà không bị dính kẹt, không khởi tác 
ý tham đắm, không bị ô nhiễm vảo sáu trần, thì ngay đó 
là vượt khỏi hai bờ, tất nhiên, là giải thoát, là Niết bàn 
hiện tại. Đó là địa chỉ thường trú: “5ây giở và ở đây”! 
Điều nây, làm sao ma vương có thể làm được, nên Phật 
nóI: chỉ có người thoát khỏi tham dục mới đạt đến đó 
thôi ”. 


386. Ai nhập vào thiền định, an trụ chỗ ly trần, việc 
làm đêu đã xong, phiên não lậu dứt sạch, chứng 
cảnh giới tôi cao, Ta gọi là Bà la môn. 

He who ¡s meditative, stainless and settled whose work 
is done and who ¡s free from cankers, having reached 
the highesft goal — hữm do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Tu thiền trừ ly trần 
Phận sự xong, vô lậu 
Chứng mục đích tỗi thượng 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên một người Bà la môn. 


Theo truyện tích : “Nergày nọ, một ông Bà la môn chọt 
nghĩ: “Đức Phật thường gọi các đệ tử là Bà la môn, 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 184 


côn fa cũng sanh trưởng trong dòng Bà la môn, ta cũng 
đáng được gọi như thể ”. 

Nghĩ vậy, y bèn đến chỗ Phật và nói lên vấn đề ấy. Đức 
Phật nói: 

- “Ta không gọi ai là Bà la môn, chỉ vì dòng dõi. Ta chỉ 
gọi những người đạt đến quả vị A la hán là Bà la 
môn ”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập II, 
Viên Chiếu, tr 327) 


Pháp cú nầy chủ yếu Phật nhấn mạnh một lần nữa về 
pháp tu thiền định. Bởi thiền định là cửa ngõ quan yếu 
đi vào ngôi nhà giác ngộ và giải thoát. Giáo pháp của 
Phật, đức Phật tuy đã phô diễn ngàn muôn sai khác, có 
vô lượng pháp môn, vô lượng phương tiện, nhưng tựu 
trung không ngoài hai chữ Thiền na. Thiền na Trung 
Hoa dịch là Tịnh lự hay Chỉ Quán. Tịnh là Định mà Lự 
là Huệ; Chỉ là Định mà Quán là Huệ. 


Định và Huệ hay Chỉ và Quán đây là hai pháp tu mà từ 
ngàn xưa, người tu theo Phật giáo thảy đều bước vào 
con đường nây, không còn có con đường nảo khác. Dù 
tu Hiển hay tu Mật, tu Tịnh hay tu Thiên, tu Giáo hay 
tu Giới v.v... tất cả đều phải bước qua con đường này. 
Phương tiện hành trì của mỗi pháp môn sâu cạn, tánh 
tướng, hữu vô tuy có khác, nhưng chung quy cũng phải 
đạt đến Định Huệ. Nếu bước ngoài con đường chánh lý 
này, thì hành giả tu sai, tất nhiên, sẽ rơi vào tà kiến. 
Nói một cách nghiêm khắc, đó không phải là tu theo 
Phật giáo. 


Đức Phật nhờ hành thâm Định Huệ mà Ngài hàng phục 
được các ma quân và thành tựu được đạo quả. Hành giả 





185 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


muốn xa lia phiền não lậu hoặc, chỉ có con đường duy 
nhứt là phải an trú vào thiền định. Thiền định có công 
năng đoạn trừ năm thứ triền cái (tham dục, sân nhuế, 
thùy miên, trạo hối, nghi hoặc) đưa hành giả chóng đến 
quả vị Niết bàn. Phật nói, như thế mới xứng đáng gọi là 
Bà la môn. 


387. Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu 
sáng ban đêm, khí giới chiếu sáng dòng vua chúa, 
thiền định chiếu sáng kẻ tu hành, nhưng hào quang 
đức Phật chiếu sáng tất cả thế gian. 
The sun shines by day, the moon shines by night. The 
warrior shines In qrmour, the holy man shines In 
meditation. But the Buddha shines resplendent all day 
and all night. 
Kệ tụng 
Ban ngày trời chiếu sáng 
Ban đêm trăng chiễu sáng 
Khí giới sáng chúa vua 
Thiền định sáng Bà la môn 
Nhưng hào quang Đức Phật 
Chói sáng cá ngày đêm. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại lâu đải Mẹ Migara, có liên 
quan đên Tôn giả A nan. 


Theo truyện tích, vào ngày lễ Tự tứ, vua Ba tư nặc đến 
tĩnh xá, nhà vua trang phục mang trên người băng 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 186 


những châu báu rực rỡ. Lúc đó, Tôn giả Ca lưu đả di 
đang nhập định, toàn thân tỏa ra một luồng hỷ lạc, sáng 
như vàng. Mặt trời sắp lặn, mặt trăng vừa mọc. Tôn giả 
A nan ngắm nhìn ánh trăng đang lên, chiếu sáng vào 
châu báu trên mình của nhà vua, và hào quang chung 
quanh của Ngài Ca lưu đà di, nhưng khi nhìn đức Phật, 
hào quang trên thân của Ngài chiếu sáng vượt hơn tất 
cả. 


Thấy thế, Tôn giả A nan đến bạch Phật: 

- Bạch đức Thế Tôn, hôm nay con ngắm ánh sáng của 
những thân và vật ấy, chỉ có hào quang Ngài làm cho 
con mãn nguyện, vì thân Ngài chiếu ánh sáng rực rỡ 
hơn hắn các ánh sáng khác. 

Đức Phật bảo: 

- “Nầy A nan, mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng 
chiếu sáng ban đêm, nhà vua thì sáng khi trang điểm 
lộng lây, các vị A la hán sáng khi nhập định thoát 
phàm. Nhưng chỉ có chư Phật luôn luôn chiếu sáng 
ngày cũng như đêm, rực rỡ hơn gấp năm lân”. (Hết 
phân lược dẫn cốt chuyện) 


Pháp cú trên Phật so sánh các thứ ánh sáng để quy kết 
vào ánh sáng của Phật. Ánh sáng của mặt trời, mặt 
trăng, đó là thứ ánh sáng bên ngoài tuy cũng chiếu sáng 
trùm khắp, nhưng vẫn còn có giới hạn. Ánh sáng khí 
giới và những đồ trang sức châu báu của nhà vua, cũng 
chỉ là những thứ ánh sáng của vật chất không đáng kể. 
Ánh sáng tỏa ra do công năng thiền định, tuy có nội lực 
thâm hậu dứt trừ phiền não, phát sanh trí huệ của hàng 
A la hán, nhưng so với ánh sáng chiếu ra từ nơi đức 
Phật, thì không gì có thể so sánh được. Hào quang của 


Phật chiếu sáng trùm khắp cả ngày lẫn đêm, không có 
giới hạn. Đó là những thứ ánh sáng: giới hạnh, trí huệ, 
từ bi, oa1 lực v.v... Giới đức của Phật có oai lực sáng tỏ 
làm lu mờ những điều bắt thiện. Đức hạnh của Ngài có 
oai lực làm lu mờ các tật xấu. Ánh sáng của trí huệ che 
lấp vô minh. Và oai lực của chánh hạnh che lấp điều 
bất chánh. Chính ánh sáng của Phật mới làm cho Tôn 
giả A nan mãn nguyện. 


388. Dứt bỏ các ác nghiệp, gọi là Bà la môn; thường 
tu hành thanh tịnh, thì gọi là Sa môn; còn trừ bỏ 
cấu uế, gọi là người xuất gia. 

Because he has discarded evil, he 1s called a holy mau. 
Because he is serene in conduct, he is called a recluse. 
And because he has renounced his ImDurilies, he ¡s 
called a renunciale. 


Kệ tụng 
ĐDứt ác gọi Bà môn 
An tịnh gọi Sa môn 
Tự mình trừ cấu uỄ 
Nên gọi bậc xuất gia 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên một thây Tỳ kheo. 


Theo truyện tích: “Mô người Bà la môn nọ xuất gia 
theo thây khác chứ không theo Phật, rôi lại nghĩ: “Sa 
môn Cô đàm gọi đệ tử là Tỳ kheo. Ta cũng đáng được 
gọi như thể”. Y bèn đến gặp Phật và nói lên vấn đê ấy. 








187 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 188 


Đức Phật nói: 

- “Ta không gọi ai là Tỳ kheo chỉ vì lý do ông đưa ra. 
Ta chỉ gọi người đã trừ lậu hoặc và cấu nhiễm là Tỳ 
kheo - “người đã xa la”. 

(Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên 
Chiếu, tr 330) 


Pháp cú nây, đức Phật nêu ra ba vấn đề rõ rệt: 

1.“Dứt bó các ác nghiệp, gọi là Bà la môn”. Nói thể, 
là đức Phật dựa vào phâm chất tu hành, chớ không phải 
căn cứ trên hình thức hay danh xưng. Dù danh xưng có 
to lớn đến đâu, mà phẩm hạnh giới đức không ra gì, thì 
danh xưng đó chỉ là rỗng tuếch, trò đùa, chỉ để che mắt 
lừa bịp thiên hạ chơi mà thôi. Người chân tu, không 
cần đến hình thức, mà cốt yếu chỉ cần đến chất lượng 
nội dung. Một nội dung có chất lượng cao. Đó là chất 
lượng của giới đức, của việc đoạn trừ phiền não và đời 
sông an lạc hạnh phúc. 


2. “Người hành vì thanh tịnh gọi là Sa môn”. Trong 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, trong chương đầu, có đoạn 
Phật dạy: “Những người từ giả cha mẹ đi xuất gia, 
nhận biết tự tâm, rõ suốt bản tánh, ngộ 2 pháp vô vi, gọi 
là bực Sa môn, thường giữ gìn 250 giới, sông đời thanh 
tịnh, tu hành bốn chân đạo (Tư điệu đề), thành bực A 
la hán... ” Cũng trong Kinh đó, ở chương ba, Phật dạy: 
“Cạo bỏ râu tóc làm bực Sa môn, là người thọ lãnh 
đạo pháp, phải xa bỏ của cải ở đời, mong cầu vừa đủ, 
giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, cẩn 
thận không trở lại, phải biết rằng: những điều khiến 
cho người ta ngu tệ là ái và dục”. (Bản dịch của giáo 
sư Hoàn Quan) 





189 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Qua hai đoạn văn kinh nêu trên, đức Phật đã nói rõ về 
hạnh tu của một vị Sa môn. Hạnh tu của Sa môn, trong 
là phải thấu suốt nguồn tâm, ngoải thì phải gìn giữ oai 
nghi giới hạnh. Cả trong lẫn ngoài đều thanh tịnh, như 
thế, mới xứng danh là bực Sa môn. 


3. “Trừ bó. cấu uế, gọi là người xuất gia”. Trong lời 
Phật dạy nây, ta nên chú ý đến hai chữ “cấu uế”. Cầu 
uễ có nghĩa là dơ bản nhớp nhúa không trong sạch. 
Người xuất gia là phải lìa xa hai thứ nhớp nhúa dơ bẩn 
quan trọng, đó là: “phiên não trược và mạng trược ”. 
Vì có xa lìa phiền não, thì tâm mới an lạc. Nhờ tâm an 
lạc, nên đời sông mới có tươi mát, hạnh phúc. Mạng 
trược là người xuất gia không nên nuôi sông bằng 
những nghề nghiệp bất chánh. Như trong Kinh Di 
Giáo, đức Phật dạy rất rõ về những việc làm nuôi sông 
bất chánh này. Như buôn bán, coi tướng, bói toán, đoán 
xăm tốt xấu, làm bùa, làm chú v.v... Là người xuất gia, 
Phật dạy, không nên làm những điều ây. Vì như thế là 
trái với hạnh nguyện xuất trần thượng sĩ của người xuất 
Ø1a Vậy. 


389. Chớ nên đánh đập Bà la môn! Bà la môn chớ 
nên sân hận! người đánh đập mang điêu đáng hô, 
người sân hận lại càng đáng hô hơn. 

One should not strike a holy man, nor should a holy 
man, when siruck, give way f0 anger. Shame on hữm 
who sfrikes a holy man, and more shame on hữm who 
@iV€S Wday f0 qngGT. 

Kệ tụng 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 190 


Chớ đập Bà la môn! 
Bà la môn chớ sân! 
Đập Bà la môn đáng hỗ 
Bà la môn sân, hỗ hơn. 


390. Bà la môn! Đây không phải là điều ích nhỏ, nên 
biệt vui mừng chê phục tâm mình. Tuy lúc đoạn trừ 
tâm độc hại thì thông khô sẽ được ngăn dứt liên. 
Nothing is better ƒor a holy man than when he holds 
his mìnd back from what 1s endearing. To the extent the 
Imient fo harm wears qaway, to that extent does 
sufJering subside. 


Kệ tụng 
Đối vị Bà la môn 
Đây không phải ích nhỏ 
Khi trí không ái luyễn 
Khi tâm hại được trừ 
Chỉ khi ấy khổ diệt. 


Lược giảng - 
Hai pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên 
quan đên Tôn giả Xá lợi phât. 


Theo truyện tích, một hôm, các thiện tín cùng nhau ca 
ngợi đức hạnh cao cả của Tôn giả Xá lợi phất. Dù bị 
người ta chửi mắng đánh đập, nhưng Ngài tuyệt nhiên 
không chút tỏ ra sân hận. Trong số đó, có một vị Bà la 
môn ngoại đạo nghe thế bất bình, liền nói: “nếu thầy 





191 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


các ngươi không giận, ta sẽ chọc giận ông ta, rôi các 
ngươi sẽ bIêt”. 


Hôm sau, trong khi Ngài Xá lợi phất đang đi khát thực, 
ông Bà la môn đi theo sau lưng và đánh thật mạnh vào 
lưng Ngài. Tôn giá vẫn tiếp tục đi, không hề tỏ ra chút 
hờn giận. Thấy thế, ông Bà la môn liền thán phục đức 
hạnh cao quý của Ngài và sụp xuống lạy cầu xin tha 
tội. Tôn giả tha thứ. Ông thỉnh Tôn giả về nhà cúng 
dường ngọ trai. Hành động xúc phạm đánh đập của ông 
Bà la môn làm cho các vị khác nổi giận. Họ mang theo 
các thứ vũ khí kéo nhau đến đứng trước cửa nhà Bà la 
môn. Thọ thực xong, Bà la môn ôm bát của Ngài đi ra. 
Cả đám la lên nên xử tội Bà la môn, vì ông cả gan dám 
xúc phạm đến Tôn giả. Tôn giả giải quyết ôn hòa và 
mọi người ra về. Các vị Tỳ kheo khác thấy thế rất bất 
bình. Họ cho rằng, tại sao người ta đánh đập Ngài mà 
Ngài còn đến nhà của ông ấy thọ thực? 


Việc xảy ra, đến tai đức Phật, đức Phật bảo: 

- “Nây các Tỳ kheo, không có việc người Bà la môn 
đánh Bà la môn, chỉ có Bà la môn phàm tục đánh vị Bà 
la môn thánh quả. Bởi vị nào đã chứng quả A4 na hàm 
hoàn toàn dứt hết mọi giận đữ”. (Hết phần lược dẫn 
cốt chuyện) 


Bạo động hành hung là hiện thân của hạt giống sân 
hận. Đối với khoa học hiện nay, Người ta có khả năng 
chế tạo ra đủ mọi thứ tiện nghi vật chất máy móc trên 
đời, kể cả những thứ máy móc tỉnh vi, như phi thuyền 
có năng lực vượt ra khỏi quả địa cầu, để khám phá 
những hành tinh khác, nhưng rất tiếc, người ta không 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 192 


thê chế ngự được cơn giận dữ khi nó bộc phát mạnh 
bạo. Hạt giống “giận” tuy nó rất nhỏ, chỉ là một “ý 
nghĩ” thôi, nhưng hậu quả sức tàn phá tai hại của nó 
thật khủng khiếp vô cùng. Hẹp, thì thanh toán sát hại 
giữa cá nhân với cá nhân. Rộng, thì giữa quốc gia này 
với quốc gia khác và rồi có thể lan rộng ra khắp cả thế 
giới. Đó là hậu quả tàn khốc của những cuộc chiến 
tranh đẫm máu đã xảy ra khắp nơi. Cụ thể là hai cuộc 
thế chiến: “Đệ nhứt và Đệ nhị” đã xảy ra giết chết 
không biết bao nhiêu sinh mạng con người. Theo nhà 
tiên tri Vanga lừng danh thế giới, tiên đoán chiến tranh 
thế giới thứ 3 sẽ xảy ra vào năm 2010. Chúng tôi xin 
trích một đoạn mở đầu của bản tin đăng trên mạng lưới 
Internet vào ngày 14/4/09/ như sau: 


“Nhân loại liệu có đứng trước một thảm họa nữa không 
khi nhà tiên tri lừng danh thể giới — Baba Vanga dự 
đoán Chiến tranh Thể giới Thứ 3 sẽ nỗ ra vào năm 
2010. Nếu như trước kia ít ai để ý thi trong bối cảnh 
suy thoái kinh tẾ như hiện nay, ai cũng hiểu một cuộc 
chiến tranh thể giới nồ ra có thể thiết lập lại một trật tự 
thế giới mới một cách toàn diện và triệt để. Vậy phải 
chăng tiên đoán của Vanga sẽ trở thành hiện thực ”. 


Nếu lời tiên đoán này trở thành sự thực, thì đó là một 
đại nạn thảm họa lớn lao cho cả nhơn loại. Muốn vô 
hiệu hóa lời tiên đoán đó, thì chỉ có cách là mỗi người 
chúng ta nên tự chế ngự lòng tham lam sân hận của 
mình. Có thế, thì nhơn loại mới mong thoát khỏi kiếp 
tai ách khói lửa đao binh. 


Đứng trước cảnh bạo hành chửi măng đánh đập, mà ta 
an nhẫn được, thật không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ 
có những bậc đạo lực cao thâm, mới có khả năng dập 
tắt lòng sân hận. Chuyện dẫn trên là một chứng minh 
cụ thể cho sức nhẫn nhịn chịu đựng này. Thầy Xá lợi 
phất, bị một Bà la môn đánh đập, nhưng Ngài vẫn thản 
nhiên không tỏ ra chút hờn giận. Trong khi đó, những 
người bàng quan trông thấy thì lại tức giận thay thây. 
Đây cũng là một tâm lý bênh vực rất thường tình của 
con người. Khi người ta gặp chuyện bất bình, thì họ 
thường nhảy vô can dự. Vì họ là những người sống 
theo bản năng, không chút kèm chế. Ngược lại, đối với 
những người biết tu hành thì lại khác. Nếu không có 
sức huân tu tây trừ phiền não, thì làm gì có thể an nhẫn 
dễ dàng như vậy được? Bị người chửi mắng hành hung 
đánh đập, mà vẫn chịu đựng không chút trả treo, thì 
quả đó mới thật là cái “Dũng của Thánh nhơn”. Nhẫn 
điều khó nhẫn, mới có thể đo đạt đánh giá được sự tu 
hành. Ngoài ra, chỉ là những kẻ nói suông khoác lác 
cho sướng cái lỗ miệng mà thôi! 


391. Không đem thân, ngữ, ý ra làm các điều ác, chế 
ngăn được ba chỗ đó, Ta gọi là Bà la môn. 
He who does no evil in deed, word and thought, who 1s 
restrained In these three ways — hữmn do Ï call a holy 
man. 
Kệ tụng 
Với người, thân, khẩu, ý 
Không làm các ác hạnh 
Ba nghiệp được hộ trì 
Ta gọi Bà la môn. 








193 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 194 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên Bà Ma ha ba xà ba đê. 


Theo truyện tích, trước khi công bố Bát kinh pháp, đức 
Phật đã ân cần nói riêng cho Bả di mẫu biết về ý nghĩa 
nội dung của Bát kinh pháp. Bà tuân theo lời Phật dạy 
và được đức Phật cho nhập vào Tăng đoàn. Chính vì 
điểm nây, mà bà đã bị trong chúng bản tán xôn xao. Họ 
cho rằng, bà tự thọ giới và không có thây tế độ. 


Nghe thế, các Tỳ kheo ni khác bất mãn không chịu làm 
lễ Bồ tát và lễ Tự tứ với bà. Họ đến bạch Phật, Phật 
dạy: 

- “Chính ta trao Bát kinh pháp cho bà, ta là thây tế độ, 
là giáo sư của bà. Kẻ đã từ bỏ được những lỗi lầm cả 
về thân, miệng, ý, đã thoát mọi tham dục, với những 
người như thế không nên nuôi dưỡng tư tưởng bất 
mãn ”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện). 


Chủ ý của pháp cú này, ta thấy đức Phật lại nhắc nhở 
về việc thật hành ở nơi ba nghiệp: thân, miệng, ý. Rải 
rác trong những pháp cú trước, đức Phật đều có nêu ra 
để khuyến giáo về ba nghiệp này. Tại sao Phật lại phải 
nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế? Vì nó là điều tối hệ 
trọng trong việc tu hành. Dù chúng ta tu bất cứ pháp 
môn nảo, mà nếu không giữ gìn ở nơi ba nghiệp này, 
thì coi như sự tu hành của chúng ta chỉ là con số không 
mà thôi. Chính vì nó là nền tảng căn bản của sự giải 
thoát, nên đức Phật phải nhắc đi nhắc lại cho chúng ta 
nhớ mà cố găng hành trì. Ở đây, chúng tôi xin được 


nhặc sơ lại. Xét vê ba nghiệp thì nó có hai mặt: “tiêu 
cực và tích cực”. 


Về mặt tiêu cực là ta chỉ ngăn ngừa gìn giữ không cho 
phạm. Như vê thân nghiệp, thì ta gìn giữ 3 điêu: 


1. Không giết hại sinh vật, chủ yếu là không được giết 
người. 

2. Không được gian tham trộm cắp, cướp giựụt tải sản 
của cải của người khác. 

3. Không được làm những chuyện tà hạnh dâm ô phi 
pháp, phá trinh tiết, và làm tan nát hạnh phúc gia cang 
của người khác. 


Về khẩu nghiệp thì Phật dạy ta phải gìn giữ 4 điều: 

1. Không nên nói đối, chuyện có nói không, chuyện 
không nói có. 

2. Không được nói lời hung ác, trù rủa, chửi măng. 

3. không được nói lời ly gián, gây cho người ta sanh 
tâm oán thù chia rẽ nhau. 

4. Không được nói lời thêu dệt vẽ vời đặt điều tô thêm 
câu chuyện cho đậm nét thêm lên. Có ít xích cho nhiều. 


về ý nghiệp, thì Phật dạy bớt tham lam, sân hận và sĩ 
mê. 


Đó mới là “chỉ ác” chớ chưa có “hành thiện”. Chỉ mới 
tiêu cực chớ chưa có tích cực. Tích cực là ta phải hành 
thiện. Chăng những ta không sát hại sinh vật, mà ta còn 
phải tìm đủ mọi cách để bảo hộ giúp cho các loài sinh 
vật được sinh sống an toàn, chúng không phải lo âu sợ 
hãi. Đối với tài vật của cải, chăng những ta không dùng 








195 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 196 


mưu chước hành động cướp giựt hay trộm cắp của 
người, mà ta còn phải gia tâm bảo vệ tài sản của họ và 
đông thời làm những việc giúp ích bố thí cho những kẻ 
tàn tật, nghèo khổ, đói khát, cơ hản v.v... 


Đối với bản thân, ta phải khéo biết lợi dụng cái xác 
thân này để làm nhiều điều lợi lạc cho mình vả cho 
nhân quân xã hội. Còn đối với tâm ý, ta cũng phải chận 
đứng những ý niệm xấu ác. Chăng những ngăn ngừa 
chận đứng không thôi, mà ta còn phải chuyên hóa 
những hạt giống xâu ác trở thành những hạt giông tốt 
lành. Như vậy, chỉ cần tu ba nghiệp vê hai mặt một 
cách tích cực thường xuyên như thế, tất nhiên, là chúng 
ta sẽ đạt được Niết bản an lạc tại thế gian nầy rồi. Đó 
mới thực sự là chơn hạnh phúc tuyệt vời vậy. 


Chuyện lược dẫn trên, ta thấy trong chúng có sự hiểu 
lầm đâm ra nghi ngờ. Bất cứ nghỉ ngờ nào cũng làm trở 
ngại lớn lao cho sự tu hành của chúng ta. Thay vì tìm 
hiểu cặn kẽ vấn đẻ, thì các vị Tỳ kheo ni lại nghi ngờ 
rồi không chịu Bồ tát và làm lễ Tự tứ chung với bà Di 
Mẫu. Đây là một bài học để trong chúng lây đó làm 
gương. Đến khi Phật giải thích, mới phá tan sự nghĩ 
ngờ đó. Sống trong chúng, nhứt là trong một đoản thê 
tu hành, ta nên tránh những chuyện nghi ngờ vô lý 
không căn cứ. Vì như thế, sẽ dễ gây ra tình trạng bất 
hòa và không khéo sẽ đưa đến sự mâu thuẫn, tan rã, 
nghi ky, không tốt lẫn nhau. 


392. Được nghe đắng Chánh đẳng giác thuyết pháp, 
bât luận ở nơi nào, hãy nên hệt lòng cung kính như 
Bà la môn kính thờ thân lửa. 





197 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Just as a brahmin priest reveres his sacrffcial ƒire, 
even so should one devoutly revere the person ƒrom 
whom one has learned the Dhamma taught by the 
Buddha. 
Kệ tụng 
Từ ái, nghe chánh pháp 
Bậc Chánh giác thuyết giảng 
Hãy kính lễ vị ấy 
Như Bà la môn thờ lửa. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên Tôn giả Xá lợi phât. 


Theo truyện tích, Tôn giả Xá lợi phất nhờ nghe bài kệ 
đầu tiên của thầy Ác Bệ, mà được chứng quả Tu đà 
hoàn. Từ đó, Tôn giả Xá lợi Phất luôn hướng lòng cung 
kính lễ lạy thầy Ác bệ. Các thầy Tỳ kheo khác thấy thế 
mới bản tán: 

-Tôn giả Xá lợi Phất theo tà đạo, mỗi ngày đều lễ tứ 
phương. 

Sau đó, họ đến bạch Phật và Phật hỏi Ngài Xá lợi phất 
có phải như thế không? Ngài Xá lợi phất trả lời: việc 
đó có hay không, chắc đức Thế Tôn sẽ hiểu rõ con. 
Nhân đó, Phật bảo các thầy Tỳ kheo: 

- “Xá lợi phất không hê kinh lỄ phương hướng. Chỉ vì 
kính lễ Tôn giả Ác Bệ, người đâu tiên mà Xá lợi phất 
nghe pháp nên mới làm thế. Một vị Sa môn kinh trọng 
người dạy pháp như người Bà la môn kính thờ lứa 
thiêng ”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện). 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 198 


Chủ yếu của pháp cú này Phật nhân mạnh về vấn đề 
trọng pháp. Giáo pháp Phật dạy nhằm mục đích đưa 
con người đến chỗ giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Nghĩa 
là không còn phải chịu trầm luân sanh tử khổ ải nữa. 
Đức Phật tuy có tùy cơ thuyết pháp, nhưng tựu trung, 
Ngài cũng chỉ muôn nhằm thắng vào mục đích chính 
đó thôi. Với một nền giáo pháp thậm thâm vi diệu như 
thế, vậy mà trong khi nghe, chúng ta lại thờ ơ khinh 
thường, thì thật là mang tội rất lớn. Có cung kính tôn 
trọng pháp, thì ta mới chịu khó lắng nghe. Ở đây, ta 
thấy, Phật so sánh hai vẫn đề quan trọng: “Jỏng cung 
kính nghe pháp như đạo Bà la môn cung kính thờ Thần 
lứa”. Việc thờ lửa đối với đạo Bà la môn thật tối ư 
quan trọng. Cũng thế, khi nghe pháp muốn lãnh hội ý 
nghĩa quan trọng của bài pháp thoại, thì ta phải hết lòng 
chú ý thành khẩn lắng nghe. Có thế, thì việc nghe pháp 
của ta mới không luống uống vô bồ vậy. 


Chuyện lược dẫn trên, Ngài Xá lợi phất chỉ vì tôn trọng 
pháp và tôn kính người nói pháp, mà gây ra trong 
chúng có sự bất bình hiểu lầm. Bởi vì, Ngài Xá lợi phất 
mỗi khi nghĩ đến thâm ân sâu nặng của thầy Ác Bệ nói 
bài kệ cho Ngài nghe, nhờ đó mà Ngài được ngộ đạo và 
chứng quả Tu đà hoàn. Cho nên, Ngài hướng lòng về 
thầy ác Bệ để đảnh lễ. Đó là biểu lộ tâm lòng nhớ ơn 
người thầy đầu tiên đã đưa mình đến với đạo giải thoát. 
Ấy thế mà, người ta không hiểu được tâm lòng biết ân 
cao cả đó, lại còn sanh tâm chế nhạo chê cười. Điều 
nây, ngẫm kỹ lại thời nào cũng có. Vì thiếu hiểu, nên 
dễ gây ra sự ngộ nhận và từ đó làm tổn thương gây ra 
mối bất hòa trong tình huynh đệ thầy trò với nhau. Xin 
mọi người hãy chú ý lời Phật dạy trong pháp cú nói 


trên và câu chuyện dân chứng đê tránh việc hiêu lâm 
đáng tiệc có thê xảy ra không hay! 


393. Chẳng phải vì núm tóc, chẳng phải vì chủng 
tộc, cũng chăng phải tại nơi sanh mà gọi là Bà la 
môn; nhưng ai hiệu biêt chân thật, thông đạt chánh 
pháp. đó mới là kẻ Bà la môn hạnh phúc. 

Not by mafted hair, nor by hneage, nor by binth does 
one become a holy man. But he In whom truth and 
righ†eousness exisf — he is pure. He is a holy man. 


Kệ tụng 
Được gọi Bà la môn 
Không vì đầu bện tóc 
Không chúng tộc, thọ sanh 
Ai thật chân, chúnh, tịnh 
Mới gọi Bà la môn 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên một người Bà la môn đâu bện tóc. 


“Chuyện kế rằng, một ông Bà la môn chọt nghĩ: “Ta 
thuộc dòng dõi Bà la môn thuần tỷ. Sa môn Cô đàm 
thường gọi đệ tử là Bà la môn. Ta cũng đáng được gọi 
như f v 
Nghĩ rồi, y bèn đến chỗ Phật và nói lên vấn đề ấy. Đức 
Phật bảo: 

- Này Bà la môn, ta không gọi ai là Bà la môn chỉ vì 
người ấy đâu bện tóc, chỉ vì dòng dõi, huyết thống. Ta 








199 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 200 


chỉ gọi người đã thâm nhập chân lý là Bà la môn”. 
(Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập II, Viên 
Chiêu, tr 338) 


Tu hành mà còn quá coi trọng hình thức, lễ nghi, dòng 
dõi, chức vụ, địa vị v.v...thì chưa có thể được gọi là 
người tu hành chơn chánh. Hình thức lễ nghĩ...tuy 
cũng quan trọng về mặt cảm hóa, nhưng tất cả cũng chỉ 
là phương tiện. Nương phương tiện đề đạt cứu cánh, đó 
mới thật là người khéo biết tu hành. Ngược lại, nếu 
chúng ta chấp chặt đắm chìm trên phương tiện, dù là 
phương tiện hay đẹp đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ là kẻ 
chết đuối trong dòng sông phương tiện mà thôi. Ta nên 
nhớ, đạo Phật chủ trương “Sự Lý” phải viên dung. 


Câu chuyện trên, đức Phật đã minh định rất rõ điều đó. 
Đối với những ai nương lời Phật dạy để tìm hiểu thâm 
nhập sâu vào chân lý, có đời sống an lạc hạnh phúc thật 
sự, thì người đó dù ở giai tầng nảo cũng được gọi là 
người chân thật tu hành. Nói theo pháp cú trên, thì Phật 
gọi người đó là Bà la môn. Như vậy, thực chất Bà la 
môn là phải đạt ngộ chân lý. Bốn chân lý mầu nhiệm 
có khả năng đưa con người từ địa vị phàm phu tiến lên 
thánh quả, đó là Tứ diệu đề. Đó là bốn sự thật mầu 
nhiệm có mặt hiện thực trong đời sống của chúng ta. 
Pháp cú trên, đức phật cảnh tỉnh thức nhắc chúng ta 
không nên mê chấp trên hình thức mả quên mắt phần 
nội dung thực tiễn giác ngộ và giải thoát. 


394. Người ngu bó tóc đùm và chuyên mặc áo da lộc 
đâu có ích chỉ? Trong lòng còn chứa đây tham dục, 
thì dung nghi bên ngoài chỉ là trang điêm suông. 


What is the use oƒ your mafted hai, Q witless man? 
What oƒ your garment oƒ antelope”s hide? Within you 
Is the tangle (oƒ passion); only oufwardly do you 
cleanse yourself. 


Kệ tụng 
Kẻ ngu có ích gì 
Bên tóc với da dê 
Nội tâm toàn phiền não 
Ngoài mặt điểm trang suông. 

Lược giảng 
Pháp cú này Phật dạy khi Ngài đang trú ngụ tại Pagoda 
Hall, có liên quan đến người Bà la môn gian xảo, treo 
ngược mình lên cây như vơi. 


Theo truyện tích, tại thành Tỳ xá ly, có một Bà la môn 
vì cầu lợi dưỡng, nên ông ta bất chấp mọi thủ đoạn. 
Ông kêu gọi mọi người hãy cho ông tiền bạc và người 
tớ gái, nếu không, thì ông ta sẽ từ trên cây rơi xuống 
mà chết và sẽ trở thành ác thần phá hoại tan nát thành 
nây. 


Khi ấy, trong lúc đang đi khất thực trong thành, các 
thầy Tỳ kheo trông thấy ông ta treo ngược người trên 
cành cây và khi rời thành ông vẫn còn treo như thế. 
Mọi người trong thành thấy thế lo sợ, nên đem lại 
những thứ mà ông yêu cầu để dưới gốc cây. Sau đó, y 
leo xuống thu chiến lợi phẩm và ra đi. 


Ông ta đi lang thang đến gần tinh xá và rỗng lên như 
một con bò. Các thây Tỳ kheo biệt ông ta gian xảo và 








201 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 202 


đã đạt được yêu cầu. Muốn biết rõ sự việc, các thầy đến 
bạch Phật. Đức Phật cho biết, đây không phải là lần 
đầu ông làm như thể, mà trong quá khứ ông ta cũng đã 
từng là một người ấn tu giả để che mắt gian xảo lường 
gạt trục lợi thiên hạ như thế. (Hết phần lược dẫn cốt 
chuyện) 


Việc giả dạng hình thức bề ngoài tu hành để lường gạt 
moi tiền thiên hạ, chắc chăn là thời nào cũng có. Nhất 
là trong thời đại mạt pháp hiện nay, người ta đội lốt giả 
dạng mang vào mình chiếc áo nhà tu, thì rất dễ bề kiếm 
tiền lợi dưỡng. Có thể họ giả dạng hóa trang dưới mọi 
hình thức. Nhưng có lẽ hấp dẫn nhứt là, hình thức ăn 
mặc càng khổ hạnh, thì càng dễ kiếm được nhiều lợi 
dưỡng hơn. Đó cũng là một thủ thuật gian xảo rất dễ 
kiếm tiền. Họ khéo khai thác tâm lý con người, nhứt là 
đối với phái nữ nhẹ dạ cả tin. Đối với họ, miễn sao 
kiếm được nhiều tiền bạc của cải là được. Họ bất chấp 
thủ đoạn, tội lỗi. Nếu đã sợ tội, thì họ không bao giờ 
dám làm như vậy. Nói thể, không có nghĩa là chúng ta 
quơ đũa hết cả nắm. Cũng có những vị tu hành bê 
ngoải ăn mặc khổ hạnh, nhưng bên trong thì họ thật sự 
tu hành để được giải thoát. Song, ở đời vàng thau lẫn 
lộn, thật khó mà đoán định phân biệt rõ ràng. Thôi thì, 
cứ thấy ai mặc chiếc áo nhà tu, thì cứ thành tâm mà hết 
lòng dâng cúng cho họ. Phân biệt chân giả chỉ cho nó 
thêm hao hơi mệt sức! Đó là tâm trạng chung của 
những người giàu lòng hảo tâm trọng đạo. 


Chuyện Bà la môn nói trên là một điển hình trong 
muôn ngàn cách thủ đoạn gian xảo, lường gạt. Có lăm 
người gia đình của họ bị xào xáo bât an mât hạnh phúc, 





203 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


cũng bởi do họ hiến cúng cho các vị giả tu làm tiền 
nây. Phải nói đa số bị lường gạt nhiều nhứt là phái nữ. 
Quý bà rất giàu lòng từ tâm bồ thí. Họ quan niệm rằng, 
ai lường gạt giả dạng tu hành, thì tội họ gánh chịu. 
Đông ý là như vậy. Đó là một tâm niệm rất tốt. Nhưng 
xin quý bả đừng quên răng, trong đạo Phật từ bi phải 
kèm theo trí huệ. Chúng ta không thể tin tưởng một 
cách mù quáng. Vì như thế, là vô tình chúng ta lại tiếp 
tay cho họ gây thêm tội lỗi. Thì đó không phải là từ bị. 
Xin tất cả hãy lưu tâm điểm này. 


Do đó, Pháp cú trên, Phật dạy rất rõ, không phải vì lý 
do ăn mặc khô hạnh bên ngoài mà có thể đánh giá họ là 
người chân thật tu hành. Dù cho có bện tóc đùm, 
chuyên mặc áo da lộc, mà trong lòng của họ còn chứa 
đây tham dục, thì dung nghi bên ngoài chỉ là trang 
điểm suông mà thôi. Đó là cảnh tỉnh thức nhắc của 
Phật để chúng ta lây đó mà suy gẫm thật kỹ. 
395. Dù mặc áo phấn tảo Ý, gầy ốm lộ gân xương, 
mà ở rừng sâu tu thiền định, Ta gọi là Bà la môn. 
The person who wears a robe made oƒ rags, who 1s 
lean, with veins showing all over the body, and who 
meditates alone In the ƒorest — him do Ï call a holy 
man. 
Kệ tụng 
Người mặc áo phần tảo 





!* Phấn tảo: là thứ vải rách thường người ta hay vứt bỏ nó ở ngoài 
nghĩa trang, rồi các thầy Tỳ kheo lượm may kết chằm ráp lại từng 
miếng để làm cái y choàng, gọi là y bá nạp (trăm miếng vải vụng ráp 
vào) đề đắp vào mình. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 204 


Gây ôm lộ gân xương 
Riêng sông rừng tu thiên 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại núi Linh Thứu, có liên quan 
đên Tỳ kheo mi Kisa GotamI. 


“Vào buôối đâu hôm, trời Đê Thích cùng chư Thiên đến 


vậy quanh đức Phật nghe pháp. Họ kính cẩn ngôi một 


bên đê lăng nghe những lời dạy từ hòa của đức Thê 
Tôn. Lúc ấy, Đại Đức Tỳ kheo nỉ Kisa Gofami chợi 
nghĩ: Ta sẽ đến viếng đức Thế Tôn. Bà bay lên không 
trung, đến chỗ Phật, nhưng thấy trời Để Thích bèn 
quay lui. Để Thích thấy vậy hỏi Phật: 

- Bạch Thế Tôn, ai mới đến vừa thấy Ngài liên trở ra? 
Đức Phật bảo: 

- Đại vương, đó là đệ tử ta, Tỳ kheo nỉ Kisa Œotami, 
người có hạnh đầu đà bậc nhất”. (Trích nguyên văn 
Tích Truyện Pháp Cú tập II, Viên Chiếu tr 343) 


Thời Phật, việc tu khô hạnh như là một tập tục rất phổ 
thông. Chính bản thân đức Phật cũng đã trải qua sáu 
năm nếm mùi vị khổ hạnh cùng Cực nây. Bởi thời đó, 
nếu tu hành mà không chịu đựng nổi khổ hạnh, thì họ 
cho rằng không thể nào thành tựu được đạo quả như ý 
muốn. Do đó, bất cứ vị tu sĩ hay Bà la môn nào cũng 
phải vào rừng sâu để thật hành khổ hạnh. Đây gọi là 
hạnh đầu đà. Đầu đà tiếng Phạn là Dhuta, Trung Hoa 
dịch là Đầu tấu. Người tu hạnh đâu đà phải gìn giữ 12 
hạnh sau đây: 

1. Ở a lan nhã: xa lia chỗ đông đảo, chọn nơi vắng vẻ 
yên tĩnh. 





205 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


2. Thường hành khất thực: thường đi khất thực. 

3. Thứ đệ khất thực: theo thứ tự đi từng nhà khất thực 
không phân biệt nghèo giàu. 

4. Thọ pháp nhất thực: ngày ăn một bữa. 

5. Tiết lượng thực: không ăn quá nhiều, chỉ thọ một 
năm cơm trong bát. 

6. Trung hậu bất đắc âm tương: sau buổi ngọ trai 
không được uống nước trái cây. 

7. Trước tệ nạp y: đắp ca sa được chắp vá băng những 
vải vụn bỏ. 

8. Đản tam y: chỉ có 3 y. 

9. Trúng gian trụ: ở trong nghĩa địa. 

10. Thọ hạ chỉ: ngủ dưới gốc cây. 

11. Lộ địa tọa: ngồi ở chỗ đất trống. 

12. Đả tọa bất ngọa: thường ngôi không năm. 


Pháp cú trên, Phật cho rằng, một người tu khổ hạnh 
như mặc áo phấn tảo (vải rách người ta vất bỏ ở bãi tha 
ma, lượm giặt sạch, may lại thành áo cà sa đề mặc), 
hay gầy ốm để lộ gân xương, rồi phải vào rừng sâu để 
thiền định, như vậy mới gọi là Bà la môn. 


Câu chuyện trên, qua lời hỏi của trời Đề Thích, đức 
Phật nói, đó là Tỳ kheo ni Kisa Gotami, tức là bà Kiều 
đàm di mẫu. Sau khi bà hoàng hậu Ma Gia qua đời, bà 
thay thế người chị của mình để nuôi dưỡng đức Phật. 
Bà xin Phật xuất gia đôi ba phen, nhưng Phật không 
đồng ý. Bà buôn tủi khóc than và nhờ Ngài A nan xin 
hộ. Cuối cùng, đức Phật chấp nhận cho bà được toại 
nguyện. Sau khi xuất gia trở thành Tỳ kheo ni, bà là 
người lãnh đạo Tăng đoàn bên ni chúng. Phật nói, bà là 
người tu hạnh đầu đà bậc nhất bên chư Ni. Còn bên chư 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 206 


Tăng, thì có Tôn giả Đại ca diếp là người tu hạnh đầu 
đà đệ nhât. 


396. Bà la môn không phải từ bụng mẹ đẻ ra. Nếu 
cứ chấp chặt các phiên não, thì chỉ được gọi là “Bồ” 
suông''. Người nào lìa hết chấp trước, Ta gọi là Bà 
la môn. 

l do not call hữm a holy man because öoƒ his lineage or 
high born mother. 

he 1s full oƒ mpeding altachmemts, he IS JMSf q 
superctlious man. But he who rs free from Impediiments 
and chngĩng - him do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Ta không gọi Bà môn 
Vì sanh từ bụng mẹ 
Chỉ được gọi tên suông 
Nếu tâm còn phiên não 
Không phiền não chấp trước 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên một người Bà la môn. 


“Một người Bà la môn thầm nghĩ: “Sa môn Cô đàm 
thường gọi các đệ tử là Bà la môn. Ta sanh trưởng 





! Bồ suông: nguyên văn là Bhovadi, tức là Bho — vadi, dịch là “thuyết 
bồ”. Đây là tiếng tôn xưng nhau của các giáo đồ Bà la môn dùng riêng 
với nhau trong khi nói chuyện. 


trong dòng Bà la môn, vậy ông ấy phải gọi ta danh 
hiệu Bà la môn”. Nghĩ thế, ông đến yêu câu Phật điều 
ấy. Phật nói: 

- Ta không gọi ai là Bà la môn chỉ vì họ sanh ra từ một 
người mẹ dòng Bà la môn. Người nào không sở hữu 
của cải thế gian, không chạy theo những thứ thể tục, 
chỉ người ấy ta gọi Bà la môn”. (Trích nguyên văn 
Tích Tuyện Pháp Cú tập II, Viên Chiếu, tr 344) 


Thường chúng ta quen sống theo những thuận lý, hơn 
là nghịch lý. Vì sống theo thuận lý nên chúng ta mải 
miết đeo đuổi bám chặt theo dòng đời chảy trôi không 
định hướng. Càng đeo đuổi bám chặt vào những nhãn 
hiệu quảng cáo vật chất, ta càng đau khổ. Bởi thực chất 
của những nhãn hiệu là giả dối không thật. Bám vào cái 
không thật, có khác nào ta đùa giỡn với cái bóng. Quên 
hính bắt bóng, đó là tâm trạng chung của tất cả chúng 
ta. Đôi khi trong cơn hôn mê tối tăm, ta loé lên một 
chút tỉnh giác, biết rằng ta là kẻ đang đùa giỡn bắt 
bóng. Nhưng chỉ được một chút rồi thì cũng hôn mê tối 
tăm trờ lại như cũ. Ta cũng thấy tất cả sự vật đang phô 
bày trước mắt ta là thật. Từ nhận định sai lầm đó, ta trở 
thành làm kẻ nô lệ cho dục vọng sai khiến. Ta đã bị 
cuốn hút theo dòng đời, nổi trôi chìm đắm trong biển 
đời sanh tử. 


Các pháp hiện đời là giả danh không thật. Nhưng lâu 
rồi, ta bị những thứ tập khí phiền não che ngăn, làm 
cho tâm trí ta không còn đủ sáng suốt để nhận định 
đúng theo chân lý. Muốn thấy đúng sự thật, tất nhiên, 
ta cân phải gấp rút gỡ bỏ cặp kính màu tà kiến. Không 
vọng chấp bảo thủ vào bất cứ thứ gì, thì Phật nói, đó 








207 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 208 


mới xứng danh là Bà la môn. Bà la môn chỉ là một tên 
gọi suông, tự nó không có nghĩa lý gì cả. Nhưng lâu 
nay, người ta tản sát lẫn nhau, cũng chỉ vì chấp chặt 
vào những danh từ nhãn hiệu kêu rỗng nầy. Người ta bị 
ràng buộc với nhau trong một ý thức và quan niệm sai 
lầm trên những danh ngôn sắc tướng. Từ đó, người ta 
mới nảy sanh kết thành bè phái kiến thủ vào những sở 
tri theo dòng vô minh nghiệp thức, để rồi tạo không 
biết bao nhiêu nghiệp ác cùng nhau thọ khổ. Đó là cộng 
nghiệp mà cả nhơn loại ngày nay đang phải hứng chịu. 


397. Đoạn "hết các kiết sử, không còn sợ hãi chỉ, 
không bị đăm trước ràng buộc, Ta gọi là Bà la môn. 
He who, having cut oƒƒ all ƒetters, trembles no more, 
who has overcome all attaqchmenfs and is emancipated 
-him do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Đoạn hết các kiết sử 
Không còn gì sợ hãi 
Không đắm trước buộc ràng 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 

Pháp cú nây Phật dạy tại tỉnh xá Trúc Lâm, có liên 
quan đến Uggasena. 

“Chuyện nây đã được kể đây đủ chỉ tiết trong phần chủ 
giải bài kệ bắt đầu bằng câu: “Bỏ quá, hiện, vị lai ”. 
Lúc ấy, các thây Tỳ kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, Uggasena nói: “Tôi không sợ”, chắc 
chắn thây ấy đã nói dối. 


Đức Phật dạy: 

“Nầy các Tỳ kheo, giống như con ta, kẻ nào đã dứt 
trừ mọi ràng buộc, kẻ ấy chẳng còn sợ hãi”. (Trích 
nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập II, Viên Chiếu, 
tr 345) 


Đoạn hết các kiết sử nghĩa là dứt trừ hết mọi thứ phiền 
não. Như chúng ta đã biết, phiền não có rất nhiều loại 
nặng nhẹ khác nhau. Nhưng tựu trung, trong kinh 
thường nêu ra có hai loại chính: “căn bản phiên não và 
tùy phiên não”. Căn bản phiền não gồm có mười thứ 
chia ra làm hai: “thượng phần kiết sử và hạ phần kiết 
sử”. Kiết nghĩa là trói buộc, sử là sai khiến. Sở dĩ chia 
ra như thế, là vì người ta căn cứ vảo tính chất nặng nhẹ 
của nó. Những thứ nặng như: tham, sân, s1, mạn, ngh1. 
Năm thứ này thuộc về Sự, chúng có gốc rễ sâu dây thật 
khó trừ khó đoạn. Còn những thứ nhẹ hơn gồm có năm 
thứ: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cắm 
thủ. Năm thứ nây, tương đối dễ trừ để đoạn, vì tính chất 
của nó thuộc về mê Lý. Những thứ phiền não nây dù 
căn bản hay chi mạt, đối với người tu, nhất là người 
xuất gia, thì Phật dạy cần phải dứt trừ tất cả. Có thê, thì 
ta mới không còn lo âu sợ hãi và tất nhiên, là vượt khỏi 
mọi ràng buộc, và sẽ được tự do giải thoát. 


398. Như ngựa bỏ đai da, bỏ cương, bỏ giày và đồ sở 
thuộc Ÿ, người giác trí bỏ tất cả chướng ngại, Ta gọi 
Bà la môn. 





!8 Pháp cú này Phật dùng những đồ đề khớp ngựa mà ví dụ: đai da dụ 
lòng sân nhuế; cương dụ á ái dục, giây dụ 62 tà kiến; sở thuộc (giây buộc 
ngựa) dụ những tập tánh tiềm tảng, gồm có 7 thứ: Dục, tham, sân, mạn, 
ác kiến, nghi, vô minh. Chướng ngại dụ vô minh. 








209 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 210 


He who has cut oƒƒ the thong (oƒ hatredl), the band (oƒ 
craving), and the rope (oƒ ƒalse views), together with 
the appurtenances (latent evil tendencies), he who has 
removed the crossbar (of Ignorance) and 1s 
enliehtened - hữm do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Bó đai da, Đó cương 
Bồ giày, đồ sở thuộc 
Bỏ then chốt, sáng suốt 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 

Pháp cú nây Phật dạy tại tỉnh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đến hai người Bả la môn. 

“Hai người Bà la môn nọ có hai con bò, một tên Tiểu 
Hồng (Culla Rohita), và một tên Đại Hồng (Maha 
Rohita). Một hôm, hai ông Bà la môn bản cãi, so sảnh 
hai con bò của nhau, ai cũng nói “Bò tôi mới là số 
dzách!” 

Cãi lộn hết hơi rồi, họ nghĩ ra cách thứ sức kéo của bỏ. 
Lập tức họ đánh xe bò ra bờ sông Aciravdti, thì nhau 
chất lên xe bò mình nào cát, đá thật đây và bắt bò kéo. 
Nhưng mặc cho họ thúc giục, chiếc xe vẫn không nhúc 
nhích và thình lình dây thừng đều bị đứt. Các vị Tỳ 
kheo lúc ấy ra sông tắm, thấy vậy về bạch Phật. Ngài 
dạy: 








211 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


- “Này các Tỳ kheo, đó là những dây bên ngoài, có thê 
cắt đứt. Nhưng một vị Sa môn phải cắt đứt những sợi 
dây giận đữ và tham dục ở nội tâm”. (Trích nguyên 
văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên Chiếu, tr 346) 


Sống trong vòng vô minh nghiệp thức, thì việc tranh 
chấp hơn thua cãi vả nhau, đó là chuyện thường tình ở 
thế gian. Đã tranh chấp tất nhiên là có ý hơn thua. Từ 
đó, mới gây ra oán thù và rồi sát hại chém giết lẫn 
nhau. Thế giới ngày nay điên đảo thác loạn, cũng bởi 
do nhơn loại tranh chấp hơn thua này. Thắng thì làm 
vua, thua thì làm giặc, trên chiến trường hay thương 
trường xưa nay đều như thế. Muốn chiến thắng đối 
phương, người ta không ngần ngại dùng mọi mưu mô 
thủ đoạn tuyệt xảo để quyết chiến hơn thua. Dù thủ 
đoạn đó có làm tổn thương giết chết bao nhiêu sinh 
mạng con người, họ cũng không từ nan thắng tay sử 
dụng sát hại. Thật ghê gớm thay! lòng độc ác của con 
người! 


Chuyện kể trên, hai ông Bà la môn cãi vả nhau vì tranh 
chấp hơn thua giữa hai con bò của họ. Tuy việc xảy ra 
ở mức độ nhẹ, nhưng nếu không khéo chế phục lòng 
sân hận, thì cũng dễ đưa đến tàn sát chém giết lẫn nhau. 
Ai có thể biết được lòng sân hận của con người ra sao? 
Một khi lửa giận bốc cháy cao ngọn, thì nó sẽ đốt cháy 
thiêu hủy tất cả. Như chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi, nó 
cũng có thể thiêu hủy cả đám rừng rậm. 


Nhân việc tranh chấp xảy ra và dây thừng bị đứt, thấy 
thê, các thây Tỳ kheo bạch Phật. Phật dạy: “một vị Sa 
môn phải căt đứt những sợi dây giận dữ và tham dục ở 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 212 


nội tâm”. Chỉ cô cắt đứt những sợi dây trói buộc nây, 
thì chúng ta mới có thể giải thoát mọi khổ đau. Còn dây 
bên ngoài, dù có đứt ngàn triệu sợi cũng không ăn 
nhằm gì. Vì nó không có liên hệ gì đến việc dứt trừ 
phiền não cả. Nhưng ở đời, người ta lại quan trọng 
những thứ vật chất bên ngoài hơn là quan trọng những 
phiền não trong tâm. Chính vì thế, nên Phật nói chúng 
sanh mãi chịu trầm luân trong cõi đời đầy đau khổ là 
thê! 


399. Nhẫn nhục khi bị đánh mắng, không sinh lòng 
sân hận; người có đội quân nhẫn nhục hùng cường, 
Ta gọi Bà la môn. 

He who without resenlment endures abuse, beafing 
and punishment; whose power, reql might, is paflence 
- him do I call a holy man. 


Kệ tụng 
Không giận, chịu phỉ bảng 
Chịu đánh, chịu phạt hình 
Lấy nhân làm quân lực 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Trúc Lâm, có liên 
quan đên Akkosa BharadvaJa. 


Theo truyện tích, có một tín nữ Bà la môn đã chứng 
quả Tu đả hoàn, nhưng bà có thói quen khi có việc gì 
bất trắc xảy ra, thì bà liền niệm Phật to tiếng. Ông 
chồng mỗi khi nghe tiếng bả niệm Phật, thì ông nổi 





213 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


xung thiên lên và trách mắng bà ta là ngu ngốc, cứ lải 
nhải xưng tụng ông Sa môn đầu trọc kia. Để hả cơn 
giận tức, ông nói với bả là ông quyết ăn thua đủ với 
Phật, bằng cách là mở ra cuộc tranh luận. Bà thách thức 
ông chồng, cứ làm thử xem sao, biết ai thắng ai. 


Thế là, ông tìm đến đức Phật và bắt đầu tranh luận 
băng cách ông nêu ra những câu hỏi hốc búa để cho 
Phật không thể trả lời được. Nhưng ông đã lầm to. 
Không câu hỏi nào mà Phật không trả lời thông suốt. 
Từ đó, ông vô cùng cảm phục và xin quy y xuất gia với 
Phật, không bao lâu chứng quả A la hán. Rồi đến người 
em trai kế của ông, khi hay tin người anh xuất gia, hắn 
cũng đến mắng chửi đức Phật vả cũng được đức Phật 
độ cho xuất gia. Đến hai người em trai út cũng thế. 
Như vậy, bốn anh em lúc đầu, họ giận tức trách mắng 
Phật đủ điều, nhưng tất cả đều bị Phật cảm hóa độ họ 
xuất gia và cuối cùng đều chứng quả A la hán. Các thầy 
Tỳ kheo bàn tán về hạnh nhẫn nhục cao tột của Phật. 
Phật biết, nên Phật bảo các thầy: 

- “Này các Tỳ kheo, vì ta có sức từ nhân, vì ta là người 
không gây tội giữa thế gian đây lỗi lầm, nên ta là nơi 
nương tựa chân thật cho chúng sanh”. (Hết phần lược 
dẫn cốt chuyện) 


Người tu hành thiếu đức tánh nhẫn nhịn, thì khó đạt 
được thành công. Từ xưa tới nay, sách sử ghi lại, không 
có một bậc hiền nhân quân tử nào thành công sự nghiệp 
mà không trải qua những thử thách chịu đựng. Nhẫn 
nhịn, phải xuất phát từ một tâm lòng bi mẫn của những 
con người biết thương yêu vạn loại. Muốn cảm hóa độ 
đời, Bồ tát phải rèn luyện trang bị cho mình đầy đủ 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 214 


nghị lực nhẫn nại chịu đựng. Trên đường đời cũng như 
đường đạo, muốn cho sự nghiệp được kết quả tốt đẹp 
như ý muốn, thì chúng ta cần phải học hạnh nhẫn nhục 
của các bậc Thánh Hiên. Và từ đó, chúng ta đem ra áp 
dụng ngay trong đời sống. Có thế, thì chúng ta mới 
được lợi ích lớn. 


Chuyện lược dẫn trên là một chứng minh cụ thể cho 
điều đó. Đức phật đã bị bốn anh em Bà la môn dùng 
toàn những lời lẽ dao búa trịch thượng mắng chửi Ngài 
thậm tệ, nhưng Ngài vẫn thản nhiên bình tĩnh. Được 
thế do đâu? Thứ nhứt, do đức Phật không còn phiền 
não. Muốn thế, thì phải nỗ lực huân tu dứt trừ phiền 
não, thì chúng ta cũng sẽ có được đạo lực thâm hậu như 
Ngài. Thứ hai, do vì lòng từ bi của đức Phật trải rộng 
khắp hết muôn loài. Những kẻ còn u mê tăm tối, thì 
đức Phật quan tâm chiếu cố thương độ họ nhiều hơn. 
Cho nên, đức Phật trả lời với các thây Tỳ kheo rằng: 
“wì ta có sức từ nhân”. Phải có con mắt từ nhẫn như 
thế, thì mới có thể thương xót cứu giúp chúng sanh 
thoát khỏi đau khổ. Bồ tát Quán Thế Âm là vị Bồ tát đã 
có đôi mắt “> nhãn thị chúng sanh” này. Chỉ có đôi 
mắt đó, nên Ngải mới có thể an ủi xoa dịu làm giảm 
thiểu những tiếng kêu la thảm thiết đau khô của chúng 
sanh. Cụ thể là cả nhơn loại ngày nay rất cần đôi mắt 
sáng suốt từ nhẫn lực đó. 


Tóm lại, người tu hành cần phải: “thân nhẫn, khẩu nhẫn 
và ý nhẫn”. Thân nhẫn là phải chịu đựng những nghịch 
cảnh thời tiết nóng lạnh bất thường hay những cảnh 
thiên tai hoạn họa gây ra bao thảm cảnh: đói khát, bệnh 





215 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


tật... Thậm chí bị người trù dập chửi mắng, đánh đập, 
hành hung v.v... tât cả đêu phải nhân nh]. 


Khẩu nhẫn là giữ gìn cái lỗ miệng khi phát ra ngôn từ. 
Khi gặp nghịch cảnh trái ý nghịch lòng, chướng nạn 
thử thách, thân bị hành hạ như trên đã nói, thì miệng 
cũng không nên thốt ra những lời độc địa chua cay xâu 
ác để chửi mắng người hay vật. 


Ý nhẫn rất là quan trọng. Có khi thân nhẫn, khâu nhẫn 
mà trong tâm không nhẫn, ôm ấp nuôi lớn hận thù, thì 
đó là điều thật vô cùng tai hại. Khi dồn nén lâu ngày, 
nó trở thành một “Nội kết ung nhọt” rất lớn, đến khi 
bùng nỗ ra, thì ôi thôi! hậu quả không thể nào lường 
được! Thế nên, người khéo biết tu hành là phải lây tâm 
nhẫn làm gốc. Phải có lòng thương xót mà hoan hỷ 
buông xả tất cả. Có thế, thì sự tu hành của chúng ta mới 
mong có kết quả tốt đẹp vậy. 


400. Đầy đủ đức hạnh không nóng giận, trì giới 
thanh tịnh không dục nhiễm, thì chỉ ngang thân nây 
là cuôi cùng, không bị tiêp tục sanh nữa, người như 
thê, Ta gọi Bà la môn. 

He who is free from anger, 1s deVOuf, Vvirtuous, Withouf 
craving, selfsubdued and bears his final body — hmm Ï 
call a holy man. 


Kệ tụng - 
Không hận, hêt bôn phận 
Trì giới, không tham ái 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 216 


Nhiếp phục thân cuỗi cùng 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Trúc Lâm, có liên 
quan đên Tôn giả Xá lợi phât. 


Theo truyện tích, khi Phật ở tính xá Trúc Lâm, lúc ây 
Ngài Xá lợi phất cùng năm trăm thầy Tỳ kheo đến 
trước nhà thân mẫu của Ngài khất thực, bà mẹ mời tất 
cả vào nhà, khi dọn thức ăn bà nặng lời mắng nhiếc 
quở trách Tôn giả. Bà mắng nhiếc nhục mạ Tôn giả là 
kẻ ăn mày bỏ cả gia tài sự sản, mà làm kẻ ăn xin thật là 
đáng xấu hồ. Sẵn trớn bà chửi luôn các thầy Tỳ kheo 
khác. Ngài Xá lợi phất lặng thinh nhận thức ăn và rồi 
trở về tinh xá. Khi Ngài La hầu la dâng thức ăn cho 
Phật, Phật hỏi duyên cớ đã xảy ra và Ngài La hầu la kế 
hết mọi việc đầu đuôi cớ sự cho Phật nghe. Phật hỏi 
vậy lúc đó thái độ của thầy ngươi thế nào? Ngài La hầu 
la cho biết là thầy con (Xá lợi phất) lặng thinh không 
nói gì hết. Các thầy Tỳ kheo nghe thế, đồng khen ngợi 
hạnh nhẫn nhục cao quý của Tôn giả Xá lợi phất. Đức 
Phật biết thế, Ngài liền bảo các thầy Tỳ kheo: 

- “Nầy các Tỳ kheo, người nào thanh trừ được mọi dục 
vọng xấu xa, người ây không còn sân giận ”. (Hết phần 
lược dẫn cốt chuyện) 


Nóng giận hâu như ít nhiều ai cũng có. Vì nó là hạt 
giông lâu đời đang tiềm ân trong tâm thức ta. Nóng 
giận tùy theo sự huân tu sâu cạn của mỗi người mà nó 
có cường độ mạnh yếu, nặng nhẹ khác nhau. Đó là nói 
người có biết tu hành chút ít. Còn đối với người không 





217 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


biết tu, thì cường độ của lòng sân hận, nó bộc phát thật 
mạnh mẽ không thể lường được. Người có tu thường 
kiểm soát thiền quán sâu vào nội tâm mình, khi gặp 
chướng duyên nghịch cảnh xảy đến, thì cơn giận tức 
của họ có thê bộc phát nhẹ và chậm hơn. Vì họ có ý 
thức và kịp thời kêm chế phần nào. Nếu là người tu 
khá, thì phiền não giảm thiêu rất nhiều. Hoặc người tu 
cao thâm hơn, tuy phiền não thô trọng không còn, 
nhưng phiền não vi tế vẫn còn. Đối với hàng A la hán 
thì các Ngài đã dứt sạch Kiến, Tư hoặc phiền não. Điển 
hình như Tôn giả Xá lợi phát. Tuy Ngài đã bị người mẹ 
la măng chửi bới nặng nê, nhưng Ngài vẫn an nhiên 
lặng thinh không thốt một lời bực tức. Đó là do Ngài 
không còn phiền não gốc tham, sân, si. Chính nhờ sức 
huân tu già dặn mà được như thế. Do đó, việc huân tu 
để đoạn trừ phiền não ai cũng có thể làm được, nếu 
chúng ta có ý chí cương quyết mãnh liệt. Cho nên trên 
đường tu, người ta chỉ hơn nhau là ở chỗ diệt trừ phiền 
não nhiêu hay ít đó thôi. 


Từ cái gốc đã đoạn, tất nhiên cái ngọn cũng theo đó mà 
không còn. Nếu sức huân tu nội lực của chúng ta còn 
yếu kém, thì chúng ta nên tu từ ngọn vào. Nghĩa là 
chúng ta nên khéo gìn giữ ở nơi thân nghiệp và khâu 
nghiệp. Cũng thí như một cái cây to, ta không đủ sức 
bứng gốc nó đi, thì ta chỉ cần gia công bẽ cành lặt ngọn 
lần hồi, thét rồi cây kia cũng phải chết khô thôi. Đó là 
chúng ta đi từ phần thô để lần hồi đi sâu vào phần tế. 
Ngược lại, nêu sức huân tu của ta mạnh, thì ta có thê đi 
thăng vào phần gốc, tức phân vi tế trong tâm. Một niệm 
vừa dây lên ta nhận diện nó rõ ràng. Chỉ cần nhận diện 
thì nó sẽ tan biến ngay. Vì bản chất của nó là giả dối 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 218 


không thật. Muốn thế, tất nhiên là ta phải hằng có 
chánh niệm. Chính tu ở nơi phần gốc này mới thật là 
quan trọng. Khi không còn niệm khởi tạo nghiệp, thì 
dòng sanh tử ngang đây châm dứt. Như Tôn giả Xá lợi 
phất, dù Ngài bị bà mẹ nặng lời trách mắng thậm tệ, 
nhưng tâm Ngài vẫn thản nhiên tươi mát. Vì tâm Ngài 
đã không còn phiền não nhiễm ô. Ngài Luôn sống 
trong tịch tịnh Niết bàn. Do đó, nên Ngài là người có 
quá nhiều tự do hạnh phúc. 


Muốn được thế, thì ta phải nỗ lực huân tu trong từng 
giây phút. Phải thường xuyên quán chiếu ở nơi tâm 
mình. Như người ngồi trên bờ nhìn ngắm dòng sông 
đang chảy. Biết rõ ngõ ngách đường đi nước bước của 
nó, như thế, thì ta mới mong có được bình an hạnh 
phúc ngay trong từng bước đi, nụ cười và hơi thở. 


401. Người nào không nhiễm đắm những điều áÏ 
dục như nước giọt trên sen, như hột cải đặt đâu mũi 
kim, người như thê Ta gọi là Bà la môn. 

Like wafter on a lotus leqƒ, or a mustard seed on the 
pomf† oƒ a needle, he who does not chng to sensual 
pleasure - him do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Như nước trên lá sen 
Như cải đặt đầu kim 
Người không nhiễm ái dục 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 





219 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Pháp cú này Phật dạy tại tỉnh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên Tỳ kheo ni Uppalavanna. 


“Chuyện được kế đủ chỉ tiết trong phần chủ giải bài kệ 
bắt đầu bằng câu: “Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác 
chưa chín mùi ”. Truyện kể tiếp rằng: 

Sau đó ít lâu các Tỳ kheo bản tán ở Pháp đường: 
“Chắc các vị đã trừ hết lậu hoặc vẫn còn phải thỏa 
mãn nhục dục. Tại sao không? họ đâu phải cây đá hay 
đất cục mà cũng mang thân người với máảu thịt, do đó, 
thể nào cũng còn ưa khoái lạc ”. 

Đức Thế Tôn nghe chuyện bèn giải thích: 

- “Này các Tỳ kheo, không bao giờ người đã thanh trừ 
đi dục lại yêu thích khoái lạc hay thỏa mãn nhục dục. 
Như một giọt nước rơi trên lá sen không bao giờ dính 
lại, nó lăn tròn và rơi xuống, như hạt cải không bao 
giờ dinh trên đâu cây kim, cũng như tình ái không bao 
giờ ràng buộc hay còn vương vấn nơi những vị đã tận 
trừ ái nhiễm ”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú 
tập II, Viên Chiếu, tr 352). 


Pháp cú trên, đức Phật nhắc lại sự say đắm ái dục của 
con người. Phật minh định rõ, bất cứ ai nếu không đắm 
nhiễm vướng mắc những điều ái dục, thì Phật nói 
người đó như nước đồ trên lá sen. Nước và là sen 
không dính dáng gì nhau. Vấn đề này, đức Phật đã dạy 
rất rõ trong phẩm á ái dục. Ở đây, chúng tôi không muôn 
luận bản nhiều. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ răng, gốc 
của ái dục là do từ tư tưởng sanh, nếu tư tưởng không 
sanh thì ái dục không có. Đã là người, ít nhiều gì không 
ai lại không có ái dục. Nếu là người thật sự tu hành, thì 
lòng ái dục của họ tương đối nhẹ hơn người giả tu và 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 220 


không biết tu. Ái dục sanh ra là tùy theo quan niệm của 
chúng ta. Ái dục có nhiều đẳng cấp nặng nhẹ khác 
nhau. Nếu là người hoàn toàn sống buông thả theo 
dòng thác dục vọng, lúc nào cũng muốn thỏa mãn cho 
những dục tính, nặng về phân xác thịt, không chút kèm 
chế ở nơi tâm ý, thì quả sóng tình của họ cao hơn núi 
Tu đi và như thế, chắc chắn là họ sẽ bị nhận chìm chết 
đuối trong biển ái dục vậy. 


Vì muốn ngăn ngừa ái dục đối với nặng tình nam nữ, 
trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, bài kinh số 29, đức 
Phật có dạy: “Phải đè đặt chớ nhìn ngó nữ sắc, chớ 
cùng nói chuyện, nếu phải cùng người nữ nói chuyện, 
thì nên chánh tâm suy nghĩ: Ta là bực Sa môn ở trong 
đời ác, phải như hoa sen chẳng bị bùn làm ô uễ, tưởng 
người già như mẹ, người lớn như chị, kẻ nhỏ như em, 
đứa bé như con, mà sanh lòng độ thoái, thì diệt được 
niệm xấu ”. 


Phật dạy điều này, tuy riêng cho người xuất gia, nhưng 
nếu như người tại gia muốn thoát khỏi lưới ái tình ràng 
buộc đau khổ, thì cũng có thể áp dụng lời Phật dạy 
trên. Đây là một khía cạnh tâm lý quan trọng. Như trên 
đã nói, ái dục đều do quan niệm phát sanh. Như gần gũi 
người khác phái (ngoại trừ những người bệnh hoạn 
đồng tính luyến ái), nhứt là gần gũi đối tượng có nhan 
sắc đẹp, thì ít nhiều gì lòng ái dục thèm khát của ta 
cũng phát sanh. Lý do, tại vì ta quan niệm người đó xa 
lạ, nên ta có quyên yêu thương luyến ái. Ngược lại, nêu 
như ta quan niệm răng, họ là những người trong thân 
thuộc dòng họ huyết thông của ta, thì chắc chăn niệm ái 
dục của ta thật khó phát sanh. 


Cao hơn nữa, là khi nhìn đối tượng đẹp, mà lòng ta 
không nhiễm trước, thì Phật nói như nước trên lá sen 
hay hột cải đặt trên đầu mũi kim, cả hai không dính 
dáng ăn nhập gì với nhau. Được thế, mới thực sự là 
người tư do giải thoát, và như thế mới xứng danh là Bà 
la môn. 


402. Nếu ngay tại thế gian nây, ai tự giác ngộ và diệt 
trừ đau khô, trút bỏ gánh nặng mà giải thoát, người 
như thê, Ta gọi là Bà la môn. 

He who Im this very le realizes ƒor hừùmselƒ the end oƒ 
sujJfering, who has laid aside the burden and become 
emancipated — hím do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Ai tu trên đời nấy 
Giác khổ, diệt trừ khổ 
Bó gảnh nặng, giải thoát 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 

Pháp cú nây Phật dạy tại tỉnh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đến một người Bà la môn. 

“Khi chưa có điểu luật không cho phép nhận nô lệ trốn 
chủ vào Tăng đoàn, một hôm người nô lệ của một Bà la 
môn đến xin xuất gia. Y được nhận vào Tăng đoàn và 
chẳng bao lâu chứng A la hán. Người Bà la môn tìm 
khắp nơi nhưng không gặp. Một hôm đức Phật dẫn vị A 
la hán ấy vào thành khất thực, người Bà la môn trông 








221 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 222 


thấy ở công thành bèn níu y của Tôn giả nọ. Đức Phật 
quay lại hỏi: 

- Nây Bà la môn, chuyện gì vậy? 

- Thưa Ngài Cô đàm, đây là kẻ tôi tớ của tôi. 

- Nây Bà la môn, gánh nặng đã rời khỏi y. 

Nghe đức Phật nói, người Bà la môn lập tức hiểu rằng 
người ấy đã chứng A la hán. Ông hỏi lại: 

- Có thật không, thưa Cô đàm? 

Đức Phật xác nhận: 

Thật vậy, gánh nặng của người ấy đã buông xuống 
rồi”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, 
Viên Chiếu, tr 353) 


Xã hội Ấn Độ thời Phật người ta phân chia thành bốn 
giai cấp rất rõ rệt: Ì. Giai cấp Bà la môn, gồm những 
Giáo sĩ giữ quyên thống trị tinh thần, chuyên phụ trách 
về những việc lễ nghi cúng tễ. 2. Giai câp Sát đề lợi, là 
hàng vua chúa quý phái, năm quyên cai trị về chánh trị. 
3. Giai cấp. Phệ xá, gôm những thương gia chủ điền 
chuyên lo vấn đề kinh tế trong nước. 4. Giai cấp Thủ đà 
la, là hàng hạ tiện nô lệ, phục dịch làm khổ sai suốt đời 
cho ba gi1aI cấp trên. Đó là những giai cấp bất công nhất 
của xã hội Ấn Độ trước khi Phật ra đời cũng như trong 
thời đại của đức Phật. Có thê nói, đức Phật là người đả 
phá san bằng những cái hố giai cấp bất công nây. Ngài 
đã đem lại cho mọi người có một đời sống bình đẳng 
ngang nhau. Ngài không phân biệt sang hèn, nghèo 
giàu, bất cứ họ thuộc giai cấp nảo, Ngài cũng đều hóa 
độ tất cả. Dù người đó có học thức hay dốt nát, thậm 
chí những hạng người mà xã hội liệt họ vào thành phần 
bắt trị, là những con sâu mọt ăn hại phá hoại xã hội, 





223 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Ngài cũng độ họ trở thành những con người lương 
thiện cao quý. 


Chuyện dẫn chứng trên là một chứng minh cụ thể cho 
vẫn đề đó. Một kẻ nô lệ đến xin Phật xuất gia, và đã 
được đức Phật thâu nhận vào Tăng đoàn. Việc làm nây, 
đối với xã hội giai cấp thời đó, phải nói đây là một 
cuộc cách mạng vĩ đại của đức Phật. Đức phật đã bị xã 
hội đương thời chống đối kịch liệt. Nhưng với chủ 
trương một nên giáo lý bình đẳng, mỗi chúng sanh đều 
sẵn có tánh giác sáng suốt như nhau, và nếu ai chịu khó 
tu hành đạt ngộ chân lý, cuối cùng, cũng có thể thành 
Phật như Ngài. Đó là một nền giáo lý tôn trọng quyền 
tự do tinh thần bình đắng tuyệt đối của con người. Do 
đó, nên đức Phật cương quyết giữ vững lập trường, 
vượt qua mọi trở ngại chống đối bất cứ từ đâu đến. Vì 
thế, người ta thấy, trong Tăng đoàn của Ngài có đủ mọi 
giai câp thành phân, từ hàng quý phái sang trọng giàu 
có nhứt, cho đến hàng cùng đỉnh dốt nát nghèo khổ. 
Nhưng khi gia nhập sông chung trong một Tăng đoàn, 
thì mọi mâu thuẫn phân chia không bao giờ xảy ra. Tất 
cả đều nỗ lực thắng tiến tu hành thành tựu đạo quả. 
Ngoại trừ một số ít chống đối phá hoại Tăng đoản gây 
ra sự bất hòa, như nhóm Lục quần Tỳ kheo, hay nhóm 
của Đề bà đạt đa chẳng hạn. Ngoài ra, tất cả đều gìn 
giữ lục hòa nghiêm túc và có đời sống thánh thiện cao 
cả. Đó là Phật nói, họ đã trút bỏ gánh nặng phiền não 
và đã được an lạc giải thoát. Người nào được như thế, 
Phật nói, mới xứng danh là Bà la môn. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 224 


403. Người có trí tuệ sâu xa, biết rõ thế nào là đạo, 
thê nào là phi đạo và chứng đên cảnh giới vô 
thượng, người như thê, Ta gọi là Bà la môn. 

He who Im this very lie realizes ƒor hừùmselƒ the end oƒ 
sujJering, who has laid aside the burden and become 
emancipafted - him do l call a holy man. 


Kệ tụng 
Người trí tuệ sâu xa 
Biết rõ đạo, phi đạo 
Chứng đạt vô thượng giới 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 

Pháp cú nây Phật dạy tại núi Linh Thứu, có liên quan 
đến Tỳ kheo ni Khema. 

“Ngày nọ, lúc đâu hôm, vua trời Đề Thích dẫn chư 
thiên đến nghe Phật thuyết pháp, lúc ấy Tỳ kheo nỉ 
Khema cũng khởi nghĩ: “Ta sẽ đến thăm đức Thế 
1ôn ””. 

Bà hay đến chỗ Phật, gặp Đề Thích và chư thiên, bèn 
đảnh lễ Phật rồi lui ra. ĐỀ Thích hỏi Phật: 

- Ai vậy, thưa Thế Tôn? 

- Này Đại vương, đó là Tỳ kheo nỉ Khema, trí tuệ đệ 
nhất, biết rõ đâu là đạo và đâu không phải là đạo”. 
(Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập II, Viên 
Chiếu, tr 354) 


Cuộc đời nây, sở dĩ tràn đây đau khô là bởi chúng ta 
không làm chủ được vô minh phiên não sai sử. Đời 





225 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


sống của chúng ta, từ lúc chảo đời cho đến khi vĩnh 
viễn từ giã cõi đời, khoảng thời gian đó, chúng ta đã 
gây tạo nhiều nghiệp ác, triền miên thọ khổ. Ta làm kẻ 
nô lệ tù đày. Ta đi lang thang mãi trong vòng luân hồi 
sanh tử khô đau. Đó là vì ta thiếu trí huệ chiêu soi. Một 
khi ta hồi tâm tỉnh giác, có trí huệ chiếu soi, lập tức vô 
minh phiền não không còn. Mà vô minh không có, thì 
ngay đó là giải thoát. Sự mê ngộ như trở bàn tay. chỉ 
cần lật qua lật lại không có gì khó khăn. Khó khăn là 
tại vì ta không muốn làm người trí. Ta thích làm người 
mê. Ta còn thích ngao du trong dòng đời đau khổ. 
Giống như gã cùng tử đi lang thang trong bụi đời sóng 
gió. Khi tỉnh ngộ, ta quyết phải làm người trí. Ta quay 
hướng trở về để nhận lại gia bảo quý giá mà ngàn đời 
ta bị lãng quên. Ta không muốn làm kẻ lãng tử phong 
trần nữa. Ta phải vươn lên tìm lại lẽ sống chân thật 
trong ánh hào quang trí huệ. Ta cương quyết phục hồi 
lại con người thật của ta. Ta không làm kẻ nô lệ tù đày 
nữa. Đó là ta sẽ bắt gặp hình ảnh cao đẹp của Tỳ kheo 
ni Khema. Vì ta đã có trí huệ phân biệt rõ: “đâu là chân 
thật và đâu là giả dối”. Khi nhận rõ như thế, thì ta 
không còn lầm lẫn để cho cảnh trần giả huyễn che mờ 
tâm trí ta nữa. Đó là ta hòa nhập cùng đại thể trong 
nguồn sống bao la bất tận vậy. Bây giờ ta mới thực sự 
khôi phục hoàn toàn con người thật của chúng ta. 


404. Chắng lẫn lộn với tục luân, chẳng tạp xen với 
tăng lữ, xuât gia lìa ái dục, người như thê, Ta gọi Bà 
la môn. 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 226 


He who holds alooƒ from house holders and ascefics 
alike, and wanders about with no fixed abode and buf 
ƒew wanfs — hữm do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Không lẫn lộn cả hai 
Xuất gia và thế tục 
Sống độc thân, lìa dục 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên Tôn giả T1ssa Pabbharavasl. 


Theo truyện tích, sau khi nhận đề mục thiền quán từ 
nơi đức Phật, thầy Tissa vảo rừng sâu để an trú tu tập. 
Thầy tìm được một hang động kín đáo thích hợp. Thầy 
vui mừng và nhứt quyết sẽ ở đây tu tập, để hoàn thành 
bản nguyện của một vị Sa môn. Thây vào trong hang 
ân tu. Vị nữ thần trong hang thấy thế, liền sanh tâm bực 
tức và tìm cách hãm hại. Nhưng tìm mãi không thấy lỗi 
của thầy Sa môn đức hạnh nây. 


Hôm sau, thầy Tissa đi khất thực gặp một vị nữ thí chủ 
thỉnh thầy về nhà cúng dường. Nàng phát nguyện sẽ 
cúng dường cho thây suốt thời gian ba tháng an cư. 
Thầy Tissa nhận lời. Trong khi đó, vị thần trong hang 
cứ ngỡ răng, thây sẽ rời khỏi hang động vì đã có người 
thỉnh cúng. Nhưng chờ mãi mà thầy cũng không đi. Vị 
thần thất vọng và thầm nghĩ: “thật khó lòng sống chung 
với vị Sa môn đức hạnh. Vậy ta phải tìm cách kiếm 


chuyện đề bảy lỗi lầm cho thầy ấy rời khỏi nơi đây mới 
được”. Nghĩ xong, vị thần liền đến nhà vị thí chủ 
thường cúng thức ăn cho thầy, và nhập vào đứa bé trai 
con của nữ thí chủ. Đứa bé tự dưng trợn mắt và sùi bọt 
mép. Bà mẹ hoảng hốt la lên! Vị thần bảo bà mẹ phải 
nhờ thầy Tỳ kheo Tissa cứu hộ, băng cách là cho thuốc 
con ngươi uống. Bà mẹ từ khước quyết không tuân 
theo. Vị thần bảo hai lần, bà đều từ chối. Nhưng đến 
lần thứ ba, vị thần bảo phải dùng nước rửa chân của 
thầy Tissa mà rảy lên đầu đứa bé. Lần này, bà chịu. 
Đứa bé hết bệnh. Thọ trai xong, thầy trở về hang động. 
Vị thần đứng trước cửa hang chào thầy và mừng thây 
lang chữa bệnh rất hay. Thầy hỏi tại sao ngươi nói vậy? 
Vị thần nói: nhờ thầy rưới nước lên đầu đứa bé mà nó 
hết bệnh. Như thế, chính thầy là thầy thuốc chữa bệnh 
rồi. Nghe nói thế, thầy Tissa tự nghĩ: ta đã làm được 
một việc lành lớn và thầy rất hoan hý. Dù bị vị nữ thần 
nặng lời quở trách xua đuổi, nhưng thầy không hề lộ ra 
một chút hờn giận. Do thầy quán chiếu chế ngự cảm 
xúc sâu xa, ngay khi đó, thầy đắc quả A la hán. Sau ba 
tháng an cư, thầy trở về tỉnh xá. Biết được sự việc xảy 
ra như thế, các thầy Tỳ kheo đến bạch Phật và họ cho 
rằng, thầy Tissa nói dối. Đức phật bảo: 

- “Này các Tỳ kheo, con ta không sân giận. Thấy ấy 
chẳng chuyện trò với cư sĩ, sống đời độc cư, thiểu đục 
và fri túc ”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) 


Đời sống ấn cư đơn độc, tất dễ dưỡng tâm nuôi đức 
hơn là sống trong cảnh phôn hoa náo nhiệt. Chư Thiền 
đức xưa nay, muốn huân tu cho đạo lực thêm vững 
mạnh, phần nhiều các ngài hay tìm những chỗ vắng vẻ 
để ân tu. Đọc lại lịch sử về hành trạng của chư Tôn 








227 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 228 


thiền đức ở Ấn Độ, Trung hoa vả Việt Nam v.v... ta 
thấy rõ điều đó. Tuy nhiên, vấn đề nây, cỏn tùy thuộc 
vào thời tiết khí hậu và nhất là hoàn cảnh xã hội của 
mỗi thời đại. Nếu trong một xã hội tương đối an bình, 
khí hậu tốt, thì việc tìm những nơi văng vẻ để ân tu, 
thật không có gì trở ngại lắm. Tuy nhiên, nếu là trong 
thời chiến tranh loạn lạc, cũng như thời tiết khí hậu 
khắc nghiệt, như nóng quá hay lạnh quá, thì việc ân tu 
trong rừng núi, tất nhiên có phần trở ngại hơn. 


Vả lại, điều nầy nó còn đòi hỏi ở nơi ý chí cương quyết 
can đảm của mỗi người. Nhưng, dù gì đi nữa, thì việc 
ân tu, tất nhiên là nó sẽ mang lại cho người ta nhiều an 
lạc nội tâm hơn. Cõi lòng cảm thấy thảnh thơi nhẹ 
nhảng an thoát hơn, nếu hảnh giả quyết chí mong cầu 
giải thoát khỏi vòng đau khổ hệ lụy. Nhưng ấn tu như 
thế, không có nghĩa là chạy trốn xã hội. Làm sao có thể 
cắt đứt mọi liên hệ với xã hội được? Còn sông, là còn 
hít thở, ăn uống, còn cần đến những nhu cầu tương đối 
về thể chất, tất nhiên, chúng ta vẫn còn liên hệ ít nhiều 
với ngoại cảnh. Nhưng thời gian ấn tu, chính là thời 
gian để cho người hành giả trau dồi nội lực huân tu 
nhiều hơn. Và sau đó, các ngải sẽ tùy cơ duyên mà ra 
hoăng pháp độ sanh. 


Chuyện lược dẫn trên, cho ta thấy rõ ý chí nhẫn nại 
cương quyết của thầy Tỳ kheo Tissa. Dù bị vị thần tìm 
cách phao vu đuổi thầy đi, nhưng thây vẫn kiên nhẫn 
chịu đựng tiếp tục ở trong hang đá tu hành cho đến khi 
hoàn thành chí nguyện. 





220 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Đời sống phạm hạnh đơn độc lại ở nơi hang sâu vắng 
vẻ, nêu không phải là người có ý chí siêu trần thoát tục, 
quyết tâm tu hành đạt đạo, thì khó mà nhãn nại chịu 
đựng được hoàn cảnh như thế. Cho nên, sự tu hành 
muốn hoàn thành sứ mạng đạt ngộ chân lý, tất nhiên, 
hành giả phải gan dạ cương quyết vượt qua mọi trở 
ngại khó khăn. Có thế, mới kỳ vọng đạt thành sở 
nguyện của người xuất trần thượng sĩ, nối thạnh dòng 
pháp và làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. 


405. Đối với bất luận loài nào lớn hay nhó, mà đã 
thả bỏ con dao sát hại, người như thê, Ta gọi là Bà 
la môn. 

He who has renounced violence fowards dll living 
beings, weak or strong, who neither KkilÏs nor causes 
ofhers to KH — hữn do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Người bỏ dao sát hại 
Bắt luận chúng sanh nào 
Không giết, không khiến giết 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên một thây Tỳ kheo. 


Theo truyện tích, Phật dạy cho thầy Tỳ kheo một đề 
mục thiền quán, sau khi nhận lãnh, thầy đi vào rừng sâu 
để chuyên chú hành thiền, không lâu thầy đắc quả A la 
hán. Thầy thâm nghĩ, nên trình lên đức Thế Tôn thành 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 230 


quả đạt được nầy. Sau đó, thầy trở về tinh xá. Trên 
đường về, ngang qua xóm làng nọ, thầy thấy hai vợ 
chông người kia đang cãi nhau kịch liệt. Ông chồng tức 
giận bỏ nhà ra đi. Sau đó, người đàn bà buồn quá cũng 
đi về nhà cha mẹ mình. Thây Tỳ kheo và cô ta cùng đi 
chung một đường. Cô ta bám đi theo sau sát thầy. Thầy 
Tỳ kheo cứ lặng lẽ đi và không bao giờ để ý nhìn ngó 
Cô ta. 


Sau cơn giận, ông chồng trở về nhà, thấy vắng vợ 
mình, đoán biết là nàng ta về nhà cha mẹ. Ông vội vã 
đi kiếm và gặp thây Tỳ kheo đang đi chung với vợ 
mình. Ông nổi giận tiến đến đe dọa thầy Tỳ kheo. Vì 
ông nghĩ, ông nây dụ dỗ vợ mình. Thấy thế, bà vợ vội 
kêu lên: 

- VỊ Sa môn tu hành chơn chánh, không xúc phạm gì 
đến tôi, ông không nên xúc phạm tới thây. Đang cơn 
ghen tức, ông không đề ý đếm xia gì đến lời bả vợ nói, 
ông thăng tay đánh thầy Tỳ kheo nhừ tử. Thế là, thầy 
Tỳ kheo bị thương tích đầy mình. Về đến tu viện, các 
thầy Tỳ kheo khác thấy thế cùng nhau trị liệu vết 
thương cho thầy. Sau khi biết rõ duyên cớ, các thầy Tỳ 
kheo đến bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, thầy Tỳ kheo đó bị người ta đánh đập 
mình mây đây thương tích, nhưng thây ta nói không hề 
giận người đánh mình. Như thế, có phải là thầy ấy nói 
dối không? 


Phật bảo: 

“Này các Tỳ kheo, kẻ nào đã trừ được lậu hoặc liễn 
bỏ hết roi gậy. Dù ai đánh họ, họ cũng không sân hận 
lại ”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) 


Pháp cú trên, Phật nhân mạnh đến lòng hỷ xả tha thứ. 
Muốn có được tấm lòng bao dung rộng lượng hỷ xả, 
không phải tự nhiên mà có được. Chúng ta cân phải gia 
công nô lực tu hành, diệt trừ hết lậu hoặc phiền não, 
nhất là ba món phiền não căn bản: tham, sân, si. Có thế, 
thì mới mong có được tắm lòng cao cả vị tha nhân ái. 


Là phàm phu, lòng người ai cũng dẫy đây sân hận. Mỗi 
khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng, tức thời tâm sân hận 
nổi lên. Người ta chưa đụng chạm tới thân hình của 
mình, chỉ cần mình nghe lời nói trái tai, châm biếm, 
mỉa mai, kích bác nặng lời của họ, tất nhiên tam bành 
lục tặc của mình sẽ nổi lên ngay. Nổi lên một cách 
mãnh liệt. Đừng nói chi đến việc xúc phạm hành hung 
đánh đập, thử hỏi việc đó, có mấy ai nhịn nhục được?! 
Hay là máu giận tức sẽ nổi lên đến điên cái đầu. Bị 
người hành hạ đánh đập, mà vẫn an nhẫn được, không 
tỏ ra một chút hòn giận, đó phải là bậc thánh nhơn mới 
có thể làm nồi. 


Ở một cường độ thấp hơn, nếu người nảo có sức huân 
tu đạo lực khá, thì cũng có thể nhẫn nhịn được, không 
đến nỗi phải đánh đập hay sát hại lẫn nhau. Vì họ đã 
từng thật hành tu tập đức tánh nhẫn nhục. Do đó, nên 
họ có thể dẫn được cơn giận dữ nhứt thời được. Như 
người lái xe giỏi, trong lúc bất trắc xảy ra, họ có thê 
thắng chiếc xe kịp thời, nên không xảy ra tai nạn. Đó là 
do thói quen lái xe đến mức độ thuần thục và lúc nảo 
họ cũng chú ý đến tay thắng an toàn. Như đã nói qua, 
người tu hạnh nhẫn nhục là người phải có lòng từ bi 
biết yêu thương muôn loài. Nhờ có lòng thương xót 








231 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 232 


rộng lượng, nên họ không còn chấp nhứt phiền lòng 
người khác, dù vẫn biết người đó gây ra cho họ phải 
đau khổ. Giữa Bồ tát cà chúng sanh khác nhau là ở chỗ 
đó. Khác nhau trên phương diện thật hành, chớ không 
phải trên lý thuyết suông. 


Chuyện lược dẫn trên, cho ta một bài học về đức nhẫn 
nhục của thầy Tỳ kheo, khi bị người hành hung đánh 
đập. Thậm chí, các Tỳ kheo khác không tin, khi nghe 
thầy đó nói lại. Cho nên, họ kéo nhau đến bạch Phật về 
chuyện đó. Phật bảo, người nào đã trừ hết lậu hoặc, thì 
người đó sẽ không còn sân hận nữa. Nếu nói ngược lại, 
kẻ nảo còn sân hận tràn trẻ, thì biết răng kẻ đó còn đầy 
dẫy phiên não lậu hoặc. Người tu muốn giải thoát cho 
mình và độ người, thì mỗi người cần phải thường 
xuyên quán chiếu lại mình để gạn lọc thanh trừ phiền 
não. Có thế, thì mới mong đạt được an lạc giải thoát 
vậy. 


406. Ở giữa đám người cừu địch mà gây tình hữu 
nghị, ở giữa đám người hung hăng cầm gậy mà giữ 
khí ôn hòa, ở giữa đám người chấp đắm mà lòng 
không chấp đắm, người như thế, Ta gọi là Bà la 
môn. 

He who is friendly amidst the hostile, peaceƒful amidst 
the violemt, and unattached amidst the attached — him 
do I call a holy man. 


Kệ tụng 
Thân hữu giữa cừu địch 
Ôn hòa giữa hung hăng 





233 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Không chấp, giữa chấp đắm 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên bôn vị Sa di. 


Theo truyện tích, có một gia đình Bà la môn phát tâm 
cúng dường một ngọ trai cho bốn vị Sa môn đặc biệt 
được chọn mời. Bà vợ chuẩn bị lo thức ăn, bảo ông 
chồng đi thỉnh bốn vị Bà la môn lão thành. Nhưng rất 
tiếc, những vị được thỉnh mời lại là bốn vị Sa di mới có 
bảy tuổi. Bốn vị nầy đều chứng quả A la hán. Khi thấy 
bốn vị Sa di nhỏ tuổi ông chồng thỉnh về, bà vợ nổi 
trận lôi đình quát tháo ông chồng: 

- Ông đến tinh xá mà đưa về bốn đứa trẻ nít chăng lớn 
băng cháu chắt ông. 


Thay vì mời bốn vị vào chỗ ngồi đã định sẵn, bà lại 
mời ngồi chỗ khác. Đồng thời bà bảo ông chồng đến 
tinh xá mời bốn vị khác về. Lần này, ông chồng mời 
được Tôn giả Xá lợi phất. Đến nơi, nhìn thây bốn vị Sa 
di đang ngôi đó, Ngài hỏi: bốn vị này đã thọ trai chưa? 
Biết những vị này chưa thọ trai, Ngài liền ôm bát đi nƠI 
khác. Bà vợ lại sai ông chồng đi thỉnh vị khác. Lần này, 
ông thỉnh được Tôn giả Mục kiền liên. Cũng như Tôn 
giả Xá lợi phất, biết những vị Sa di chưa thọ trai, Ngài 
lại bỏ đi không thọ trai. Bà vợ quay sang ra lệnh cho 
ông chồng lần này phải thỉnh cho được một sa môn lão 
thành. Trong khi đó, các vị Sa di nầy ngồi hoài mà 
không thấy bà mời thọ trai, ai nẫy đều đói cảo lên. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 234 


Trời Đề Thích quán sát biết rõ sự tình, liền hiện ra một 
Sa môn già lọm khọm. Đến nơi, ông chồng nhìn thấy 
liền thỉnh ngay, vì ông nghĩ rằng lần nây chắc là vừa ý 
bà vợ. Khi ông thầy Sa môn già đến liền đến đảnh lễ 
bốn vị Sa di, quyết không đề ý ý gì đến lời thính mời của 
bà vợ. Ông liền đến ngôi kiết già chỗ thấp gần bốn vị 
Sa di. Hai ông bà thấy thế, cho rằng ông già nây lâm ca 
lâm cẩm, quyệt xua đuổi ông ra. Nhưng lôi kéo ông ra 
mắẫy lần, rồi cũng thấy ô ông vẫn ngồi chỗ cũ. Hai ông bà 
thất kinh, sợ hãi liền vội mời cả năm vị thọ trai. Thọ 
trai xong, mỗi vị Sa di bay qua mỗi cửa số. 


Các vị Sa di về lại tỉnh xá, các Tỳ kheo bu quanh hỏi 
chuyện về việc đi thọ trai. Các vị Sa di thuật lại mọi 
việc cho các thầy Tỳ kheo nghe. Nghe xong, các thầy 
Tỳ kheo hỏi: họ hành xử các huynh như thế, các huynh 
có giận họ không? Bồn vị đồng nói: “không giận”. Các 
thầy Tỳ kheo không tin, liền đến bạch Phật. Phật bảo: 

- “Này các Tỳ kheo, người đã trừ được lậu hoặc chẳng 
kháng cự kẻ chống đối họ”. (Hết phần lược dẫn cốt 
chuyện) 


Pháp cú trên, đức Phật nêu cao đức hạnh nhu hòa nhẫn 
nhục. “Ở giữa đám người cừu địch mà gây tình hữu 
nghị”. Tình hữu nghị là tình bạn lữ thân thiện, là tình 
tứ hải giai huynh đệ. Với tình thần từ bi bình đăng của 
đạo Phật, đạo Phật không coi ai là kẻ thù. Dù ai đó có 
manh tâm ác độc hãm hại dìm đạo Phật đủ mọi cách 
thế. Đạo Phật vẫn coi họ là bạn. Đạo Phật không có cái 
nhìn ác cảm khinh khi kỳ thị với bất cứ một chủng tộc 
sắc dân nào. Đạo Phật không có cái nhìn hời hợt theo 
lăng kính nghiệp thức của một tôn giáo hay bẻ phái. 





235 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Bởi đạo Phật coi tất cả chúng sanh đều có chung một 
bản thể. Nhìn trên hình tướng tuy có nhiều sai khác, 
nguyên do là bởi chúng sanh tạo nghiệp thiện ác bất 
đông. Nhưng nhìn sâu vào bản thể, thì không có gì 
khác biệt. Vì vạn vật đồng nhứt thể. Như nhìn trên hiện 
tượng của các loại sông, hồ, kinh, rạch, biển cả lớn nhỏ 
có khác nhau, nhưng thể nước chỉ là một. Đạo Phật 
dạy người Phật tử phải có cái nhìn thấu suốt “Vô 
Tướng”, đừng dính kẹt mắc mứu trên “Hữu Tướng”. Vì 
tất cả các pháp hữu vị, đều do duyên hợp giả có. Nếu 
bám chấp dính mắc trên hình tướng, tất nhiên là nhơn 
loại sẽ gây ra bao sự tranh chấp oán thù và rồi đưa đến 
tình trạng mâu thuẫn chống đối tàn sát lẫn nhau. 


Với cái nhìn “vô tướng” đó, đạo Phật chủ trương phải 
luôn luôn đứng trên và đứng ngoài mọi thê chế chánh 
trị theo đường lối bá đạo, nhằm mục đích tạo thế lực 
trục lợi gây chia rẽ hận thù sát hại lẫn nhau. Đạo Phật 
luôn tôn trọng nhân phẩm quyền tự do hướng thượng 
của con người. Đạo Phật kêu gọi nhơn loại hãy dẹp bỏ 
mọi ty hềm, mọi quan niệm định kiến dị biệt, mà hãy 
nên thương yêu nắm lẫy tay nhau để cùng chung lo xây 
dựng, đem lại nguồn an vui hạnh phúc hòa bình cho 
nhơn loại. Đó là bức thông điệp hòa bình mà đức Phật 
đã gởi đến cho nhơn loại cách đây trên hơn hai mươi 
lăm thế kỷ. Nhưng tất tiếc, ngày nay nhơn loại vẫn 
chưa ý thức được vẫn đề hệ trọng đó. Họ vẫn còn chìm 
đăm. sâu nặng trong vòng vô minh tranh chấp, hận thù, 
và rồi gây ra bao thảm cảnh chiến tranh tàn khốc khổ 
đau mà cả nhơn loại phải hứng chịu. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 236 


Ngày nào nhơn loại chưa ý thức nhận ra tình huynh đệ, 
tình đồng loại, tình yêu thương trong dòng máu cùng 
đỏ, nước mắt cùng mặn một cách thiết thực chân thành, 
thì ngày đó nhơn loại vẫn còn phải chịu nhiều nỗi đau 
khổ dài dài, bởi do lòng dục vọng sai khiến làm tan nát 
tình yêu thương đó. Nhơn loại muốn được sống an ổn 
trong vòng tay yêu thương lẫn nhau, thì chỉ có cách duy 
nhất, theo Phật dạy trên là phải phá bỏ mọi dị kiến 
tham chấp, mọi quyên lực đấu tranh, phải có tắm lòng 
bao dung tha thứ hỷ xả tương thân tương ái lẫn nhau. 
Có thế, thì nhơn loại mới mong được sông trong cảnh 
an bình tràn đầy hạnh phúc vậy. 


407. Từ lòng tham dục, sân nhuế, kiêu mạn cho đến 
lòng hư ngụy đêu thoát bỏ cả như hột cải không 
dính đâu mũi kim, người như thê, Ta gọi là Bà la 
môn. 

He whose lust and hatred, pride and hyprocrisy have 
ƒalen off ke a mustard seed from the poimt oƒ a 
needle — hữm do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Người thoát cả tham sân 
Không mụn, không hư ngụy 
Như hột cải đầu kim 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Trúc Lâm, có liên 
quan đên Tôn giả Đại bàn đặc (Big Wayman). 





237 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


“Khi Tôn giả Châu lợi bàn đặc (Litle Wayman) ba 
tháng không thuộc nổi một bài kệ, anh của ngài là Tôn 
giả Đại bàn đặc đuổi Ngài ra khỏi tỉnh xá, đóng cửa lại 
rồi bảo: 

- Chủ thiểu khả năng, không hiểu nồi Phật pháp, còn 
hạnh phúc thế gian chú cũng rời bỏ rồi. Đâu còn lý do 
gì để chủ tiếp tục ở lại đây? Chú hãy đi đi. 

Các thây Tỳ kheo bàn tán về chuyện ấy, nói: 

- Nầy chư huynh, Tôn giả Đại bàn đặc làm thế nây thể 
nọ. Chắc chắn _ngay cả những vị đã xa lìa cấu nhiễm 
thính thoảng vân còn sân hận. 

Lúc ấy, đức phật đi đến hỏi: 

- Này các Tỳ kheo, các ông tụ hội ở đây bản tán việc 
gì? 

Các thầy bạch lên đức phật vấn để. Ngài dạy: 

- “Này các Tỳ kheo, không phải đáu. Những kẻ đã xa 
lìa cầu nhiễm trong tâm chẳng côn các hoặc, tham, sân 
và sỉ. Ông ấy hành động như vậy chỉ vì ông đặt Phật 
pháp và tỉnh thần Phật pháp lên trên tất cả”. (Trích 
nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập II, Viên Chiếu, 
tr 368) 


Pháp cú trên, chủ yếu Phật dạy người tu phải xa lìa 
Tam độc. Vì ba món này, nó gây ra cho Tgười ta lắm 
điều đau khô hệ lụy. Phật dạy, người xuất gia phải có 
đây đủ nếp sông giới hạnh và trí huệ. Một nêp sông 
hướng thượng rất cao đẹp. Do đó, nếu tu hảnh mà 
chúng ta còn chất chứa dung túng ba món độc hại 
tham, sân, s1 nây nhiều, thì đời tu hành của chúng ta sẽ 
không có kết quả tốt đẹp là bao! Đạo Phật chủ trương 
phá ngã. Còn nặng lòng chấp ngã, pháp chấp, là chúng 
ta vẫn còn đi quanh quân trong vòng sanh tử khổ đau. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 238 


Hãy dẹp bỏ tham, sân s1, ngã mạn, như tống khứ những 
con rắn độc ra khỏi nhà. Nếu không, thì chúng ta sẽ bị 
những con răn độc hại nây cắn chết đời ta lúc nảo 
không hay. Vì chính nó làm cản trở ta trên bước đường 
tiến về ngôi nhà « Bảo Sở ». Chúng ta hãy mạnh dạn 
diệt trừ bọn chúng. Có thế thì ngôi nhà của chúng ta 
mới được an ôn êm âm hạnh phúc. 


Chuyện dẫn chứng trên, cho ta thấy, Châu lợi bàn đặc 
tuy không thông minh băng người anh, nhưng không 
phải vì thê mà không tu được. Điều quan trọng là phải 
dẹp trừ câu nhiễm phiền não trong tâm. Nếu chỉ biết 
học rộng hiểu nhiều, dù cho có lão thông ba tạng giáo 
điền, hay thông kim bác cô đi chăng nữa, mà không gia 
công nỗ lực tu hành để dẹp trừ những câu nhiễm phiền 
não trong tâm, thì thật không có ích lợi gì trên con 
đường tu niệm giải thoát cả. 


Do đó, trong đạo Phật chú trọng phần thật hành hơn là 
phân lý thuyết. Học mà không tu, thử hỏi có ích lợi gì? 
Chỉ được tăng thêm phần. kiến giải mà thôi. Nhưng 
chính cái kiến giải SỞ tr1 này, nó lại làm chướng ngại 
sanh ra công cao ngã mạn coi người dưới mắt. Thấy ai 
cũng trề môi khinh bỉ, cho người ta là kẻ thất học. Coi 
chừng, học nhiều không tu trở thành sa đọa. Đó là một 
sự thật không thể chối cãi được. Cho nên, chúng ta phải 
khéo léo quân bình giữa tu và học. Nói rõ hơn, học là 
để bồ túc cho sự tu. Như con mắt sáng là đề thấy rõ dẫn 
đường ta đi tránh được hầm hồ họa hại. Dụ như học 
thông, về lý thuyết. Còn đôi chân dụ cho sự thật hành. 
Có mắt sáng mà đôi chân yếu, thì cũng không thê đi tới 
đâu. Ngược lại, có đôi chân mạnh mà thiểu đôi mắt 





239 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


sáng, thì cũng ngồi ỳ một chỗ. Cho nên, học và hành, lý 
thuyết và thực nghiệm phải được song hành. Nghĩa là 
tri và hành phải hợp nhứt vậy. Có thế, thì mới được lợi 
lạc rất lớn trong sự nghiệp tu hành. 


408. Chỉ nói lời chân thật hữu ích, chẳng nói lời thô 
ác, chăng xúc giận đên ai, người như thê, Ta gọi là 
Bà la môn. 

He who uiters gemtle, Instrucfive and truthƒul words, 
who imprecafes none — him do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Lời ôn hòa lợi ích 
Vô hại và chân thật 
Người không hại một ai 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Trúc Lâm, có liên 
quan đên Tôn giả Pilindavaccha. 


Theo truyện tích, thầy Pilindavaccha có thói quen sử 
dụng ngôn từ của hạng người thất học. Khi tiếp xúc với 
bất cứ ai, dù đối tượng là bậc trưởng thượng, thây cũng 
dùng lời lẽ của những kẻ đá cá lăn dưa hay đầu đường 
xó chợ. Do đó, mà các thầy khác hay phản nản và trình 
lên đức Phật về hành vi ngôn ngữ thiếu lễ độ của thây. 


Đức Phật gọi thầy đến hỏi và thầy xác nhận có nói và 
phạm lỗi lầm như thế. Sau đó, đức Phật bảo các thầy 
Tỳ kheo không nên quở trách thầy Pilindavaccha, vì 
không phải hiện đời nầy mà trải qua năm trăm kiếp 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 240 


trong quá khứ, thầy ấy cũng đã sử dụng ngôn từ nói 
năng như thế. Đó là do sức mạnh của tập khí thôi. Một 
người đã không còn lậu hoặc, thì họ không bao giờ 
dùng thô bỉ như thể. Không bao giờ dùng lời nói làm 
tốn thương người khác. Vậy các thây hãy thông cảm và 
tha thứ cho người có tập khí quá sâu nặng mà chưa thê 
dứt trừ được. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) 


Pháp cú trên, đức Phật khuyên bảo chúng ta phải cân 
thận ở nơi lời nói. Lời nói tuy là một lợi khí sắc bén 
trong khi giao tiếp, nhưng nó cũng rất quan trọng về 
hai mặt lợi và hại. Đứng về mặt lợi ích của nó, thì nó 
có tác dụng lợi ích rất lớn. Nếu chúng ta khéo biết sử 
dụng dùng những lời lẽ hòa nhã êm dịu từ ái để trao đôi 
hay khuyên nhủ an ủi người khác. Đó là lời nói mang 
tính ái ngữ làm đẹp mình và người. Tuy nhiên, phải là 
lời nói toát ra từ cải tâm chơn thật. Tâm có chân thật, 
thì lời nói mới chân thật. Bởi lời nói, chăng qua là biểu 
hiện của tư tưởng. Từ tư tưởng mới diễn đạt ra lời nói. 
Phật dạy, lời nói chân thật là lời nói hữu ích. Hơn ai 
hết, người Phật tử dù gặp bất cứ hoàn cảnh thuận 
nghịch nào, chúng ta cũng phải dùng lời nói nhỏ nhẹ 
hiền hòa không nên dùng lời nói ác độc làm tốn thương 
cho bất cứ ai. 


Về mặt hại của lời nói, chúng ta nên nhớ rằng, mỗi lời 
nói hoặc hành động, nó đều có mang theo chữ ký, hay 
dấu ấn của chúng ta một cách rõ ràng. Cho nên, ta cần 
phải cần trọng như khi ta hạ bút ký tên vào một bản văn 
kiện nào đó vậy. Nếu lỡ ký tên lầm vào một văn kiện 
mà ta thiếu cần thận xem xét kỹ, thì hậu quả của nó 
cũng rất là tai hại. Cũng thế, khi đã thốt ra lời nói hoặc 





24] Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


hành động gây ra làm tổn thương tác hại cho người 
khác, thì hậu quả tai hại xảy đến cho ta hoặc hiện tại 
hay về sau thật cũng khó mà lường được. Khi thốt lời 
rồi, làm sao ta có thê tây xóa hết đây! Giống như khi ta 
hạ bút ký tên vậy. Ta đừng quên, một lời nói có thể 
mang đến lợi ích cho cả quốc gia, nhưng cũng một lời 
nói có thể gây ra đại họa cho cả quốc thể nước nhà. Đại 
họa cho cá nhân không nói chi, mà còn đại họa cho cả 
một tập thể rộng lớn. Thế nên, là Phật tử chúng ta phải 
cô găng thực tập cho mình khi nói năng hoặc hành 
động đều phải luôn luôn có chánh niệm. Phải biết tôn 
trọng sự thật. Được vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ an 
lạc hạnh phúc ngay trong từng giây phút. 


Chuyện lược dẫn trên, đức Phật cho chúng ta thấy một 
tập khí lâu đời thật đáng kinh sợ! Thầy Tỳ kheo 
Pilindavaccha bởi do tập khí nói năng câu thả, ác độc, 
vô lễ trong nhiều đời, nên nay tuy đã xuất gia đến bậc 
Thượng Tọa, nhưng tập khí nói năng đó cũng không 
thê bỏ được. Đọc qua chuyện nây, ta mới có thể thông 
cảm cho những ai có tập khí xâu ác sâu nặng lâu đời. 
Đồng thời, ta cũng nên quán chiếu nhìn kỹ lại tập khí 
của ta. Tuy họ cũng biết tu hành, đi chùa, ăn chay, 
niệm Phật, bố thí, cúng dường, làm phước v.v... 
nhưng những tập khí xấu ác, thô bỉ của họ cũng không 
phải dễ gì một sớm một chiều mà họ có thể bỏ hết 
được. 


Hiểu như thế, thì ta mới có thể dễ tha thứ và dễ cảm 
thông cho họ hơn. Đó là điều mà ta nên chú ý và học 
hỏi qua cốt chuyện lược dẫn trên. Ta nhứt quyết phải 
loại trừ cho kỳ được những tập khí xâu ác mà chính nó 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 242 


đã gây cho ta phải đau khổ. Như những tập khí nói 
nhiêu, vụt chạc thô tháo, rượu chè, bài bạc, hút xách, ăn 
nhiều, hay nói chuyện thị phi đàm tiếu thiên hạ sự 
v.v... Bỏ được thứ nảo là ta sẽ được nhẹ nhàng và giải 
thoát thứ ấy. Khi đã bỏ những thói quen xấu, bên cạnh 
đó, chúng ta cũng phải cô găng thực tập cho mình có 
những thói quen tốt lợi mình lợi người. Như những thói 
quen: tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, ngồi thiền, quán 
niệm hơi thở, lắng nghe, bớt nói, đi trong tĩnh lặng an 
lạc, thường quán chiếu lại mình, hăng xét lại lỗi lầm 
của mình v.v... Thực tập được những thói quen tốt lành 
đó, tất nhiên là ta đã khéo biết làm mới lại cuộc đời ta. 
Và như thế, chắc chắn là ta sẽ có an lạc hạnh phúc 
ngay. Bạn cứ thực tập đi, rồi bạn sẽ thấy sự kết quả an 
vui lợi lạc của nó. Chúc bạn thành công trên bước 
đường tu tập. 


409. Đối với bất luận vật gì xấu hay tốt, dài hay 
ngăn, thô hay tê mà người ta không cho thì không 
bao giờ lầy, người như thê, Ta gọi là Bà la môn. 

He who im this world takes nothing that is nof given 1o 
hm, be I1† long or short, small or bịg, good or bad — 
hm do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Bắt luận vật dài ngắn 
Lớn nhỏ, đẹp hay xấu 
Phàm không cho, không lấy 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 





243 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên một thây Tỳ kheo. 


Theo truyện tích, có một Bà la môn ở Xá vệ, vì sợ mùi 
hôi của tắm vải choảng nên đem phơi bên ngoài. Trong 
khi đó, có một thầy Tỳ kheo đã đắc quả A la hán, đi 
ngang qua thấy tâm vải còn tốt, nhìn quanh không thấy 
ai, thầy nghĩ tắm vải nầy chắc là vô chủ, nên thầy nhặt 
tâm vải rồi đi. Ông Bà la môn thấy thế liền đến măng 
chửi Tôn giả. 


Khi đó, thầy Tỳ kheo xin lỗi, tưởng là tắm vải đó vô 
chủ nên mới lấy. Nói xong, thầy trả tắm vải lại cho ông 
ta. Về đến tinh xá, thây thuật lại chuyện đó cho các 
thầy khác nghe. Nghe xong, các thầy khác có ý trêu 
chọc thầy. Thây ôn tồn nói: thưa các thầy, không phải 
vì tấm vải tốt, mà tôi khởi tâm tham đăm, chỉ vì tôi 
nghĩ nó là vô chủ, nên tôi mới lây đó thôi. Chuyện nây, 
các thây khác trình bạch với đức Phật. Phật bảo: 

“Nây các Tỳ kheo, không phải đâu. Tỳ kheo nây đã 
nói rất thật. Kẻ nào trừ được lậu hoặc không lấy vật 
người khác ”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện). 


Trộm cắp cướp giựt đó là những hành vi xấu ác trái với 
đạo lý làm người. Nếu là người còn có chút lương tâm 
đạo đức, thì không ai làm chuyện đó. Bởi vì tài vật của 
mình tạo ra, lúc nào mình cũng quý trọng bảo vệ nó. Vì 
đó là do bao công lao mô hôi nước mắt của mình. Theo 
lẽ công bằng, mình không muốn ai lấy của mình, thì 
mình quyết không nên lấy của ai, dầu đó là vật rất nhỏ 
nhặt. Câu nói: “kỷ sở bất dục vật ư thi nhơn”. Nghĩa là 
điều gì mình không muốn, thì mình chớ nên làm cho 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 244 


người khác phải đau khổ. Là Phật tử khi quy y thọ giới 
trước Tam bảo, chúng ta đã phát nguyện quyết tâm gìn 
giữ giới không trộm cắp cướp giựt nây. Khi hành động 
phi pháp, lòng ta luôn bắt an. Ta lo sợ đủ thứ. Nhất là 
đối với pháp luật, cũng không dung tha cho ta. Luật 
nhân quả cũng luôn bám sát ta. Hôm nay, ta có thê 
dùng bạo lực cướp đoạt của người, thì mai kia ta cũng 
sẽ bị người cướp đoạt lại. Theo luật nhân quả có vay, 
tất phải có trả. Nghĩ thế, ta quyết không nên cướp đoạt 
chiếm hữu tài sản của người. Vì ta mà người khác phải 
chịu lắm điều đau khô, thử hỏi làm sao ta sống yên 
thân? Ta nên nhớ rằng, lưới trời lồng lộng nhưng 
không lọt một ai. Ác lai ác báo, chẳng qua việc trả quả 
đến với mình có mau chậm đó thôi. 


Chuyện lược dẫn trên, ta thấy thầy Tỳ kheo không có ý 
trộm cắp. Thầy nghĩ rằng, tưởng là tắm vải người ta vứt 
bỏ, nên mới lượm lây. Đó không phải là tâm xấu ác. 
Điều nầy đã được đức Phật xác chứng như thế. Bởi 
thầy đã đắc quả A la hán làm gì còn có tâm xâu ác đó. 
Khác hơn chúng ta là ở chỗ thầy không còn lòng tham 
lam. Ngược lại, sở dĩ ta lây chiếm đoạt của người, là do 
động cơ phát xuất từ lòng tham lam mà ra. Vả lại, khi 
bị người chủ tắm vải chửi mắng thầy, nhưng thây 
không tỏ ra một chút hờn giận, còn hết lòng xin lỗi và 
ôn tồn nhã nhặn phân trần cho người đó nghe. Thế mới 
biết người có tu hay không tu khác nhau là ở chỗ đó. 


410. Đối với đời nầy cũng như đời khác, đều không 
móng lòng dục vọng, vô dục nên giải thoát, người 
như thê, Ta gọi là Bà la môn. 





245 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


He who wants nothing oƒ either this world or the next, 
who is desire-ƒree and emancipafted — him do Ï call a 
holy man. 


Kệ tụng 
Người không có dục vọng 
Đời nây và đời sau 
Người vô dục giải thoát 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đến Tôn giả Xá lợi phát. 


Theo truyện tích, Tôn giả Xá lợi phất cùng năm trăm 
thầy Tỳ kheo an cư tại trú xứ tinh xá suốt thời gian ba 
tháng. Dân chúng phát nguyện cúng dường suốt mùa an 
cư. Sau lễ Tự Tứ những phẩm vật cúng dường vẫn 
chưa được mang đến hết. Trước khi rời khỏi trú xứ về 
gặp lại đức Phật, Tôn giả đã dặn đò các thầy Tỳ kheo ở 
lại: «những phẩm vật mà thí chủ mang đến cúng 
dường cho các thầy Tỳ kheo trẻ và Sa di, xin các thầy 
hãy hoan hỷ phân phối gởi đi giùm ». Dặn dò xong, 
Tôn giả ra đi. Nghe thế, các thầy bản tán cho rằng, Tôn 
giả Xá lợi phất vẫn còn chút lòng tham muốn nhận hết 
của cúng dường đó. 


Khi ấy, đức Phật hỏi các thầy đang bàn tán về vẫn đề 
gì? Các thầy cho biết về việc đó. Đức Phật bảo: 

“Này các Tỳ kheo, con Ta không còn tham. Trong 
tâm ông ấy chỉ nghĩ: “mong rằng các thí chủ không bị 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 246 


mất phước, mong rằng các Tỳ kheo trẻ và Sa di không 
bị thát thoát những lợi dưỡng cao quý ”. Do vậy ông áy 
mới dặn dò như thể. (Hêt phần lược dân côt chuyện) 


Những thứ tài vật dục lạc ở thế gian không ai lại không 
ham muốn. Tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ 
nghỉ, đó là năm món dục lạc mà hầu hết nhơn loại đều 
mưu cầu khao khát thèm muốn. Muốn mà không được 
toại nguyện thì đâm ra bực tức sân hận. Chỉ có những 
bậc tu hành đạt đạo, thì mới xem mọi vật trên đời chỉ là 
ảo mộng phù du. Những thứ đó là vô thường huyễn hóa 
khác nào như mây nổi, gió thôi, chiêm bao. Do nhìn 
đời băng tuệ nhãn như thế, nên các ngài không sanh 
tâm đăm nhiễm. Sống trong dòng đời, nhưng không bị 
dòng đời cuốn hút say đắm. Đó là sinh thức “c ứrần 
bất nhiễm trần ”. Các ngài đã thực sự vượt thoát ngoài 
vòng cương tỏa của ngũ dục sai khiến. Ngược lại, vì 
còn hoặc lậu phiền não dày đặc, nên chúng ta nhìn đâu 
cũng đam mê đắm nhiễm. Đối với ngũ dục lạc thế lan, 
không thứ gì là chúng ta không ham muốn. Vẫn biết 
ham muốn nhiều thì khô nhiều. Nhưng vì đã trót làm 
nô lệ cho dục vọng sai sử rồi, nên chúng ta vẫn mãi cô 
chấp trung thành với nó mặc cho nó sai khiến thế nảo 
cũng được. Quả chúng ta là kẻ bất lực không cưỡng chế 
được lòng dục vọng của chúng ta. Người nảo lòng sạch 
như băng tuyết, thì người đó mới dám tự xưng mình là 
kẻ vô dục. Và người như thể, Phật nói mới xứng đáng 
gọi là Bà la môn. 


Chuyện lược dẫn trên, thầy Xá lợi phất tuy đã chứng 
quả A la hán không còn phiên não, nhưng thây vân bị 
các vị khác hiêu lâm cho thây còn có lòng tham. Không 





247 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


phải thầy thọ nhận những phẩm vật cúng dường cho 
thầy, mà thầy bảo phải phân chia cho những vị khác, 
nhất là đối với các thầy Tỳ kheo trẻ tuổi và các chú Sa 
di. Vì thầy nghĩ, khi thọ nhận của tín thí cúng dường, là 
phải phân chia cho đồng đều. Dù kẻ lớn hay người nhỏ, 
cũng đều có phần hưởng dụng. Đây cũng là thể hiện 
một trong sáu phép Lục Hòa Phật dạy. Đó là lợi hòa 
đồng quân. Thế nhưng, việc làm nây của thầy vẫn bị 
những vị khác dèm pha chê bai châm biếm. Một bậc tu 
hành giới đức nghiêm minh còn bị hiểu lầm như thế, hà 
tất vì là kẻ phàm phu như chúng ta. Thử hỏi tránh sao 
khỏi miệng đời chỉ trích biếm nhẻ chê bai. Cũng may, 
nhờ có Phật giải bày và chứng minh xác quyết cho thây 
đã không còn lòng tham. Do đó, nên các Tỳ kheo khác 
không còn có ý nói xấu nữa. Đây là bài học, đừng có 
suy bụng ta ra bụng người, mả mang trọng tội vậy. 


411. Người không còn tham dục và nghỉ hoặc thì 
được giác ngộ chứng bậc vô sanh, người như thế, Ta 
gọi là Bà la môn. 

He who has no daftaqchment, who through perƒect 
knowledge is free from doubts and has pÏunged Info 
the Deathless — hữm do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Người không còn tham ái 
Có trí không nghỉ hoặc 
Chứng đạt quả bất tử 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 248 


Pháp cú nầy Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên Tôn giả Mục kiên liên. 


Theo truyện tích ghi lại, câu chuyện xảy ra của Tôn giả 
Mục kiên liên cũng tương tự như Tôn giả Xá lợi phất. 
Cuối cùng, mọi người mới biết Tôn giả Mục kiển liên 
đã dứt tham ái. Do đó, nên Phật nói pháp cú trên. (Hết 
phân lược dẫn) 


Tham dục và nghỉ hoặc, đây là hai món căn bản phiền 
não làm chướng ngại rất lớn trên đường tu. Người tu 
muốn được giải thoát, tất nhiên phải đoạn trừ hai thứ 
nây. Vô sanh là quả vị Niết bàn của A la hán. Người 
chứng quả A la hán, do dứt hết lậu hoặc phiền não, nên 
không còn tái sanh trở lại cõi đời nầy nữa. Nói rõ hơn, 
là không còn một niệm nhiễm ô nào. Vì còn niệm là 
còn sanh. Niệm (khởi nghĩ) dù niệm chánh hay niệm 
tả, cũng vẫn còn tái sanh. Nếu niệm chánh, niệm lành, 
thì sẽ được vãng sanh về cảnh giới lành để hưởng 
phước báo. Ngược lại, thì sẽ sanh vào cảnh giới đau 
khổ. Niệm là do ý nghiệp phát sanh. Hàng A la hán dứt 
trừ hết ý nghiệp này. Tức con khi ý thức không còn cơ 
sở hoạt động nữa. Khi ý nghiệp không còn, thì con 
đường sanh tử ngang đó chấm dứt. Nên gọi là vô sanh. 
Nghĩa là không sanh về đâu cả. Mà chỉ an trụ vào Niết 
bàn. Niết bàn là cảnh giới vắng lặng bặt dứt mọi dấu 
vết phiền não. Đây còn gọi là Vô dư y niết bàn. Ngược 
lại, đối với Niết bàn của Bồ tát thì gọi là Vô trụ xứ niết 
bàn. Loại Niết bản nầy không an trụ một nơi nào cô 
định. Đây là loại Niết bàn tùy nguyện lực độ sanh. Do 
đó, Niết bàn của Bồ tát khác hơn Niết bản của hàng A 
la hán. 





249 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


412. Nếu đối với thế gian nầy, tâm không chấp 
trước thiện hay ác, không còn ưu lo mà thanh (tịnh, 
người như thê, Ta gọi là Bà la môn. 

He who In this world has transcended the ties oƒ both 
merit and demerit, who ¡is sorrowless, sfainless and 
pure — him do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Người sống ở đời nây 
Vượt cá ngoài thiện ác 
Vô cấu, tịnh vô ưu 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại Pubbarama, có liên quan đên 
Tôn giả Revata. 


“Câu chuyện nây đã được kế đây đủ chỉ tiết trong phần 
chú giải bài kệ bắt đâu với câu: “Làng mạc hay núi 
rừng”. Chuyện kể rằng: 

Lại một hôm, các thầy Tỳ kheo bàn tán trong pháp 
đường: 

- Ôi, vị Sa di đó được lợi lạc lớn lao biết mấy! Ôi! 
phước đức của chủ thật vô lượng vô biên! Tưởng tượng 
một người mà xây dựng được năm trăm chỗ ở cho năm 
trăm thầy Tỳ kheo. 

Lúc ấy, đức phật đi đến hỏi: 

- Này các Tỳ kheo, các ông tụ hội ở đây bản tán việc 
gì? 

Các thầy bạch Phật câu chuyện. Ngài dạy: 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 250 


“Này các Tỳ kheo, Revafa chẳng có phước hay vô 
Biước Người ấy đã buông cả hai `. (Trích nguyên văn 
Tích Truyện Pháp Cú tập II, Viên Chiêu, tr 376) 


Sự đau khổ của con người là do lòng chấp trước quá 
sâu nặng. Từ chấp ngoại cảnh cho đến thân, tâm, không 
có thứ gì mà người ta chịu buông bỏ. Đối với ngoại 
cảnh, dù vẫn biết đó là vật ngoài mình, nhưng người ta 
cũng vẫn cô tình bám chặt. Đó là chưa nói đến những 
vật dụng sở hữu do người ta tạo ra. Trong kinh thường 
gọi là chấp ngã và ngã sở. Nói rộng ra là chấp ngã và 
chấp pháp. Năng nhứt là chấp cái thân nầy. Ai cũng 
thấy cái thân nây là thật cả. Dù còn một hơi thở tàn, họ 
cũng cố bám víu lấy thân. Do ái ngã quá nặng, nên vừa 
mắt thân nây, họ lại tìm lấy thân khác ngay. Chính 
niệm ái ngã đó, mà chúng ta mãi đi trong sanh tử luân 
hồi. Chấp cảnh, chấp thân đó là hai thứ chấp thô, tức 
bên ngoài mà người ta còn không bỏ được, nói chi đến 
chấp tâm. Tâm là biết là những dòng tư tưởng tiếp nối 
sanh diệt liên tục. Người ta khó nhận ra sự sanh diệt 
tương tục của nó. Người ta cứ ngỡ nó là thật. Chính vì 
thấy nó thật, cho nên người ta bám chấp vào nó. Vì lầm 
nhận nó là thật, nên nó dẫn người ta chạy theo nó 
không bao giờ dừng nghỉ. 


Pháp cú trên Phật dạy. chúng ta không nên chấp thủ 
vào vấn đề thiện ác. Thiện và ác là tiêu biểu cho tất cả 
những cặp đối đãi trên đời. Có đối đãi là không thật. Sở 
đĩ người ta nói ác là vì có thiện. Cũng như nói đẹp là vì 
có xấu. Nếu không có xấu thì không có đẹp. Đẹp và 
xấu hay thiện và ác, chẳng qua chỉ do vọng tưởng con 


người giả đặt mà thôi. Tất cả đều là những danh từ đối 
đãi giả lập. 


Đã thế, thì làm gì có thật? Tất cả đều là những khái 
niệm giả danh. Chấp vảo cái không thật, khác nảo là kẻ 
bắt bóng. Người mà cả đời chạy đuôi theo bắt bóng, 
nếu là người trí thì cho kẻ đó là như thế nào? Chắc ai 
cũng nói đó là kẻ ngu sĩ mê muội. Người tỉnh thức ai 
mà dại dột gì đi bắt bóng? Khác nào như kẻ năm mộng, 
trong cơn mộng, nói cảnh trong mộng là giả, làm sao 
họ có thể chấp nhận được? Khi nào đánh thức họ dậy, 
thì lúc đó họ mới biết cảnh trong chiêm bao là giả. Giả 
một trăm phần trăm, không còn một niệm nghi ngờ gì 
cả. 


Phật nói, chúng ta là những kẻ đang sống trong mộng 
ảo. Dù Phật Tổ có nói gì đi nữa, chúng ta cũng không 
bao giờ thấy cảnh mộng là giả được. Muốn biết giả, chỉ 
có một cách duy nhứt là phải thức giấc. Có tỉnh thức thì 
mới thấy các pháp hiện đời là giả huyễn, như mộng, 
như điện chớp, như bọt nước v.v... 


Phật nói Revata là người đã khéo biết buông cả hai. 
Không còn thấy có phước hay vô phước. Chính cái 
thấy đó mới thực sự là thấy đúng như thật của các 
pháp. Đó là thấy được cái “fánh không” của vạn pháp. 
Đó là cái thấy của Bát nhã trí: “Thị chư pháp không 
tướng bất sanh bắt diệt v.v... “ Và người nào thấy như 
thế, thì Phật nói người đó sẽ được tự do, tự tại giải 
thoát. Ngược lại, là kẻ còn bị pháp trần ràng buộc trong 
vòng hệ lụy đau khổ dài dài... 








251 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 252 


413. Dứt sạch dục vọng không cho tiếp tục sanh 
nữa, như trăng trong không bợn, như nước yên lặng 
sáng ngời, người như thê, Ta gọi là Bà la môn. 

He who, like the moon, 1s spoftless and pure, serene 
and clear, who has destroyed the delighf In existence - 
hứm do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Tịnh, vô cầu như trăng 
Sáng trong và tịnh lặng 
Trừ diệt mọi hữu ái 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên Tôn giả Nguyệt Quang. 


Theo truyện tích, Tiền kiếp của Tôn giả Nguyệt Quang 
là anh thợ rừng, nhờ cúng dường tháp Phật Ca Diếp 
băng bột gỗ đàn hương đựng trong một cái đĩa lớn như 
mặt trăng tròn, nên kiếp này khi sanh ra ở rốn của cậu 
bé phát ra vòng hào quang lớn băng chiếc đĩa mặt 
trăng, nên cha mẹ đặt tên là Nguyệt Quang. Do có 
tướng hảo quang minh như thế, nên Tôn giả được các 
Bà la môn để trên xe đây đi khắp nơi, ai sờ đụng vảo 
thân Tôn giả thì sẽ được quyên lực và vinh hiển. Muốn 
sờ vào, người ta phải trả tiền một trăm hoặc một ngản 
đồng. Cứ lang thang như thế, cho đến một hôm, họ vào 
thành Xá Vệ và nghỉ một nơi gần tinh xá Kỳ Viên. 


Khi đó, các hàng thiện tín đông đảo họ lũ lượt kéo đến 
tinh xá nghe Phật thuyết pháp. Trên đường đi, họ bị số 
Bà la môn chận lại và bảo họ hãy đến sờ vào người Bà 
la môn Nguyệt quang là người có thần thông quảng đại, 
sẽ được nhiều quyền lực và vinh hiển không ai bằng. 
Các vị thiện tín không tin, họ nói chỉ có đức Thế Tôn 
mới có đại thần thông thôi. Thế là hai bên tranh cãi với 
nhau kịch liệt, bất phân thắng bại. 


Cuối cùng, họ đề nghị là Nguyệt Quang đến tỉnh xá so 
tài cao thấp với đức Phật. Vừa đến nơi, đức Phật làm 
cho vòng hào quang của Nguyệt Quang biến mất. Khi 
họ kéo Nguyệt Quang ra xa, thì vòng hảo quang sáng 
rực lại, nhưng khi đến gần Phật thì lại biến mắt, trải 
qua ba lần đều như thế. Nguyệt Quang cho Phật là giở 
trò huyễn thuật. Ông hỏi Phật có phải như thế không? 
Phật trả lời đúng vậy. Nguyệt Quang xin Phật chỉ dạy. 
Phật hứa khả, nhưng với điều kiện là ông phải xuất gia 
theo ta học. Nguyệt Quang tuyên bố với mọi người là 
chỉ cần xuất gia học vải hôm, thì ông ta sẽ trở thành 
nhân vật siêu phảm nhất ở cõi Ta bà này. 


Nhờ Phật chỉ dạy chú thuật để ông tập trung tư tưởng 
quán chiếu, nên không bao lâu ông đắc quả A la hán. 
Sau đó, đức phật bảo: 

- “Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo Nguyệt Quang là người 
không còn tham đắm các thú vui thể gian nữa”. (Hết 
phân lược dẫn cốt chuyện) 


Người dứt sạch ái dục, lòng như trăng không bợn, như 
nước trong yên lặng sáng ngời. Đây là hai hình ảnh 
tuyệt đẹp. Anh trăng không thê chiêu sáng được là tại 








253 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 254 


vì bị mây mù che ngăn. Nước sở dĩ không trong lặng là 
tại vì có quá nhiều bụi bặm nên nước phải đục. Cũng 
thế, trăng Phật tánh của mỗi người lúc nào cũng hăng 
chiếu sáng, nhưng khổ nỗi vì bị mây vô minh phiền não 
che mờ, nên ánh trăng Phật tánh không hiển hiện được. 
Bản chất của nước vốn trong sạch, nhưng vì bị những 
thứ cặn cáu bụi bặm hòa tan trong đó, nên nước trở 
thành đục ngầu. Vẹt mây mù, lóng cặn cáu, thì cả hai 
sẽ hiện ra nguyên thể của nó. Người tu hành chỉ cần 
phá tan mây vô minh, thì trăng Phật tánh sẽ hiển hiện. 
Không cần tìm kiếm đâu xa. Muốn tâm ta trong sáng 
thanh tịnh trở lại, thì cần phải lóng hết cặn bã phiền 
não. Vọng tưởng phiền não không còn, thì cái “tánh 
không” vọng tưởng phiền não sẽ hiện ra. Đó là nhiệm 
vụ chính yếu của người tu. Người nào khéo lóng và 
lóng thường xuyên, tất nhiên, là người đó sẽ chóng 
được an lạc giải thoát. 


Chuyện lược dẫn trên, Tôn giả Nguyệt Quang nhờ 
dùng đĩa tròn như mặt trăng cúng dường tháp Phật, kết 
quả, Ngài được hảo quang phát sáng như thế. Ngài tự 
hảo về hào quang của mình. Các Bà la môn khác cũng 
muốn phô trương khoe khoang thần thông của Ngài để 
tranh tài đọ sức với Phật. Vì họ muốn tranh giành đệ tử 
của Phật. Tất cả đều kéo đến gặp Phật và bị Phật làm 
cho hào quang của Nguyệt Quang không phát sáng 
được. Ba lần như thế. Thấy không thê hơn Phật, cuối 
cùng, ông xin thọ giáo xuất gia theo Phật. Và không 
bao lâu Tôn giả chứng quả A la hán. Đây là bài học 
thức nhắc chúng ta, không nên ý vào tải năng của mình 
mà khinh thường miệt thị kẻ khác. Chúng ta nên nhớ: 
“núi cao hơn núi, người cao hơn người”. Cao nhơn tắc 





255 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


hữu cao nhơn trị. Nghĩa là, mình tài giỏi sẽ gặp người 
tài giỏi hơn. Vỏ quýt dầy sẽ gặp móng tay nhọn. Trong 
Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du khuyên ta: 
“Có tài mà cậy chỉ tài 
Chữ tài liên với chữ tai một vần ”. 


414. Vượt khói con đường gồ ghề lầy lội”, ra khỏi 
biên luân hôi ngu sỉ mà lên đên bờ kia, an trú thiên 
định, không dục vọng, không nghỉ lầm, cũng không 
châp đăm răng mình chứng Niệt bàn tịch tịnh, 
người như thê, Ta gọi là Bà la môn. 

He who, having traversed this miry, perillous and 
delusive round oƒ existence, has crossed over and 
reached the other shore; who 1s meditafive, caÌlm, ƒree 
from doubt, and, clhnging to nothing, has aftained to 
Nibbana — hím do Ì call a holy man. 


Kệ tụng 
Vượt khỏi đường lây lội 
Ra khỏi sỉ, luân hỗi 
Đến bờ kia thiền định 
Không tham ái, không nghỉ 
Không chấp, chứng tịch tịnh 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 





'' Gồ ghề lầy lội: nghĩa bóng là ám chỉ cho những thứ phiền não tham 
dục. Người ta bị những thứ nầy nó làm rối loạn tâm trí, khác nào như 
người đi trên con đường gồ ghê hoặc đang lội trong bùn lầy, cảm thấy 
thật là khó chịu vô cùng. 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 256 


Pháp cú nây Phật dạy. tại Kundadhanavana, gần 
Kundakoji, có liên quan đên Tôn giả S1vall. 


Theo truyện tích, bà Suppavasa mang thai đến bảy năm 
mới sanh. Khi sanh đứa bé, bà bị cơn đau hoành hành 
dữ dội. Trong lúc đau đớn, bả liền nghĩ đến đức Phật: 
“Đức Phật là bậc Đại Giác Ngộ. Ngài đã dạy con 
đường thoát khô cho mọi người. Ai thật hành đúng theo 
lời Ngài dạy thì sẽ được thoát khô và sẽ đạt đến quả vị 
Niết bàn”. Nhờ quán tưởng như thế, bà chịu đựng nhẫn 
được cơn đau. Bà bảo ông chồng thay bà đến đảnh lễ 
đức Phật. Ông bạch với đức Phật về những nguyện ước 
của bà. Đức Phật chúc bà an khỏe và sanh con traI. 


Lời chúc nguyện của Phật vừa xong, bà liền hạ sanh 
đứa con trai trông thật kháu khỉnh, hồng hào, đẹp đẽ. 
Sau đó, bà thỉnh Phật và chư Tăng đến nhà thiết lễ cúng 
dường trai tăng suốt bảy ngày. Lớn lên, cậu bé phục vụ 
hầu chư Tăng và rồi xuất gia tu hành đắc quả A la hán. 
Thấy thế, các thầy Tỳ kheo khác bàn tán về việc thầy 
Sivali phải ở trong bụng mẹ chịu khổ suốt bảy năm 
trời. Không hiểu lý do tại sao một thầy chứng quả A la 
hán cao quý, mà phải chịu cái cảnh khổ sở như thế? 
Các thầy thắc mắc và bạch trình với đức Phật. Đức 
Phật bảo: 

- “Này các Tỳ kheo, đúng thật như vậy. Ông ấy giờ đã 
thoát hết khổ, đạt đến Niết bàn an lạc ”. (Hết phần lược 
dẫn cốt chuyện) 


Vì niệm bất giác tạo nghiệp, mà chúng sanh mãi trôi 
lăn chịu nhiêu khô đau trong vòng luân hôi sanh tử. 
Nhận thức được con đường gô ghê lây lội sanh tử đó, 


chúng ta cần phải gấp rút lo tu hành. Phải thường 
xuyên quán chiếu lại mình. Phải nhìn thấy rõ đâu là con 
đường đưa đến khô đau và đâu là con đường đưa đến 
an vui hạnh phúc. Đức Phật dạy ta phải tìm cho được 
nguyên nhân gây ra khổ đau. Có thấy được nguyện 
nhân, chúng ta mới có thê diệt trừ được. Sự sống, nếu 
chúng ta thiếu chánh kiến, chánh niệm, nhìn sâu vào 
cuộc đời, thì coi chừng chúng ta sẽ trở thành một cái 
máy người khi nào không biết. Khi tiếp cận với sự 
sống, chúng ta luôn đánh mất mình. Mất mình một 
cách thật oan uỗng! 


Hằng ngày, chúng ta hít thở không khí, ăn uống, làm 
việc tính toán đủ mọi thứ trên đời, nhưng có bao giờ 
chúng ta ý thức được rằng mình đang thở, đang cười, 
đang nói và đang ăn uống, làm việc v.v... chưa? Chắc 
là chúng ta không biết sự có mặt hiện thực của mình 
trong những lúc đó. Như vậy, chúng ta tự hỏi cuộc 
sông của mình là gì? Chỉ là ăn, mặc, ở, nói, cười, làm 
việc, giao tiếp v.v... và chỉ có thế thôi sao?! Không lẽ 
từ khi sanh ra có mặt với đời cho đến ngày nhắm mắt ra 
đi, chỉ có bao nhiêu việc ngần ấy cứ thế mà lặp đi lặp 
lại hoài thôi sao? Thật là phi lý và vô vị biết bao! 
Không. Sự sống không phải chỉ có đóng khung ngần 
ấy. Chúng ta phải khám phá tìm cho được cái gì cao 
quý chân thật hơn nữa trong đời sông. Nếu chúng ta chỉ 
biết dừng lại và thỏa mãn những nhu cầu cho sự sống 
ngang đó, thì vĩnh kiếp chúng ta vẫn mãi mãi trôi lăn 
trong cuộc đời đầy hệ lụy khổ đau này. Trong nhà Phật 
thường gọi là trôi lăn trong ba nẻo (địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh) sáu đường (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, 
người, và A tu la). Là người sống có lý tưởng mong 








257 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 258 


cầu giải thoát, chắc chăn là chúng ta sẽ không bao giờ 
chịu dừng lại ngang đó. 


Pháp cú trên, Phật dạy chúng ta muốn ra khỏi biển luân 
hồi ngu sỉ lên bờ giải thoát, thì chúng ta phải luôn an 
trú trong thiền định (hằng sống trong tỉnh thức) không 
đòi hỏi tham muốn làm thỏa mãn những nhu câu thèm 
khát của dục vọng sai khiến, không nên nghi ngờ nhân 
quả, con đường chánh pháp có khả năng đưa chúng 
sanh thoát khỏi mọi ràng buộc chấp trước khổ đau. Có 
thế, thì mới không uống phí đời người, vì đã tìm ra một 
lẽ sống lý tưởng chân thật vậy. 


Chuyện lược dẫn trên cho thấy, trong cảnh khổ đau 
cùng cực, bà Suppavasa đã liên tưởng đến đức Phật và 
những lời giáo huấn của Phật, làm cho cơn đau đớn 
hành hạ của bà dịu lại. Đó là nhờ bà khéo tập trung tâm 
ý quán tưởng mạnh của bà. Điều nầy không phải dễ 
làm, nếu hằng ngày chúng ta không có sức huân tu đạo 
lực mạnh, thì khó mà được an tâm. Đối với người 
thường trong lúc đau đớn như thế, thì chỉ biết rên la 
nghĩ đến cơn đau nhức mà thôi. Do đó, muốn vượt qua 
khỏi khổ đau, ta phải có định lực thiền quán sâu mạnh. 
Không thể tu lai rai lơ là mà được như thế. Đến thầy 
Visali, mặc dù ở trong thai mẹ suốt bảy năm, nhưng 
nhờ căn lành trồng sâu, nên khi chào đời được sông hầu 
cận chúng Tăng và Phật. Nhờ đó mà ông được Phật hóa 
độ xuất gia tu hành thành A la hán. Hiện đời, chúng ta 
có gắng huân tu thiện nghiệp sâu dày và gieo trồng căn 
lành với Phật pháp, thì nhứt định trước sau gì chúng ta 
cũng sẽ được đạt thành sở nguyện. 





250 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


415. Xa bỏ dục lạc ngay tại đời nầy mà xuất gia làm 
Sa môn, không cho phát sinh trở lại, người như thê, 
Ta gọi là Bà la môn. 

He who, having qbandoned sensual pleasures, has 
renounced the household le and become a homeless 
one; has destroyed both sensual desire and conftinued 
existence — him do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Ai ở đời bỏ dục 
Bó nhà, sống xuất gia 
Trừ dục trừ hữu ái 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên Tôn giả Mỹ Hải, Sundaramudda. 


Theo truyện tích, Mỹ Hải là một thanh niên người Xá 
VỆ, địa vị cao sang, sanh trưởng trong một gia đình 
giàu có, tài sản lên đến ức triệu. Chàng đến tinh xá, sau 
khi nghe Phật thuyết pháp, liền tỉnh ngộ và xin Phật 
xuất gia. Phật bảo phải được cha mẹ cho phép chấp 
thuận, thì Phật mới cho xuất gia nhập Tăng đoàn. 
Chàng tìm đủ mọi cách để thuyết phục cha mẹ. Cuối 
cùng, chàng được toại nguyện. Tuy cho con xuất gia, 
nhưng hai ông bả rất buồn lòng, mỗi khi thấy những 
đứa cùng lứa tuổi với con mình vui chơi, thì ông bà rất 
nhớ đến con. Trong khi hai ông bà buồn tủi rơi lệ khóc 
than, thì bỗng có một cô gái giang hồ đến nhà khuyên 
lơn an ủi. Nàng ta hứa sẽ tìm cách kêu thầy Mỹ Hải về 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 260 


nhà, với điêu kiện là ông bả sẽ cho cô làm nữ gia chủ 
của căn nhà nây. Ông bà đông ý và cho nàng tiên lệ 
phí. 


Nàng đến thành Xá Vệ và tìm cách gần gũi dâng cúng 
phẩm vật cho thầy, mỗi khi thầy đi khất thực. Sau vài 
ngày, nàng thỉnh thầy Mỹ Hải về nhà cúng dường. 
Nàng bày mưu kế cho các đứa trẻ trong làng khi thấy 
thầy Mỹ Hải đến nhà thọ thực, thì chúng đến làm tung 
bụi thật nhiều cho dính đầy mình thây. Dù lúc đó, nàng 
có la rầy, chúng cũng vẫn cứ làm, nảng căn đặn những 
đứa trẻ làng như thể. Hôm sau, khi thầy Mỹ Hải đến 
chúng làm y như lời nàng dặn. Thấy thế, nàng mời thầy 
vào nhà để tránh bụi bặm. Nàng dặn bọn trẻ, trong lúc 
thầy dùng bữa, các cháu chạy giỡn làm ồn náo lên. Các 
trẻ làm ồn, nàng thỉnh thầy lên tầng lầu trên. cứ như 
thế, cho đến khi lên đến tầng cao nhứt của ngôi biệt 
thự. Thế là, thầy không còn giữ gìn quy củ theo phép 
khất thực từng nhà nữa, mà thây lại bị quản thúc trên 
tầng lầu cao nhứt. Đó là do cô gái điểm bảy ra đủ mọi 
cách quyền rũ thầy. 


Bấy giờ, thầy chợt tỉnh ra vì biết mình đã phạm trọng 
giới và bàng hoàng lo sợ. Đức Phật biết được tâm ý 
thầy, liền mim cười rồi đức Phật bảo Ngài A nan: một 
trận chiến đang Xảy ra giữa thầy Mỹ Hải và cô gái điểm 
giang hồ ở trên tầng lầu cao nhứt của ngôi biệt thự sang 
trọng. Tôn giả A nan nghe thế hỏi Phật: 

- Bạch Thế Tôn, ai sẽ thắng? ai sẽ thua? 

Phật bảo: A nan, thầy Tỳ kheo Mỹ Hải sẽ thắng, cô gái 
giang hồ sẽ thua. Nói xong, đức Phật liền phóng hảo 
quang ảnh hiện thân đến trước Tỳ kheo và nói: 





261 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


- “Này Tỳ khoo, hãy xa lìa các thứ tham ái, hãy cởi bỏ 
mọi dục vọng”.. Nhân đó, Phật nói bài kệ của pháp cú 
này. Nghe xong, thây Mỹ Hải liền đắc quả A la hán, 
dùng thần thông bay lên trời, xuyên qua nóc nhà cô gái 
điểm, trở lại thành Xá Vệ, đảnh lễ tán thán thân Phật. 
(Hết phân lược dẫn cốt chuyện) 


Hạnh nguyện của người xuất gia là tìm phương cách 
giải thoát cho mình và cho tất cả chúng sanh. Đó là con 
đường cao thượng mà chỉ có những người dám cương 
quyết từ bỏ mọi dục lạc thế gian mới có thể hoàn thành 
sứ mạng được. Chuyện tích trên, thây Mỹ Hải là người 
đã thắng được lòng ham muốn ái dục. Dục ái mà Phật 
muốn nói ở đây, đó là thứ tình yêu thương nam nữ. 
Rộng hơn là trong gia đình thân thuộc. Đó là thứ tình 
yêu năm trong phạm vi bảo thủ ái kiến. 


Tình yêu nam nữ, đứng về mặt xã hội nhơn văn truyền 
chủng, thì không có gì là tội lỗi cả. Vì nếu không có 
thứ tình yêu thương nây thì xã hội loài người, tất nhiên 
là sẽ bị diệt chủng. Đây là điều mà xã hội xưa nay đều 
thừa nhận như thế. Tuy nhiên, phải là thứ tình yêu 
thương chánh đáng trong việc hôn nhân. Đây cũng là 
nên tảng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Điều này, 
đối với các tôn giáo cũng đều thừa nhận như thê. 


Riêng Phật giáo, trong năm nguyên tắc xây dựng đạo 
đức căn bản cho con người mà Phật đã chế ra, thì 
nguyên tặc thứ ba, (hay giới cấm thứ ba) là Phật dạy, 
sau khi thành hôn, người Phật tử tại gia chỉ một vợ một 
chông, không được tư tình lang chạ đối với người khác 
phái. Vì như thế, sẽ mất đi hạnh phúc gia đình. Đó là 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 262 


nguyên tắc để bảo vệ hạnh phúc gia đình, chớ không 
phải là thứ giới điều ràng buộc khắc khe như có một số 
người lầm tưởng. Đó là nói người Phật tử tại gia. Còn 
đối với người xuất gia, vì muốn thoát ly sanh tử khổ 
đau, nên cam nguyện sống độc thân giữ gìn phạm hạnh 
thanh tịnh. Chỉ có thế, mới mong dứt bỏ mọi ràng buộc 
từ ngoại cảnh cho đến thân tâm. Nhất là đối với những 
ràng buộc của kiết sử phiền não. Có buông bỏ gánh 
nặng này, thì người xuất gia mới đạt thành sở nguyện 
giác ngộ và giải thoát. 


Chuyện lược dẫn trên, ta thấy thầy Mỹ Hải tuy bị cô 
gái giang hồ bày mưu hãm hại, nhưng thầy còn có 
quyết tâm giữ được đạo hạnh của mình, chưa đến đỗi 
phải phá giới thể. Đồng thời, thây còn có đầy đủ phước 
duyên là nhờ đức Phật giải cứu kịp thời. Nếu không, thì 
không biết sự việc sẽ xảy ra như thế nào? Thời Phật, 
các bậc xuất gia tu hành, đầy đủ giới hạnh, mả còn bị 
những kẻ ác tâm bày mưu quỷ quyệt hãm hại như thế, 
so với thời nay, là thời pháp nhược ma cường, thử hỏi 
người tu hành làm sao tránh khỏi những cảnh bày mưu 
hãm hại như thế?! Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhứt, là 
khi bị người hãm hại liệu chúng ta có thể vượt qua 
được không? Hay chúng ta sẽ bị rơi vào cạm bẫy của 
họ. Ngày xưa khi lâm nạn, còn có Phật hiện thân đến 
cứu hộ, thử hỏi ngày nay ai là người sẽ giải vây cứu 
thoát mình? Thiết nghĩ, cách hay nhứt là chỉ có mình 
nên ý thức và phải nên dè dặt cân thận tự cứu lây mình 
là hơn! 





263 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


416. Xa bỏ ái dục ngay tại đời nầy mà xuất gia làm 
Sa môn, không cho phát sinh trở lại, người như thê, 
Ta gọi Bà la môn. 

He who, having abandoned craving, has renounced the 
household le and become a homeless one, has 
destroyed both craving and confinued existence — him 
do I call a holy man. 


Kệ tụng 
Ai ở đời trừ ái 
Bó nhà, sống xuất gia 
Trừ ái, trừ thọ sanh 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Trúc Lâm, có liên 
quan đên Tôn giả Jatila. 


Theo truyện tích, thầy Jatila trải qua bảy kiếp, kiếp nào 
cũng vậy, vừa mới chào đời, thầy đều bị bỏ xuống 
sông, và kiếp nây là kiếp cuối cùng. Do hai người con 
lớn không phụ giúp với cha nên không được thọ hưởng 
núi vàng, chỉ có người cha và đứa con út được thôi. 


Quan chưởng khố sau khi đặn bảo các con, ông theo 
Phật xuất gia và không bao lâu chứng quả A la hán. Có 
lần, đức Phật và chúng Tăng đến nhà các con ông khất 
thực và được các người con cúng dường vật thực liên 
tiếp suốt nửa tháng. Sau đó, các thầy Tỳ kheo bàn tán 
và rồi hỏi thắng thầy Jatila: thầy bỏ núi vảng và các 
người con mà đi xuất gia, như thế, thầy có luyễn tiếc 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 264 


hay hãnh diện không? Thấy trả lời: không bao giờ 
luyến tiếc và hãnh diện. Các vị khác cho câu trả lời của 
thầy, là thiếu thành thật, chỉ nói dối lường gạt mình mà 
thôi. Đó là phạm tội vọng ngữ. Nghe thế, đức Phật bảo 
các thầy Tỳ kheo răng: 

“Này các Tỳ kheo, đúng là ông ấy chẳng tiếc nhớ 
hoặc hãnh diện về việc làm của ông”. (Hết phần lược 
dẫn cốt chuyện) 


Tài sản của cải là những thứ vật chất sở hữu của con 
người không phải ai cũng có thể bỏ được. Chỉ trừ 
những người ngộ đạo. Sau khi nhận ra được lẽ thật của 
cuộc đời, tất cả chỉ là vô thường huyễn hóa, thì họ mới 
có thể mạnh dạn dứt bỏ mà không một chút hồi tiếc. 
Trường hợp như ông cư sĩ họ Bàng ở Trung Hoa vào 
thời đại nhà Đường. Sau khi lãnh hội được yếu chỉ 
Thiên tông và sáng đạo, ông liền đem tất cả số vàng mà 
bấy lâu nay ông và gia đình của ông đã dành dụm được 
đều đem bỏ xuống sông hết. Việc làm của ông, đã làm 
cho nhiều người phải ngậm ngùi tiếc núi. Vì họ nào có 
biết được việc làm của ông. Do lòng tham muốn, nên 
họ mới luyến tiếc và trách cứ ông đủ thứ. 


Có người còn thắc mắc: tại sao ông không đem số vàng 
đó hiến tặng cho người khác, như vậy, có phải là lợi ích 
lắm không? Chớ tại sao ông lại đem vứt bỏ như thế? 
Họ đâu có biết rằng, ông đã dứt bỏ lòng tham muốn. 
Một khi mình đã dứt bỏ tham muốn, nếu đem cho 
người khác, thì lại khơi dậy tạo cho người ta tăng thêm 
lòng ham muốn. Minh đã dứt bỏ lẽ ra phải khuyên 
người dứt bỏ mới phải, có đâu lại tạo cho người ta như 
thế. Như vậy, thử hỏi việc làm của mình chăng có ý 


nghĩa ích lợi gì hết! Do nghĩ thế, nên ông vứt bỏ tất cả 
mà không một chút luyến tiếc. Sau đó, ông và gia đình 
ông làm lụng vất vả kiếm tiền vừa đủ để độ nhựt qua 
ngày. Như thế, thì mới diệt trừ được lòng tham. Đó là 
một việc làm mà từ xưa tới nay, đối với người thường 
trong thiên hạ, thật khó có ai dám làm như thế. 


Qua việc làm đó, với cái nhìn của đạo Phật, tuy ông 
không có thế phát xuất gia ở trong chùa, nhưng mà 
lòng ông đã xuất gia rồi. Vì nghĩa thứ hai của hai chữ 
xuất gia là ra khỏi nhà phiền não. Quả thật ông đã ra 
khỏi ngôi nhà phiền não, dù thân xác ông đang ở trong 
ngôi nhà thế tục. Chính ra khỏi ngôi nhà phiền não, đó 
mới thật là điều quan trọng. Ngược lại, thân tuy ở trong 
chùa, mà tâm thì vân còn dính mặc chấp trước vào trần 
cảnh, rôi cũng tham, sân sĩ, chấp ngã đủ thứ, lòng ham 
muốn sắc trần cũng vẫn còn đầy dẫy nguyên vẹn, như 
thế, Phật nói đó chưa phải là người thực sự xuất gia. 
Đó chỉ mới được hình tướng xuất gia thôi, chớ tâm 
tánh thì chưa có xuất gia. Người xuất gia đúng nghĩa 
của nó là phải xuất gia cả hai: thân và tâm đều phải 
xuất gia, rõ ra là tâm hình phải đị tục. Như thế, thì Phật 
nói mới xứng danh xuất gia làm Sa môn vậy. 


Chuyện lược dẫn trên, là một chứng minh cụ thể của 
thầy Jatila. Thầy đã từ bỏ tất cả, không một chút luyễn 
tiếc. Nhờ buông bỏ như thế, nên tâm thầy không còn bị 
vướng mắc ràng buộc. Do đó, mà việc hành trì thiền 
quán của thầy mới mau thành tựu kết quả. Thầy dứt 
sạch hết phiền não và đã trở thành một vị A la hán. 








265 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 266 


417. Rời khỏi trói buộc của nhân gian, vượt khỏi 
trói buộc ở thiên thượng, hệt thảy trói buộc đều xa 
lánh, người như thê, Ta gọi là Bà la môn. 

He who, casting oƒf human bonds and transcending 
heavenly ties, 1s wholly delivered øƒ all bondages — 
hứm do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Bó trói buộc nhân gian 
Khỏi trói buộc thiên giới 
Giải thoát mọi buộc ràng 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Trúc Lâm, có liên 
quan đên Tôn giả Jotika. 


Theo truyện tích, sau khi giết vua cha, vua A xà thế lại 
muốn đánh chiếm tòa lâu đài của quan chưởng khó. 
Khi kéo quân xuất chinh, bóng của nhà vua và đoản 
quân phản chiếu trên các bức tường chạm châu ngọc, 
vua nghĩ, như thế là đối phương đã có sự phòng bị sẵn 
sàng chiến đấu, nên nhà vua không dám tiến lại gần. 


Hôm Ấy, nhằm lúc quan chưởng khố trai giới thanh tịnh 
và đến tỉnh xá nghe Phật thuyết pháp. Trong khi đó, 
vua A xà thế bị thần gác công quở trách và đánh cho 
một trận thất kinh hồn vía. Nhà vua chạy trốn vào tinh 
xá, bất thần gặp quan chưởng khó. Nhà vua kinh ngạc 
và hai bên lời qua tiếng lại tranh luận với nhau. Nhà 
vua thì muốn chiếm đoạt hết gia tài sản nghiệp của 





267 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


quan chưởng khố. Quan chưởng khó thì lại thách thức 
nhà vua băng cách cho nhà vua thử lấy được hai mươi 
chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Nhà vua cô sức lẫy mà 
không được. Qua hành động của nhà vua, quan chưởng 
khố cảm thấy ngao ngán cho tình đời rồi xin Phật xuất 
gia. Xuất gia tu hành không bao lâu Jotika chứng quả A 
la hán. Khi đắc quả, mọi của cải châu ngọc quý giá đều 
tan biến hết và chư thiên đưa cô vợ Satulakayi của ông 
về xứ Uttarakuru. 


Một hôm. Các thây Tỳ kheo hỏi Tôn giả Jotika: 
- Này huynh Jotika, huynh có nhớ tiếc tòa lâu đài 
hoặc vợ huynh không? 
- Thưa chư huynh không. 
- _ Bạch Thế Tôn, thầy Tỳ kheo này nói dối, phạm 
tội vọng ngữ. 
Đức Phật dạy: 
“Này các Tỳ kheo, đúng là ông ấy chẳng tiếc nhớ gì 
HÌ ng thứ ấy”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) 


Lòng tham vọng của con người thật không có đáy. 
Không bao giờ người ta trắm cho đây cái lỗ trống tham 
lam khống lồ đó. Người ta chỉ muốn thêm chớ không ai 
muốn bớt. Vẫn biết càng tham lam cảng khổ lụy nhiều, 
nhưng thà chịu khô, chớ không một ai biết dừng lại. 
Vua A xả thế là điển hình cho mẫu người đầy tham 
vọng này. Lòng tham vọng của các ông vua còn gấp 
trăm ngàn lần hơn người thường. Các ông là những 
người nghèo nhứt thiên hạ. Dù ngôi trên địa vị cao sang 
quyền uy tột đỉnh, nhưng các ông không bao giờ hải 
lòng biết đủ. Chỉ trừ các bậc minh quân biết tu hành và 
có lòng đạo đức nhân hậu. Đối với các ông vua này, 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 268 


các ông thương dân còn hơn bản thân mình. Chỉ có các 
ông vua đức độ hiền lương như thế, mới có thể biết 
khắc phục lòng tham của chính mình. Đây là các ông 
vua của Chánh pháp, chỉ biết mưu cầu làm lợi ích cho 
muôn dân. Các ông vì ích nước lợi dân, nên sẵn sàng 
đẹp lòng vị kỷ mưu câu quyền lợi cá nhân mình. Điền 
hình cho các bậc Thánh quân này, ở Ấn Độ, thì có A 
Dục Vương, ở Việt Nam thì có vua Trần Thái Tông 
v.v... Họ đêu là những ông vua đặt quyên lợi của quần 
chúng nhơn dân lên trên cái quyên lợi của bản ngã vị 
kỷ. Ngoài ra, tất cả. đều là những ông vua vị kỷ chứa 
đây tham vọng quyền lực nhằm thụ hưởng cho cá nhân 
mình. 


Vua A xà thế, muốn chiếm đoạt tải sản của quan 
chưởng khó, nhưng cuối cùng, ông bị thất vọng, vì có 
thần linh ngăn cản đánh dẹp. Câu chuyện mới nghe qua 
như có vẽ thần thoại hoang đường, nhưng nếu chúng ta 
ngẫm kỹ, thì mới thấy được cái hay của nó. Trên đời 
không có lòng tham nảo thỏa mãn vừa ý. Thần linh là 
biểu trưng cho trí huệ nhận xét, phải khéo biết dừng lại. 
Nếu không, thì hậu quả sẽ không thể lường được. Nhà 
vua chạy vào tỉnh xá gặp quan chưởng khố, dùng mọi 
cách để chiếm đoạt hai mươi chiếc nhẫn, nhưng nhà 
vua đã thất bại. Thế mới biết, quyền lực không thể sánh 
được với thần lực của trí huệ. Chỉ có ánh sáng trí huệ 
chiếu soi mới phá trừ được màn đêm tăm tối dày đặc 
của vô minh tham vọng. Khi trí huệ bừng sáng, mới 
nhận ra được cảnh giả huyễn của cuộc đời. Quan 
chưởng khô nhìn thấy được bản chất lòng tham vọng 
của nhà vua, đâm ra chán ngán cho thế sự tình đời, 
dùng mọi thủ đoạn quyên lực để chiếm hữu quyên lợi 


của kẻ khác dưới tay mình, nên ông nhứt quyết buông 
bỏ tất cả, để theo Phật xuất gia. Và với ý chí cương 
quyết buông bỏ tất cả đó, tu hành không bao lâu ông đã 
chứng quả A la hán. 


Pháp cú trên, Phật dạy chúng ta phải buông bỏ tất cả 
mọi ràng buộc, không những ở cõi người mà kể cả ở 
cõi trời. Có buông xả xa lánh hết mọi thứ, thì hành giả 
mới mong giải thoát an vui được. 


418. Xa bỏ những điều đáng mừng và điều không 
đáng mừng, thanh lương không phiền não, dũng 
mãnh hơn thế gian, người như thế, Ta gọi là Bà la 
môn. 

He who, having cast oƒƒ Hkes and dislikes, has become 
tranquil, is rid oƒ the substrata oƒ existence and like a 
hero has conquered all the worlds — him do Ï call a 
holy man. 


Kệ tụng 
Bỏ điều ưa, điều ghét 
Thanh lương, không nhiễm ô 
Hùng dũng thắng mọi cõi 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 

Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Trúc Lâm, có liên 
quan đến một thầy Tỳ kheo trước khi xuất gia là diễn 
viên kịch câm. 








269 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 270 


Theo truyện tích, nội dung cốt chuyện cũng giống như 
chuyện lược dẫn trên, chỉ có khác chút ít là qua lời đức 
phật dạy: 

- “Này các Tỳ kheo, ông ấy đã bỏ điều ưa, điểu ghét”. 
(Hết phân lược dẫn) 


Ưa và ghét là hai phạm trù tương phản làm cho tâm trí 
người ta thường bấn loạn. Ưa hay ghét cũng là biến 
dạng khuấy động của tâm thức. Ưa thích là theo chiều 
hướng thuận lý, kích thích tính đam mê, thỏa mãn cho 
dục vọng thèm khát. Nó là chất liệu ngọt dễ đưa bạn 
vào cửa chết mà bạn không hay biết. Thường người ta 
ưa thích một đối tượng nào đó, chỉ vì đối tượng đó nó 
phù hợp với sở thích của họ. Đó cũng là biến thể của 
lòng tham, khởi từ vọng thức phân biệt mà sanh ra. Sự 
ưa thích nào nó cũng có bắt nguồn từ một thói quen 
ban đầu. Thói quen đó được tái diễn lặp đi lặp lại lâu 
ngày thành tích lũy nghiệp. Bạn sử dụng thói quen đó 
thường ngày, tạo thành tập quán nghiệp. Khi hạt giông 
ưa thích thuần thục rồi, thì nó có một sức mạnh thúc 
đây bạn hành động theo mệnh lệnh của nó sai khiến. 


Đứng trên bình diện tương đối mà nói, thì thói quen ưa 
thích có hai mặt: lợi và hại. Về mặt lợi, thì đó là những 
thói quen tốt làm lợi ích cho mình và người. Như 
những thói quen tụng kinh, niệm Phật, bố thí v.v... 
Nói chung là những thói quen hành thiện giúp người. 
Cũng có những thói quen giải trí lành mạnh, như thể 
dục thê thao, đi bộ, bơi lội v.v...Đây là những thói 
quen rất bổ ích cho sức khỏe của bạn. Bạn cân nên 
luyện tập cho có những thói quen tốt nầy. Có thế thì 
đời bạn mới cảm thấy vui tươi yêu đời. Ngược lại, là 


những thói quen xấu. Như những thói quen cờ bạc, hút 
xách, rượu chè v.v... Đó là những thói quen có tác hại 
cho đời bạn rất lớn. Nếu bạn là người muốn có một đời 
sống lương thiện hạnh phúc, thì xin bạn hãy nên xa 
lánh những thứ thói quen xấu ác này. Đó là bạn khéo 
biết xây dựng đời sống bản thân và gia đình của bạn 
được an Ôn vui tươi và hạnh phúc. 


Đó là luận về mặt tương đối theo cách sống thế gian, 
còn đứng về mặt tuyệt đối hay Chơn đề mà nói thì, đức 
Phật dạy chúng ta phải vượt lên trên hai phạm trù đối 
nghịch nây. Phật dạy phải xả bỏ những điều đáng mừng 
và điều không đáng mừng. Có xả bỏ như thé, thì tâm ta 
mới được thanh tịnh. Nghĩa là chúng ta không còn bị 
những cặp đối đãi này khuấy rầy chúng ta nữa. Được 
thế, mới thật là người mà Phật nói dũng mãnh hơn thế 
gian, vì những thứ phiền não gây ra đau khổ không 
còn. Đến đây mới thực sự là con người hoản toàn tự do 
giải thoát. 


419. Nếu biết tất cả loài hữu hình tử thế nào, sinh 
thế nào, rồi đem tâm khôn khéo vượt qua, không 
châp trước như Phật, người như thê, Ta gọi là Bà la 
mồn. 

He who In every way knows the death and rebirth oƒ 
all beings, and ¡is totadlly detached, blessed and 
enliehtened — hmữm do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Hiệu mọi cảnh sanh tứ 
Tát cả loài hữu tình 








271 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 272 


Giải thoát thiện thệ Phật 
Ta gọi Bà la môn. 


420. Dù chư thiên, càn thát bà hay nhơn loại, không 
ai biết được nơi chốn của những vị A la hán đã dứt 
sạch phiền não, người như thế, Ta gọi là Bà la môn. 
He whose track no gods, no angels, no humans frace, 
the Arahat who has destroyed all cankers — him do Ï 
call a holy man. 
Kệ tụng 
Thiên nhân Càn Thát Bà 
Không rõ chỗ thọ sanh 

Lậu tận A la hản 

Ta gọi Bà la môn. 
Lược giảng 
Hai pháp cú nầy đức Phật dạy tại tỉnh xá Kỳ Viên, có 
liên quan đến Tôn giả Vangisa. 


Theo truyện tích, tại thành Vương xá, có người Bà la 
môn tên là Vangisa, chuyên gõ đầu lâu của người chết 
mà đoán biết họ thác sanh về đâu. Một nhóm Bà la 
môn khác lợi dụng Vangisa đề lừa bịp lòng tin và moi 
tiền của thiên hạ. Họ cho Vangisa mặc đồ khác lạ rồi 
đưa ông ta đi loan báo khắp nơi. 


Tin đồn đến tai mọi người, họ kéo nhau đến đưa tiền 
nhiều ít tùy theo túi tiền của họ, và rồi họ nhờ Vangisa 
coi giùm cho những thân nhân của họ đã chết thác sanh 
về cảnh giới nảo. 





273 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Cứ thế rày đây mai đó lang thang hết chỗ này đến chỗ 
khác lường gạt mà mắt làm tiền thiên hạ. Một hôm, cả 
bọn đến thành Xá Vệ rồi họ ở gần tinh xá Kỳ Viên. 
Thấy mọi người kéo đến nghe Phật thuyết pháp, họ 
chận lại và quảng cáo thuyết phục mọi người đến gặp 
Vangisa. Sau khi hai bên bàn cãi tranh luận hơn thua 
không ngã ngũ, cuối cùng, họ đưa ra một đề nghị là hãy 
mời Vangisa đến tinh xá gặp đức Phật. Tất cả đồng ý. 
Phật biết rõ sự tình, khi họ kéo đến nơi, đức Phật đặt 
năm cái đầu lâu thành một hàng dài để cho Vangisa 
tiên đoán. Trong năm cái đầu lâu của năm người mỗi 
người thác sanh về mỗi cảnh giới khác nhau. Chỉ có 
một cái sọ thứ năm là cái sọ của một vị đã đắc quả A la 
hán. Phật hỏi Qua bốn chiếc sọ, Vangisa đều trả lời 
đúng hết. Phật hỏi sọ thứ năm, Vangisa lắc đầu chịu 
thua không biết. Sau đó, Vangisa thỉnh cầu đức Phật 
chỉ dạy thuật tiên đoán, đức Phật không hứa khả. Phật 
nói, ta chỉ dạy cho ông, với điều kiện là khi nào ông 
xuất gia làm Sa môn. Thế là, Vangisa đồng ý xuất gia 
và Phật dạy cho ông một đề mục thiền quán, không bao 
lâu ông đã đắc quả A la hán. (Hết phân lược dẫn cốt 
chuyện). 


Khi sanh ra, không ai biết mình từ đâu đến. Khi chết đi, 
cũng không ai biết mình sẽ đi về đâu. Cả hai đến và đi 
đều mù tịt. Đó là thân phận u mê tối tăm của con 
người. Khi chết, ai cũng muốn biết thân nhân ruột thịt 
của mình sẽ tái sanh về đâu. Đó là tâm lý chung thường 
tình của con người. Dù trong lúc còn sống, đôi khi 
người ta thù ghét nhau thậm tệ đến đổi hai bên không 
muốn nhìn thấy mặt nhau. Họ căm thù đối xử tệ bạc 
độc ác với nhau. Họ dùng mọi thủ đoạn mánh khóe đề 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 274 


tranh chấp hơn thua tàn hại lẫn nhau. Ấy thế mà, khi 
một người thân (dù người đó họ rất ghét) chết đi, thì 
người còn ở lại vẫn ngậm ngùi thương nhớ. Lúc đó, họ 
mới thực sự biểu lộ tình cảm của họ. 


Như vậy, thù ghét âu cũng là bộ mặt trái của thương 
yêu. Vì quá thương nên quá ghét. Điều nầy, cứ nhìn 
vào những cặp vợ chồng, khi có một người ngoại tình, 
thì người kia nổi máu ghen tuông như thế nảo, ai cũng 
thấy rõ. Người nào ghen tuông nhiều là vì người đó quá 
thương. Không thương, thì làm sao có ghét? Ở đời, 
cũng có những mặt trái mà lòng người khó đoán định 
được. Như thế, thì tại sao lúc còn sông mình không đối 
xử với nhau cho đẹp, mỗi người chịu khó nhường nhịn 
với nhau một chút có phải hay hơn không? Cứ đối xử 
tốt đẹp với nhau đi, đến khi chết, mình cũng không có 
gì phải lưu luyễn hồi hận. Hãy nghĩ đến kiếp sống của 
con người thật quá ngắn ngủi, ai rồi cũng phải chết, 
hơn thua tranh chấp với nhau làm gì cho phải thêm đau 
khô! 


Chết, chỉ là một sự thay đôi của một cuộc hành trình 
mới. Môi trường tái sinh, có được an lành hay khốn 
khổ, là còn tùy thuộc vào nghiệp nhân hiện tại mình đã 
gây. Nếu hiện đời chúng ta gây nhân ác, thì nơi đến, 
chắc chắn là chúng phải lãnh lấy quả báo khổ đau. 
Ngược lại, nếu hiện đời chúng ta gây tạo nghiệp nhân 
lành, thì nơi đến, chắc chắn là chúng ta sẽ hưởng được 
quả báo an lành. Nếu hiện đời ta gây tạo nghiệp nhân 
lành, dữ lẫn lộn, thì tương lai ta cũng gặt hái quả báo 
có lành có dữ không nhứt định. Đó là căn cứ theo định 
luật nhân quả tất yêu như thế. Muốn biết đời trước ta 


gây tạo nhân gì, thì hãy nhìn cái quả báo hiện tại mà ta 
đang mang đây. Muốn biết quả báo đời sau của ta như 
thế nào, thì chúng ta hãy chiêm nghiệm xét kỹ cái 
nghiệp nhân mà chúng ta đã và đang gây tạo. 


Nhìn vào đời sông hiện tại, mỗi khi chúng ta muốn 
thay đối chỗ ở, tức thay đổi địa chỉ mới, ai cũng muốn 
tìm nơi chỗ ở tương đối bảo đảm an toàn, không phức 
tạp ồn ào hay có nhiều xáo trộn bất an. Và căn nhà đó 
phải đảm bảo vững chắc, cũng như cảnh trí chung 
quanh vườn tược cây cối xinh tươi mát mẻ. Nghĩa là 
mọi thứ đều phải trang nhã thanh lịch đẹp đẽ. Muốn là 
như thể, nhưng điều kiện để được như ý mình muốn lại 
là một chuyện khác. Mình hãy xét lại, xem mình có đủ 
khả năng để đạt được nguyện vọng như ý mình muốn 
không? Hay là túi tiền của mình quá ít không thể nào 
thực hiện được. 


Cũng thế, ai cũng muốn sau khi mình chết, tái sinh đến 
một cảnh giới an lành tốt đẹp. Muốn là như thế, nhưng 
mình hãy xét lại xem cái nhân hiện tại mình đang gây 
tạo đây, nó có tương ưng với quả báo tốt đẹp mà mình 
mong muốn hay không? Minh có đủ phước báo để tiếp 
tục thừa hưởng sự nghiệp tương lai an lành tốt đẹp đó 
hay không? Tắt cả đều do mình quyết định. Khổ hay 
vui, lành hay dữ, mình hãy tự kiểm điểm lại những 
hành động tạo tác ở nơi ba nghiệp: thân, miệng, ý của 
mình. Nếu ba nghiệp tạo lành, thì chắc chăn hiện đời và 
đời sau mình sẽ hưởng quả lành. Đó là mình khéo biết 
chọn địa chỉ mới nơi mình sẽ dọn đến ở để được đảm 
bảo an lành tốt đẹp hơn. Đời người trước sau gì chúng 
ta cũng phải thay đổi địa chỉ, không ai có thê ở hoải 








25 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 276 


một chỗ được. Cũng vậy, ai rồi cũng phải ra đi, không 
ai sống hoài được. Thế thì, tại sao chúng ta không 
chuẩn bị cho mình có địa chỉ tốt, khi ngày mai mình 
dọn đến ở có thêm tươi sáng an lành đẹp đẽ hơn? Xin 
mọi người hãy nhìn lại thật kỹ nơi địa chỉ của mình 
đang ở và hãy tạo cho mình có một địa chỉ mới tốt đẹp 
hơn địa chỉ mà chúng ta đang sống trong hiện tại. Đó là 
nói địa chỉ trong vòng tương đối. Thực tế hơn, địa chỉ 
hạnh phúc an lạc nhứt đời ta là: “Bây giờ và ở đây”. 


Chuyện lược dẫn trên, chứng minh một hạng người 
khéo biết lợi dụng thời cơ để lường gạt lấy tiền thiên 
hạ. Xã hội loài người thời nào cũng có những hạng 
người nây. Tâm lý con người đôi khi nghĩ cũng buồn 
cười: vân biết hạng người chuyên môn quảng cáo nói 
láo ăn tiền, nhưng rồi, không hiểu sao thỉnh thoảng 
chúng ta cũng phải bị lầm lẫn mắc bẫy. Có nhiều người 
không phải chỉ mắc bẫy một lần, mà vướng phải nhiều 
lần. Thế mới chết! Ở đời, có muôn ngàn cạm bẫy đã 
gày sẵn, đôi khi chúng ta lại trở thành những con cừu 
non ngây thơ vướng vào. Một lần kinh nghiệm là một 
lần đau thương rát bỏng. Thế mà, nhìn lại, thỉnh thoảng 
chúng ta cũng bị mắc bẫy. Có phải vì người gày bẫy 
quá khéo léo tinh vi chăng, làm cho chúng ta phải bị 
mờ mắt không thể nhận ra. Nhưng đối với người có trí 
thì lại khác. Vangisa không lừa bịp qua đôi mắt sáng 
suốt tinh tế của đức Phật. Cuối cùng, ông phải đảnh lễ 
hạ mình xin Phật xuất gia. Thế mới biết, ở đời không 
phải ai cũng dễ qua mắt lường gạt được. Coi chừng 
phải lãnh lấy cái hậu quả đau khổ gấp trăm ngàn lần 
của sự lường gạt đó! 





271 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


421. Dù pháp quá khứ, vị lai hay hiện tại, người kia 
chẳng có một vật chỉ; người không chấp đắm một 
vật chỉ ấy, Ta gọi là Bà la môn. 
He who chngs to nothimg oƒ the past, present and 
ƒuture, who has no attachment and holds on to nothing 
— him đo Ï call a holy 
Kệ tụng 
Ai quá, hiện, vị lai 
Không chấp trước vật gì 
Không chấp trước, chấp thủ 

Ta gọi Bà la môn. 
Lược giảng 
Pháp cú này Phật dạy tại tỉnh xá Trúc Lâm, có liên 
quan đến Tỳ kheo ni Dhammadinna. 


Theo truyện tích, Tỳ kheo mi dhammadinna khi chưa 
xuất gia có người chồng tên là Visakha. Ông là một 
Phật tử thuần thành. Sau khi nghe Phật giảng pháp, ông 
đắc quả A na hàm. Một hôm, ông tỏ ra khác thường 
hơn mọi khi. Ông không để ý gì đến bà vợ cả. Ông 
dùng bữa trong yên lặng, thay vì mời bà dùng bữa như 
trước kia. Bà vợ rất ngạc nhiên. Bà thầm nghĩ, không lễ 
ông ta giận mình. Bà tự xét mình không có lầm lỗi điều 
gì. Dùng cơm xong, ông nói: nây bà! tất cả tài sản của 
cải trong nhà nay tôi giao hết cho bà. Bà hãy gìn giữ 
lấy. Nghe thế, bà lại càng ngạc nhiên hơn! Tuy nhiên, 
bà cũng hỏi lại: còn ông thì sao? Ông nói: kể từ nay trở 
đi, tôi không dính dáng gì đến chuyện thế tục nữa. Bà 
nói: tôi cũng không hốt ba thứ đàm dãi mà ông đã nhố 
ra. Vậy, ông cho tôi xuất gia làm Tỳ kheo ni. Ông chấp 
nhận ngay. Thế là bà được toại nguyện trở thành Tỳ 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 278 


kheo ni. Tu hành không bao lâu, bà chứng quả A la 
hán. Và sau đó, bà độ cho ông cũng được giải thoát. 
(Hệt phân lược dân côt chuyện). 


Cách hành xử của cặp vợ chồng này thật hiếm có trên 
đời. Tuy là một cư sĩ, nhưng ông Visakha đã tu và 
chứng quả A na hàm. Đây là quả vị thứ ba trong tứ quả 
Thanh Văn. Người chứng quả vị này, tuy chưa hết sạch 
phiền não như quả vị A la hán, nhưng đã diệt trừ hết 
phiền não thô trọng. Sự tu hành, làm sao chúng ta có 
thể quyết đoán trên hình thức. Vấn đề tu chứng của mỗi 
người, thật khó biết được, như người uống nước lạnh 
nóng tự biết. Có những người nhìn bề ngoàải, thấy họ 
dường như không biết tu hành gì, nhưng mà bên trong 
họ tu rất kỹ lưỡng. Một niệm dây lên là họ nhận ra 
ngay. Những phiền não trong tâm họ vừa khởi lên, họ 
đều nhận diện ngay. Như vậy, ai có thể biết được họ 
đang an lạc giải thoát. Ngoại trừ chư Phật và Bồ tát. Cụ 
thể nhứt là tự họ biết rõ họ. Người tu thật hay tu giả tự 
mình biết lây mình. Và mình cũng biết rõ, hiện mình 
đang ở đâu và tương lai sẽ về đâu. Đó là điều khăng 
định không nghi ngờ. Vì không ai biết rõ băng mình 
biết mình. 


Điều kỳ thú hơn nữa, là sau khi lãnh hội giáo pháp, yếu 
chỉ tu hành, ông liền giao hết tài sản của cải cho bà. 
Ông không còn dính mắc gì đến tài sản nữa. Đó là điều 
nếu không phải là người đạt đạo, thì không phải dễ 
làm. Tiền tải của cải có mấy ai không ham muốn. 
Người nào cũng muốn chiếm hữu lợi lộc về mình cho 
nhiều. Không có một ai muốn nhả ra cho người khác 
hưởng, đù đó là người ruột thịt thân nhứt của mình. Đối 





279 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


lại, bà vợ cũng không phải tay vừa. Một câu nói của bà, 
nếu không phải là người tu khá, thì làm sao thốt ra 
được như thế: “Tôi không hốt ba thứ đàm dãi mà ông 
nhồ ra”. Tài sản của cải, bà coi nó như là những thứ 
đàm dãi. Như vậy, đủ chứng minh tâm bà đã an lạc giải 
thoát đến mức độ nào rồi. Một câu nói đáng cho chúng 
ta vô cùng kinh ngạc và kính phục. Cuối cùng, bà đã 
xuất gia. Nhờ nỗ lực tinh tấn tu hành, không bao lâu bà 
chứng quả A la hán. Và rồi bà trở lại độ cho ông cũng 
được giải thoát như bà. 


Pháp cú trên, chúng ta nên chú ý Phật dạy: “Đối với 
pháp quá khứ, vị lai hay hiện tại, người kia chẳng có 
một vật chỉ”. Qua lời dạy nầy, chúng ta nhớ lại trong 
kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật nói cũng có câu tương tự 
như thế. Nghĩa là Phật nói về ba thời tìm tâm không có. 
Tâm có đó là tâm vọng. Còn tâm chơn làm sao tìm 
thấy. Vì khi tâm vọng dây khởi là có tướng trạng hình 
ảnh của sáu trần. Cái tướng trạng đó dù là rất vi tế, 
nhưng thực chất của nó vốn không. Vì cái tâm vọng 
tưởng đó là do duyên cảnh mà có. Không, là không có 
cái tâm vọng tưởng điên đảo, chớ không phải là không 
có cái tâm chơn thật. Xin chớ có lầm lẫn ngộ nhận điều 
này. Cái gốc khởi ra là giả, thì vật thể do tâm nương gá 
đặt định giả lập làm gì có thật. Thời gian đã không, 
không gian đời đổi, không có thứ gì tồn tại. Nói gọn là 
tất cả đều không, tức « tánh không » của muôn pháp. 
Ngộ được tánh không nây, thì gọi là đạt đạo. Không ở 
đây là không có phiên não, chớ không phải là không 
trơn như lông rùa sừng thỏ. Câu kế tiếp Phật nói: 
“Người không chấp đắm một vật chỉ ấy, gọi là Bà la 
môn ”. Không chấp vật chi là buông xả mọi thứ. Không 





Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 280 


phải buông cảnh vật bên ngoải không thôi mà buông ở 
đây là Phật nói phải buông những phiền não rối răm 
trong tâm ta. Vì có buông xả như thế, thì cái bản tâm 
mới an nhiên tự tại giải thoát. 


422. „Hạng người dũng mãnh tôn quý như trâu 
chúa”, hạng người thắng lợi”' vô dục như đại tiên, 
hạng người tắm xong” sạch sẽ và giác tỉnh, người 
như thế, Ta gọi là Bà la môn. 

He, the Noble, the Excellent, the Heroic, the Great 
Sage, the Conqueror, the Passionless, the Pure, the 
Enlightened one — hữm do Ï call a holy man. 


Kệ tụng 
Trâu chúa, thánh, anh hùng 
Bậc đại sĩ chiễn thắng 
Vô dục, phiền não diệt 
Ta gọi Bà la môn. 


Lược giảng 
Pháp cú nây Phật dạy tại tính xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên Tôn giả Angulimala. 





?° Trâu chúa: Nguyên văn là Usabha, dịch là trâu nái hay trâu chúa. Ở 
đây hàm chỉ sự thù thắng, là chỉ người hùng mạnh, vô úy siêu quần. 


?' Hạng người thắng lợi: Khắc phục phiền não ma, uẫn ma và tử ma, 
gọi là người thăng lợi. 


?? Hạng người tắm xong: Người Ấn Độ mê tín nước sông Hằng có thê 
rửa sạch tội lỗi, nhưng ở đây lại ý nói không còn các cấu điểm trong tâm 
người Bà la môn. 


“Câu chuyện nây đã được kể trong phần chú giải bài 
kệ bắt đầu bằng câu: “Keo kiết không sanh thiên ”. 
Các Tỳ kheo hỏi Angulimala: 

- - Nây huynh Angulimala, khi huynh thấy con voi 
độc cẩm lọng đứng trước mặt, huynh không sợ 
sao? 

- _ Không, thưa chư huynh, tôi chẳng sợ. 

Các thầy Tỳ kheo bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn, Angulimala nói dối. 

Đức phát dạy: 
- “Này các Tỳ kheo, Angulimala không sợ hãi, Bởi vì, 
trong số những bậc đại sĩ đã xa lìa tham ái, những Tỳ 
kheo như Angulimala là tôn quí nhất, và không sợ hãi 

#a”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập II, 
Viên Chiếu, tr 435). 


Pháp cú trên, đức Phật nêu ra ba hạng người dũng 
mãnh. “Hạng người dũng mãnh như trâu chúa”. Dũng 
nói ở đây là cái đũng của Thánh nhân. Cái dũng này 
khác hơn cái dũng của kẻ phàm phu. Đây là sức mạnh 
phi thường của nội tâm. Sức mạnh dám hiên ngang 
đứng lên buông bỏ tất cả. Đó phải là sức mạnh bậc Đại 
Hùng. Muốn có được cái tâm đại hùng, thì phải có đại 
lực và đại từ bị. Chính nhờ cái tâm đại từ bi, mới thành 
tựu được cái tâm đại hỷ đại xả. Đức Phật Ngài buông 
bỏ tất cả để rồi có tất cả. Có cái mà người đời bình 
thường không thể có. Chính cái có đó mới lưu lại cho 
nhơn loại tôn thờ kính quý học hỏi. Còn những cái có 
của thế gian chỉ là trò chơi ảo huyền. Người đời, vì 
không dám buông bỏ, nên mãi trôi lăn trong đau khổ. 
Muốn buông bỏ không chấp trước bất cứ vật gì, thì 
Phật nói phải là người có sức mạnh của con trâu chúa 








2§1 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 282 


mới có thê làm nôi. Còn trâu nghé, trâu con, thì chắc là 
chỉ biêt cúi đầu gậm lây cỏ non sáu trân mà thôi. Muôn 
đời vĩnh kiếp không làm nôi trâu chúa. 


Câu thứ hai, Phật nói: “Hạng người thắng lợi vô dục 
nhày đại tiên ”. Thăng là khắc chễ, là phải vượt ra ngoài 
cái vòng tròn danh lợi. Muốn làm bậc đại tiên là phải 
như thế. Phải là: “cái thân ngoại vật là Tiên trong đời ” 
(Ôn Như Hầu). Vô dục là không có cái tâm mê say dục 
nhiễm. Bởi dục có dục thiện và dục bất thiện. Phật bảo 
chúng ta phải từ bỏ cái tâm dục nhiễm. Trừ bỏ những 
thứ ham muốn để cung phụng cho xác thân ngũ uấn. 
Còn có dục nhiễm ái trước là còn có đau khổ. Mà còn 
có đau khổ, thì làm sao có thể làm Tiên cho được? Nếu 
chúng ta không làm được đại Tiên, thì ít nhất cũng phải 
làm tiêu Tiên. Nếu chúng ta bớt tham đắm đua đòi chạy 
theo vật chất, và an phận thủ thường biết đủ mà sống, 
thì đó là ta đang làm tiểu Tiên rồi. Nghĩa là ta không 
phải đau khổ nhiều trong trường danh lợi bon chen. Đó 
là ta đã chế ngự phân nào của lòng dục vọng rồi. Như 
vậy, muốn làm tiểu Tiên cũng không phải là khó. Vì 
Tiên là có nếp sông thoát tục an nhàn thanh thoát thảnh 
thơi, không vướng bận hệ phược vào những mùi tục 
lụy. Vì mùi tục lụy có nhiều cay đắng lắm! Ai đã từng 
nếm qua ít nhiều đều biết rõ. Không nếm thì thử hỏi 
làm gì có cảnh xảy ra lưỡi tê tân khổ chớ? Muốn lưỡi 
không bị tê, thì xin mọi người chớ có nêm. Hễ nếm 
nhiều thì bị tê nhiều. Càng nếm thì càng đau khổ đó 
thôi! 


Câu thứ ba là Phật nói: “hạng người tắm xong sạch sẽ 
và giác tính”. Nghĩa tắm Phật nói ở đây không có 





283 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


nghĩa là tắm thường. Mà chúng ta phải lấy nước từ bi 
để thường xuyên tắm gội. Có tắm bằng nước từ bị, thì 
thân tâm của chúng ta mới được tươi mát. Kế đến phải 
lây nước giới luật để thường xuyên tắm gội. Vì có tắm 
băng nước giới luật này, thì thân tâm của chúng ta mới 
được trong sạch. Nói gọn và dễ hiểu hơn là hằng ngày 
chúng ta phải dùng bốn thứ nước: Từ, Bi, Hỷ, Xả. của 
Bồ tát mà năng tắm gội cho thân tâm. Tắm cho sạch hết 
những thứ cáu bợn nhơ nhớp trong lòng. Nhất là tắm 
loại nước “Xả”, thì tâm hồn của chúng ta sẽ được tươi 
mát thơm tho thật là đễ chịu. Có tắm như thể, thì cuộc 
đời của chúng ta mới được thăng hoa và giải thoát. 


423. Những vị Mâu ni (thanh tịnh) hay biết đời 
trước, thấy cả cõi thiên và các cõi đau khổ (ác thú), 
đã trừ diệt sự tục sinh, thiện nghiệp hoàn toàn, 
thành bậc vô thượng trí; người viên mãn thành tựu 
mọi điều như thế, Ta gọi Bà la môn. 
He who knows his ƒormer births, who sees heaven and 
hell, who has reached the end oƒ births and attained to 
the perfection oƒ Insight, the sage who has reached the 
summIt oƒ spiritual excellence — hữm do Ï call a holy 
man. 
Kệ tụng 
Ai biết được đời trước 
Thấy thiên giới, ác thú 
Trừ diệt sự tục sinh 
Thắng trí, thiện, Mâu nỉ 
Viên mãn mọi thành tựu 
Ta gọi Bà la môn. 
Lược giảng 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 2§4 


Pháp cú nây Phật dạy tại tỉnh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đên câu hỏi của ông Bà la môn Devahita. 


Một hôm, đức Thế Tôn bị chứng khó chịu trong 
người, liên bảo Tôn giả Upavana đến nhà người Bà la 
môn tên Devahita xin nước nóng. Tôn giả đến, nói rõ 
chứng bệnh của đức Phật và xin ông Bà la môn nước 
nóng. Ông nghe vậy vô cùng hoan hỷ: 

- Thật may mắn cho tôi quả, được dịp cúng nước nóng 
cho bác Giác ngộ Vô thượng. 

Ông lấy nước nóng và một bình mật mía đưa Tôn giả, 
ra lệnh cho một gia nhân mang phụ nước nóng đi. 

Tôn giả thỉnh Phật tắm nước nóng, và pha mật bằng 
nước ấm cho Ngài dùng. Ngay sau đó cơn đau của 
Ngài dịu xuống. 

Ông. Bà la môn thâm nghĩ: “Người ta nên cúng dường 
ai để được phước lớn? Ta sẽ hỏi đức Thế Tôn ”. 

Ông đến gặp Phật và đọc một bài kệ: 

Bồ thí ai phước lớn? 

Ai nên được cúng dường? 

Thí chủ phải thế nào? 

Mới được phước vô lượng? 


Đức Phật dạy: 

“Một người Bà la môn như sau, cúng dường sẽ được 
xin báo rất lớn”. (Trích nguyên văn Tích Truyện 
Pháp Cú tập II, Viên Chiếu, tr 436). 


Đức Phật đã chứng được Tam minh: Thiên nhãn minh, 
Túc mạng minh và Lậu tận minh. Nhờ chứng được tam 
minh, nên đức Phật thấu suốt tất cả vạn pháp. Thiên 
nhãn minh là Ngài thấu suốt tất cả bản thể của vũ trụ và 





285 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


nguyên nhân cấu tạo hình thành của nó. Túc mạng 
minh là biết rõ thọ mạng sinh hoạt trải qua nhiều kiếp 
quá khứ của mình và của muôn loài sanh tử trong tam 
giới. Lậu tận minh là biết rõ nguồn gốc của khổ đau và 
phương pháp dứt trừ nguyên nhân gây ra đau khổ để 
được giải thoát sanh tử luân hồi. Đó là nhờ công phu 
thiền quán, dứt sạch hết vô minh phiền não, tâm được 
an nhiên tịch tịnh (mâu ni) nên mới được như thế. Các 
bậc Hiền Thánh, tuy các ngài không còn sanh tử như 
phảm phu, nhưng vì nguyện lực độ sanh, nên các ngài 
vẫn hiện thân khắp nơi trong ba cõi để chuyên mê khai 
ngộ cứu độ các loài hữu tình cho chúng được thoát khô. 


Đó là bản hoài của các ngài thị hiện ra đời. Cho nên sự 
tái sinh của các bậc Hiền Thánh và phàm phu khác 
nhau là ở chỗ đó. Nghĩa là phàm phu vì nghiệp lực ra 
đời thọ khổ trả khổ quả đã gây, còn Bồ tát ra đời vì 
nguyện lực độ sanh, nên các ngài không có đau khổ rên 
la như phảm phu. Có chăng, chắng qua đó là các ngải 
thị hiện cho giống với phảm phu để mà cứu độ cho họ 
thôi. Hiểu thế, thì ta không còn gì phải nghi ngờ rằng: 
tại sao các ngài cũng đau bệnh rồi cũng sông chết như 
chúng ta? Ta nên nhớ, những bậc tu hành đạt đạo, tuy 
có trả nghiệp quả đã gây (theo cái nhìn vọng thức của 
chúng sinh) nhưng các ngài không thấy có gì phải trả. 
Bởi vì nghiệp tánh bốn lai không hay ngũ uẫn giai 
không kia mà! Đã thế, thì có gì là trả hay không trả. 
Theo cái nhìn trong vòng vô minh nghiệp thức của 
chúng ta, thì thấy các ngài dường như cũng bị trả quả 
đau khổ như người thường. Như những trường hợp: 
Tôn giả Mục kiền liên bị đám côn đồ đánh chết hay 
như Tổ Huệ Khả bị ngồi tù v.v... Nếu không hiểu, đôi 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 286 


khi chúng ta bị thối thất Bồ đề tâm, nghĩ răng, các ngài 
tu hành đến mức độ đó mà còn phải chịu trả quả như 
vậy. Chả lẽ công phu tu hành khổ nhọc, rốt lại cũng 
phải chịu như thê sao? Xin chớ có lầm nhận như thế mà 
mang tỘI với các ngải. 


Sự thị hiện của Bồ tát, với nhục nhãn của chúng ta làm 
sao có thể nhìn. thấu suốt được. Thân phận phảm phu 
của chúng ta giống như người đang ngủ mê say không 
hay biết gì cảnh thức cả. Còn các vị đã giác ngộ giông 
như người đã thức giấc. Các ngài nhìn thấy rất rõ 
những gì đang xảy ra trong cảnh thức. Một người hoàn 
toàn thức nói cho một người hoản toàn đang ngủ mê, 
thì thử hỏi làm sao người mê có thê hiểu được? Chỉ cần 
tỉnh mộng thức giấc như các ngài, chừng đó dù các 
ngài không nói, thì chúng ta cũng hiểu rõ không còn 
lầm lẫn nữa. Phật và chúng sanh chỉ khác nhau giữa mê 
và ngộ mà thôi. Mê và ngộ như trở bản tay. Muốn 
chấm dứt cảnh tái sinh thọ khổ, Phật dạy chúng ta phải 
có găng tu hoàn thành thiện nghiệp. Đến đó, là chúng 
ta trở thành bậc Vô thượng trí viên mãn thành tựu quả 
vị Bồ đề. Đó là thành Phật, là đẳng toàn giác vậy. Đó là 
khả năng thành Phật có. thê đạt được, vì nó sẵn có tiềm 
tàng hiện hữu trong mỗi con người của chúng ta. Câu 


nói: “74 là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ 


thành ”. Đức Phật đã xác minh khẳng định rõ điều đó. 
Chúng ta không còn gì phải nghi ngờ. Vì mỗi chúng 
sanh ai cũng có Phật nhân. Đã sẵn có Phật nhân, nếu 
chúng ta chịu khó gia công nỗ lực tu hành, thì một ngày 
nào đó, tất nhiên là chúng ta sẽ đạt được Phật quả mà 
thôi. Vì đó là con đường đức Phật đã đi qua và đã 
chứng đắc thành tựu viên mãn vậy. 





287 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Lời cuôi sách 


Thật là một cơ duyên hy hữu cho chúng tôi. Trong mùa 
an cư năm 2005, khi thảo luận qua chương trình giảng 
dạy nhăm giúp cho chư Tăng Ni học chúng tại Tổ Đình 
Phước Huệ, tôi nhận lãnh phần hướng dẫn giảng giải về 
Kinh Pháp Cú. Sau khi nhận lãnh trách nhiệm, tôi liền 
nghĩ ngay đến việc biên soạn thành tập tài liệu cho học 
chúng tiện bề theo đõi học hỏi. 


Về những bản Việt ngữ, tôi chọn bản dịch của cô Hòa 
Thượng Thích Thiện Siêu. Vì bản dịch nây trước kia 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 288 


tôi đã từng học qua, trong những năm còn học ở Phật 
Học Viện. Thêm vào đó, tôi muốn cho những Tăng Ni 
sinh trẻ tuổi có trình độ Anh ngữ khá, khi học tiện bề 
đối chiếu từ chữ Việt qua chữ Anh, nên tôi cho thêm 
phân Anh ngữ đối chiếu trong quyền Dhammapada của 
dịch giả Àcharya Buddharakkhita. Đồng thời, chúng tôi 
cũng có thêm vào những bài kệ do Hòa Thượng Thích 
Minh Châu phiên dịch từ trong nguyên bản Pali. Mục 
đích là để cho người học tiện bề đối chiếu qua bản văn 
trường hàng. 


Ngoài phần chú thích một số những từ ngữ hơi khó 
hiểu ra, trong phần lược giảng, chúng tôi có lược dẫn 
hoặc trích nguyên văn những mẫu chuyện ngắn. Còn 
những mẫu chuyện nào khá dài thì chúng tôi chỉ tóm 
lược dẫn chứng lý do xuất xứ. Tuy tóm lược, nhưng 
chúng tôi vân giữ đúng theo ý chính của mỗi cốt 
chuyện. Phần trích dẫn những mẫu chuyện nây, chúng 
tôi y cứ vào bộ Tích Truyện Pháp Cú 3 quyền của các 
Thiên sinh Viên Chiêu phiên dịch. Sau đó, là phần góp 
ý giảng giải đôi điều sơ sài của chúng tôi qua mỗi pháp 
cú. Mục đích là để cho người học tạm nhận hiểu qua 
phân nào về ý nghĩa của mỗi câu Phật dạy. Chúng tôi 
đặt danh đề là: “Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải”. 


Trong khi biên soạn để hướng dẫn trình bày qua mỗi 
mùa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Phước Huệ, chúng 
tôi tạm phân ra mỗi mùa an cư là một tập. Khi đọc qua 
4 tập, quý vị thấy số câu mà chúng tôi phân ra không 
đều, lý do, thú thật là vì chúng tôi không có ý định 
phân chia trước. Đó cũng là lỗi sơ ý của chúng tôi. Vì 





280 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


thê, nên tập đâu sô câu nhiêu hơn ba tập sau và sô trang 
cũng nhiêu hơn. 


Lễ ra, chúng tôi đã hoàn thành phần giảng giải bộ kinh 
nầy trong mùa an cư năm rồi ( 2008 ), nhưng mùa an 
cư của năm 2006, chúng tôi bị bệnh nặng nên phải 
ngưng trệ hết một kỳ. Vì thế, nên phải kéo dải đến năm 
nay (2009) mới hoàn tắt. 


Như chúng ta đã biết, Kinh Pháp Cú còn gọi là Kinh 
Lời Vàng. Đây là chư Tổ ghi lại những lời dạy vàng 
ngọc quý báu của Đức Phật. Những lời dạy nây, tùy 
theo mỗi hoàn cảnh, tâm lý, địa phương, của người và 
việc xảy ra trong chúng ở mỗi nơi mà Đức Phật tùy cơ 
nghi chỉ dạy. Do đó, chúng ta thấy có những lời dạy đôi 
khi cũng được Đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Với 
mục đích là để răn nhắc cho hàng tứ chúng ý thức tu 
hành. Vì vậy, nên trong khi biên soạn trình bảy, chắc 
chăn một điều là chúng tôi cũng không làm sao tránh 
khỏi sự trùng lặp những ý tưởng trong khi giải thích 
qua từng pháp cú một. Nếu có sự trùng lặp thì quả đó là 
ngoài ý muốn của chúng tôi. Kính mong quý độc giả 
lượng tình tha thứ bỏ qua cho sự mắc phải lỗi lầm nây. 


Sở dĩ chúng tôi trình bày dông dài như thế, là vì chúng 
tôi muốn nhân cơ hội này một lần nữa, để chúng tôi 
chân thành tri ân quý ân Sư, quý ân nhân đã trực tiếp 
hoặc gián tiếp giúp cho chúng tôi có đủ thiện duyên 
thực hiện hoàn tất bộ Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú 
Giải nầy. 





Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 290 


Người trước tiên, thường khuyến khích và chỉ giáo cho 
chúng tôi là Hòa Thượng Tông Trưởng Tổ Đình Phước 
Huệ. Hòa Thượng đã tạo cho chúng tôi có được một cơ 
duyên thuận lợi tốt đẹp, để chúng tôi có địp trình bày 
hướng dẫn đại chúng tu học trải qua các mùa an cư. 
Nhờ đó, mà chúng tôi mới có được trọn bộ tài liệu biên 
soạn này. Với thâm tình ân đức sâu nặng đó, chúng con 
xin thành kính bái tạ thâm ân Hòa Thượng. 


Kế đến, là chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn quý 
Tăng Ni học chúng, vì có quý vị theo học nên chúng tôi 
mới có cơ hội để biên soạn quyền Kinh này. Và trên 
hết, chúng con thảnh kính đảnh lễ trí ân cố Hòa 
Thượng Thích Thiện Siêu, Hòa Thượng Thích Minh 
Châu, nhờ có những bản dịch Việt văn căn bản của quý 
Ngài mà chúng con mới có cơ duyên giảng dạy hoàn 
thành. Đồng thời, chúng tôi cũng xin hết lòng tri ân 
dịch giả Àcharya Buddharakkhita và quý Ni sinh của 
Thiên Viện Viên Chiếu. 


Về việc ấn bản, chúng tôi xin chân thành tri ân chư Tôn 
Đức Tăng Ni nhất là chư Tăng Ni ở Tổ Đình Phước 
Huệ và quý liên hữu Phật tử của hai đạo tràng Phước 
Huệ và Quang Minh, cũng như quý Phật tử ở các nơi 
khác đã phát tâm ủng hộ tịnh tài để góp phần công đức 
vào việc ấn tống pháp thí qua. bốn quyền Kinh Pháp Cú 
Song Ngữ Chú Giải nây. Đồng thời, chúng tôi cũng 
không quên tri ân quý thầy, quý sư cô và các Phật tử đã 
nhiệt tâm góp sức trong việc trình bày về kỹ thuật và 
sửa bản In. 


Lời sau cùng, vì văn chương còn vụng về non nớt, ý 
tưởng khô khan nghèo nàn, trình độ kiến thức Phật học 
còn kém cỏi nông cạn, nên trong khi biên soạn trình 
bày, dù đã có gắng hết sức mình, nhưng chắc chắn là 
chúng tôi cũng không làm sao tránh khỏi những lỗi lầm 
sai sót. Kính mong các bậc thiện hữu thức giả Phật học 
uyên thâm khi xem qua, nếu thấy có chỗ nào sai sót lỗi 
lầm, kính mong quý ngài niệm tình thứ lỗi và chỉ giáo 
cho. Chúng tôi xin cúi đầu hết lòng đón nhận lắng nghe 
những lời chỉ giáo quý báu của quý vỊ. 


Xin tất cả nhận nơi đây lòng biết ân sâu xa đầy chân 
tình nhứt của chúng tôi. 


Nguyện đem công đức pháp thí nây hồi hướng cho 
pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. 


Tổ Đình Phước Huệ 

Mùa an cư năm 2009 

Ngày 29 tháng 6 năm 2009 

Nhằm ngày mùng 7 tháng 5 năm Kỷ Sửu. 


Tỳ kheo Thích Phước Thái. 


 - 
\yw|- 
` << 
` >>. 


s 








201 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 292 


MỤC LỤC 


Lời đầu sách. 

XXII - Phẩm Voi 
XXIV - Phẩm Ái Dục 
XXV - Phẩm Tỳ Kheo 
XXVI - Phẩm Bà La Môn 


Lời cuôi sách 


Trang 
3- 5 
6- 62 
63 - 126 
127- 181 
182- 296 
297- 301 





203 Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


CÚNG DƯỜNG PHÁP LÀ TÓI THƯỢNG 
NHẬT 
The gÙi oƒtruth surpasses all other gif1s 


xxx ***x***x%* 


Phương Danh Ấn Tống 
List of Virtuous Sponsors 


Tổ Đình Phước Huệ 





1,330+ 
Chư Tăng Ni 100 NZD Diệu Kim 50 
Lâm Mỹ Phân 
pd Ngọc Hồng 70 Diệu Huệ 50 
Quincy Trí Việt 50 Diệu Thạnh 50 
Đàm Hoa 100 Diệu Huê 10 
Gđ Lâm Nam Triều 50 Tâm Ngộ 20 
Quảng Thanh 50 Tâm An 20 
Pháp Äm+ 
Tâm Đạo 200 Gđ Diệu Ngọc 50 
Nguyên Thị Xê 
Viên Đăng 40 pd Diệu Kim 50 
Đặng T.Mỹ Hạnh 
Bạch Ngọc 30 pd Chân Phúc Hóa 50 
Diệu Âm Nhiễu+Lễ, 
Diệu Minh 20 Nghĩa, Nhân 100 
Tâm Hiệp 10 Đức Ngọc 40 
Diệu An 50 Ngọc Sanh 20 
Diệu Thiện 2 20 Minh Thủy 100 
Chùa Quang Minh 
Tâm Trúc 40 Võ Thị Hoàng 30 
Diệu Liên 2 5 Tâm Chiếu 40 
Tâm Tiên 30 Tâm Thanh 10 
Chí Phước 20 Lệ Báo 30 
Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 294 


GĐÐ Thanh Liên 
Diệu Ngà 
Nguyên Lạc 
Diệu Thảo 

Gđ Chiếu Bạch 
Viên Hảo 

Diệu Nguyện † 
Gởđ Quỳnh Mai 
Gđ Tâm Liên 
Hatty 

Mãn hạnh Toàn 
Ấn danh 

Thanh Châu 
Ấn danh 

An Hỷ 

Chân Hiền Đạo 
Nguyên Phương 
Từ Hương 

Bảo Tín 

Tâm Đắc 

Diệu Huệ † 
Diệu Lạc 

Viên Hiệp 

Viên Thật 

Diệu Pháp 2 
Diệu Huệ 2 
Diệu Hạnh 
Tâm Đạo 

Diệu Thánh 
Hạnh Nghiêm 
Diệu Huệ 5 
Nhật Thiện + GÐ 
Thế Niên 

Diệu Viên 
Nguyên Dung 
Diệu Quang (PT) 


20 
50 
20 
20 
10 
40 
20 
10 
30 
50 
10 
20 
20 
30 
20 
20 
20 
50 
50 
20 
50 
20 
50 
70 
20 
20 
20 
20 
10 
20 
20 
20 
20 
50 
20 
50 


Tịnh Từ 

Thúy Phượng 
Diệu Huệ 
Diệu Lượng 
Tâm Bảo 
Diệu Lộc 2 
Diệu Châu † 
Tâm Hải 

Diệu Thông 
Diệu Ngọc 2 
Diệu tuyết 
Chiếu Hoằng 
Ấn danh 

Ấn danh 

Minh Đức 
Chiếu Thiện 
Diệu mãn 

Ấn danh 

Diệu châu 2 
Diệu Phước 
Viện Định 
Diệu Minh 
Viên Nguyện 
Diệu Phụng 
Hoa Lộc 

Viên Trực 
Nguyên Thuần 
Nguyệt Đạo 
Diệu Quang 4 
Diệu Quang 5 
Thanh Thể 
Thanh Nhơn 
Diệu Nghiêm 
Thông Ngọc 
Huệ Hiền 
Quảng Thọ 


50 
100 
20 
20 
10 
50 
5 
50 
20 
50 
30 
20 
15 
30 
10 
10 
10 
30 
50 
10 
20 
5 
20 
20 
10 
20 
50 
50 
50 
10 
20 
10 
5 
20 
25 
25 





295 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tập 4 





Lệ Tâm 20 Thiện Minh 50 
Phước Ngọc 20 Đức Ngọc 20 
Chân Mỹ Thu 20 Gđ Tắc Hoàng 30 
Huệ Hòa 50 Quảng Đài 20 
Diệu Pháp 5 _ GđTác Huệ 30 
Viên Thành 20 Huệ Dung 5 
Huỳnh Mỹ Anh 25 Linh Diệu 20 
Tịnh Trang 20 Nguyên Chơn 20 
Diệu Đức 10 Minh Chiếu 5 
Diệu Từ 15 Phổ Đức Huyền 10 
Huỳnh Mỹ Châu 10 Diệu Sương 20 
Hạnh Hải 50 Tâm Hưng 55 
Minh Lượng 20 Chí Phước 20 
Diệu Quang 3 10 Diệu Lương 50 
Chơn Trì 20 Tốn Ngọc 20 
Chơn Thọ 50 Nguyên Hồng 20 
Diệu Nhàn 20 Trần Tú Nhi 20 
Diệu Như 10 Duyên Ngọc 20 
Nhật Diệu 50 Như Nghinh 20 
Nguyệt Phước 10 Như Lữ 50 
Quảng Lưu 10 Viên Hoa 20 
Thanh Huyền 20 Như Phẩm 50 
Tắc Hương 20 Tâm Hoàn 20 
Thiện Trí 20 Hoa Quang 10 
Tony Lương 20 Tâm Khiết 50 
Trúc Ngọc 20 Tâm Nguyện 1 10 
Victor Lâm 10 Tín Chánh 50 

Viên Như 10 Viên Thành TÐ 10 

Võ Thị Thu 100 

Kinh Pháp Cu Song Ngữ Chủ Giải tập 4 296 


KINH PHÁP CÚ 
SONG NGỮ CHÚ GIẢI 


TẬP 4 


Biên soạn: Thích Phước Thái 


Ấn hành lần thứ nhất 
Chùa Quang Minh 
2009 


SÁCH ẤN TÓNG ĐÈ BIÊẾU TẶNG 
KHÔNG ĐƯỢC BÁN 


The book is strictly ƒor free distribution, i† is not ƒor sale. 


Printed by: ALL-VILLA PRINT Tel: 02 9724 7012 





207 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải tập 4 


